


TRẦN BẢO (Chủ biên) - TRẦN QUANG UY 


CƠ SỞ ĐO LƯỜNG HỌC 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Z2” ¿ diều 
200 

Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, việc nghiên cứu, tìm hiểu 
về các phép đo cũng ngày càng phát triển. Hiện nay, đã hình thành một 
lĩnh vực khoa học là “đo lường học”, tương ứng với thuật ngữ tiếng Anh là 
“metrology”. Đo lường học được định nghĩa là khoa học vẻ phép đo, nó 
bao gồm tất cả các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn có liên quan đến phép 
đo, với bất kỳ độ không đảm bảo đo nào của phép đo và trong tất cả các 
lĩnh vực khoa học hoặc công nghệ nào mà phép đo xuất hiện. 

CƠ SỞ ĐO LƯỜNG HỌC tóm lược những nội dung cơ bản và tổng 
quát của khoa học đo. Cuốn sách bao gồm những nội dung chính: 

Chương Ì. Đối tượng và nhiệm vụ của Đo lường học 

Chương 2. Đại lượng, đơn vị và hệ đơn vị 

Chương 3. Chuẩn đo lường 

Chương 4. Sai số của phép đo 

Chương 5. Độ không đảm bảo đo 

Chương 6. Phương pháp đo và phân loại phương pháp đo 

Chương 7. Phương tiện đo 

Chương 8. Hiệu chuẩn phương tiện đo và liên kết chuẩn đo lường 

Đây là môn học rất cản thiết không những cho sinh viên các trường 
Đại học, Cao đẳng và Trung cấp mà còn cho tất cả mọi người quan tâm 
đến lĩnh vực Đo lường học, một vấn đề rất thời sự hiện nay. 

Lân đầu xuất bản, cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót. 
Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc, các góp ý xin gửi 
về; Công ty Cổ phản Sách Đại học Dạy nghề ~ Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam, 25 Hàn Thuyên, Hà Nội. Điện thoại: 043.8264974; hoặc gọi trực 
tiếp cho tác giả theo số 0982 793 7/6. Hội Đo lường Việt Nam, Số 8 
Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. 

Xin chân thành cảm ơn. 

TÁC GIÁ 


Ấzơg Z 
ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ 
CỦA ĐO LƯỜNG HỌC 


11. ĐO LƯỜNG HỌC - KHOA HỌC VỀ CÁC PHÉP ĐO 


Ngay từ thời cổ xưa, khi biết cách chế tạo công cụ lao động để sản xuất 
ra của cải vật chất, con người đã có nhu cầu cân, đong, đo, đếm. Những đại 
lượng được đo đầu tiên là những đại lượng liên quan mật thiết đến đời sống 
con người như độ dài (ước lượng khoảng cách từ nơi định cư của bộ lạc tới 
địa điểm săn bắn), khối lượng (xác định lượng ngũ cốc hoặc sản phẩm quý 
như kim loại, đá quý), dung tích (xác định lượng rượu trong các chum vại), 
thời gian (định lịch làm mùa, sắp xếp công việc trong ngày). Sau này, do 
yêu cầu xây dựng các thành luỹ, lăng tắm, đền đài... của vua chúa, các 
phép đo về diện tích, thể tích và góc, cạnh của các khối hình học phức tạp 
khác nhau cũng được phát triên nhanh chóng. 


Các phép đo không chỉ giúp định lượng những mối quan hệ đã biết về 
mặt định lượng, mà quan trọng hơn còn là để hiểu biết được sâu sắc các 
hiện tượng tự nhiên, giúp con người thích nghỉ với thế giới trong đó mình 
tồn tại. Lord Kelvin, nhà vật lý học người Anh (1824 — 1207) đã nói: “Nếu 
bạn có thể đo được sự vật, hiện tượng và quá trình đang nói tới và biểu thị 
nó bằng các con số thì có thể nói rằng bạn đã hiểu biết phần nào về những 
đối tượng đó, đã nhận thức được đối tượng đó”. 


Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6165:1996 Đo lường học ~ Thuật 
ngữ chung và cơ bản (TCVN 6165:1996 hoàn toàn tương đương với tiêu 
chuẩn quốc tế VIM:1993 International vocabulary of basic and general 
terms in metrology), phép đo được định nghĩa là tập hợp các thao tác để xác 
định giá trị của đại lượng. VIM:2007 định nghĩa phép đo là quá trình đạt 
được bằng thực nghiệm một hay một số giá trị đại lượng có thể quy cho đại 
lượng một cách hợp lý. Những nội dung được trình bày trong các phần tiếp 
theo sẽ làm rõ thêm định nghĩa này. Có thê nói vắn tắt bản chất của phép đo 
chính là việc so sánh đại lượng cần đo với một đại lượng cùng loại đã được 


chọn làm đơn vị. Ví dụ, đo độ dài của tắm vải là so sánh độ dài đó với một 
độ dài đã được chọn làm đơn vị là “mét” để xem nó lớn hơn hay bé hơn 
“mét” bao nhiêu lần. 

Cùng với sự phát triển của xã hội loài người. việc nghiên cứu, tìm hiểu 
về các phép đo cũng ngày càng phát triển. Hiện nay đã hình thành một lĩnh 
vực khoa học là “đo lường học”, tương ứng với thuật ngữ tiếng Anh là 
“metrology”. Đo lường học được định nghĩa là khoa học về phép đo. Nó 
bao gồm tắt cả các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn có liên quan đến phép 
đo, với bắt kỳ độ không đảm bảo đơ nào của phép đo và trong tất cả các 
lĩnh vực khoa học hoặc công nghệ nào mà phép đo xuất hiện. 


Đo lường học 
Đo lường học Đo lường học Đo lường học Đo lường học 
lý thuyết ứng dụng kỹ thuật pháp định 


Đo lường Đo lường Đo lường 
công nghiệp thiên văn y học 


Hình 1.1. Sơ đồ phân loại đo lường học 
Có thê đề cập tới các lĩnh vực chủ yếu của đo lường học sau đây: 


Đo lường học lý thuyết (còn gọi là lý thuyết đo — theoretical metrology): 
là phần đo lường học nghiên cứu những vấn đề lý thuyết chung về phép đo 
như: đại lượng, đơn vị, xử lý kết quả đo... 


Đo lường học ứng dụng (applied metrology): là phần đo lường học 
nghiên cứu về các phép đo trong một lĩnh vực nhất định. Đo lường học ứng 
dụng lại có thể phân ra theo đại lượng như: đo độ dài, đo khi lượng, đo áp 
suất... hoặc theo lĩnh vực áp dụng như: đo lường công nghiệp, đo lường 
thiên văn, đo lường y học... 


Đo lường học kỹ thuật (còn gọi là kỹ thuật đo — technical metrology): là 
phần đo lường học nghiên cứu kỹ thuật thực hiện phép do, tức nghiên cứu về 
phương tiện đo như các đặc trưng kỹ thuật và đo lường của phương tiện do, phân 
loại phương tiện đo, định mức sai số và cấp chính xác của phương tiên đo... 


Đo lường học pháp định (legal metrology): là phần đo lường học 
nghiên cứu về đơn vị đo, phương pháp và phương tiện đo trong mối liên 
quan với những yêu cầu có tính chất bắt buộc về mặt kỹ thuật và pháp lý 
nhằm mục đích duy trì sự đảm bảo chung trên quan điểm an toàn và sai số 
đo hợp lý. 


Đến đây, cần làm rõ thêm một vài khía cạnh xung quanh thuật ngữ “đo 
lường” đang được dùng phổ biến trong đời sống, sản xuất, tài liệu khoa học 
kỹ thuật cũng như trong nhiều văn bản của Nhà nước. 


Có thể hiểu “đo lường” là “phép đo” hoặc lĩnh vực khoa học nghiên 
cứu về phép đo, tức “đo lường học”, tuỳ theo ngữ cảnh khi nó được dùng 
như là một danh từ. Có thể hiểu “đo lường” là “đo”, là một thao tác cụ thê 
nhằm xác định giá trị của đại lượng khi nó được dùng như một động từ. 
Cũng có thể dùng thuật ngữ này như một tính từ để chỉ một vấn đề, một nội 
dung nào đó có liên quan đến việc xác định giá trị của đại lượng, ví dụ như 
“hoạt động đo lường”, “quản lý đo lường”, “đảm bảo đo lường cho chất 
lượng sản phẩm”... 


1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA ĐO LƯỜNG HIỆN ĐẠI 


Hiện nay, đo lường học đang đứng trước nhiêu nhiệm vụ quan trọng. 
Giải quyết tốt các nhiệm vụ này, đo lường học sẽ đóng góp tích cực vào 
việc thúc đây tiến bộ khoa học, công nghệ và nâng cao hiệu quả chung của 

À ° 
nền kinh tế quốc dân. 


Trước hết, đó là vấn đề thống nhất đơn vị đo theo Hệ đơn vị quốc tế (SI), 
hệ đơn vị tiên tiến nhất hiện nay. Giải quyết được vấn đề này sẽ tạo ra những 
tiền đề thuận lợi cho việc trao đôi, giao lưu kinh tế và khoa học kỹ thuật. 


Trong nhiều ngành khoa học kỹ thuật hiện nay đã xuất hiện các yêu 
cầu về độ chính xác của phép đo bằng với độ chính xác của một số chuẩn 
cao nhất. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao độ chính xác của chuẩn cao nhất 
đang là một yêu cầu bức thiết. Người ta rất quan tâm đến việc sử dụng các 
hằng số vật lý cơ bản và các hằng số nguyên tử để giải quyết nhiệm vụ này. 

Độ chính xác của các chuẩn ngày càng cao, số phương tiện đo được 
sản xuất và sử dụng ngày càng nhiều làm cho vấn đề truyền đạt đơn vị từ 
chuẩn cao nhất xuống đến các phương tiện đo thông thường nhất càng trở 
ca sen và nhức tan, Đo lường học phải nghiên cứu các phương tiện 


và phương pháp để giải quyết tốt vấn đề này với mức độ suy giảm độ chính 
xác và chi phí ít nhât. 

Nhu cầu mở rộng các phép đo chính xác đến miền giá trị rất lớn và rất 
bé của đại lượng đo (khối lượng rất lớn, rất bé; tần số, nhiệt độ, áp suất siêu 
cao và siêu thấp...) đòi hỏi phải truyền đạt cỡ đơn vị đến các phương tiện 
đo hoạt động trong dải giá trị trên. Không thể giải quyết yêu cầu này nếu 
chỉ dùng một chuẩn cao nhất cho một loại đại lượng nào đó, đo lường học 
phải nghiên cứu chế tạo những chuẩn đặc biệt, độc lập với nhau cho mỗi 
loại đại lượng ấy để các hệ thống đo đáp ứng nhiệm vụ trên. 


Một vấn đề cũng rất có ý nghĩa đối với đo lường học là nâng cao độ chính 
xác của các phép đo trong những điều kiện rất không ổn định, trong chế độ 
động, với các gia tốc lớn; ở nhiệt độ, áp suất và tần số cao nhất, thấp nhát... 

Sự phát triển của hệ thống đo lường và đo lường -— điều khiển đã làm 
thay đôi về chất lượng bản thân quá trình đo. Ngoài các đại lượng ra, người 
ta còn so sánh được cả các quá trình có nhiều tham số và đặc trưng. Đo 
lường học cần nghiên cứu để đảm bảo tính thống nhất, đúng đắn và chính 
xác của lĩnh vực đo lường - điều khiên này. 

Hiện nay, các vấn đề về số hoá, tự động hoá, tin học hoá quá trình đo; 
các vấn đề về công nghệ tiết kiệm năng lượng và nguồn lực sẽ có ảnh 
hưởng quyết định đến sự phát triển tương lai của khoa học và công nghệ. 
Đo lường học là một bộ phận có tính chất quyết định trong những công 
nghệ này của thế kỷ XXI. Những lĩnh vực đo sau đây có khả năng phát triển 
rất mạnh mẽ: 

~ Vị điện tử; 

— Công nghệ nano; 

— Công nghệ hệ thống micro; 

— Photon học; 


- Siêu dẫn; 


Đo lường trong lĩnh vực hoá học cũng rất quan trọng đối với sức khoẻ, 
y học, nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, hoá phân tích... Vấn đề liên 
kết các đại lượng vật lý trong hoá học với đơn vị cơ bản mol và các đơn vị 
dẫn xuất SI khác cũng đang cần giải quyết. 


Trong lĩnh vực lý thuyết, nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục phát triển lý 
thuyết toán thống kê và hàm ngẫu nhiên để ứng dụng vào việc xử lý các kết 
quả đo, thống nhất cách tính toán và trình bày độ không đảm bảo của phép 
đo (độ không đảm bảo đo). 


Việc áp dụng rộng rãi các phương pháp kiểm tra và điều chỉnh tự động 
yêu cầu bổ sung thêm cho hoàn chỉnh các khái niệm và quan niệm đo lường 
đã được hình thành. Các phương pháp và phương tiện đo dùng trong y học, 
trong xây dựng, trong công nghiệp hoá và trong các lĩnh vực khoa học - công 
nghệ khác đòi hỏi phải hoàn thiện thêm. Đặc biệt các phương pháp và 
phương tiện đo dùng trong thử nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm đang 
ngày càng là một nội dung quan trọng của đo lường học. Đã hình thành và 
ngày càng phát triển một lĩnh vực đo mới: lĩnh vực đo lường chất lượng. 


Trong lĩnh vực đo lường học pháp định cần nghiên cứu các biện pháp 
về quản lý, các quy định, các điều lệ... làm cơ sở pháp lý cho việc đảm bảo 
tính thống nhất và độ chính xác cần thiết của phép đo trong từng nước cũng 
như trên toàn thế giới. 

Đo lường học và tiêu chuẩn hoá có mối liên hệ mật thiết với nhau. Cần 
nghiên cứu để giải quyết một số vấn đề của đo lường học bằng con đường 
tiêu chuẩn hoá như vấn đề thống nhất đơn vị đo, vấn đề xây dựng các cơ sở 
pháp lý để đảm bảo tính thống nhất và độ chính xác cân thiết của các phép 
đo và phương tiện đo.. 

Những vấn đề trên cũng đang đặt ra đối với các cán bộ nghiên cứu 
khoa học đo lường ở nước ta, có khác Chẳng so với các nước tiên tiến chỉ là 
ở phạm vi và trình độ của những vấn đề cần giải quyết mà thôi. 


13, CÁC TỔ CHỨC ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ 
1.3.1. Công ước Mét và Viện cân đo quốc tế (BIPM) 


Năm 1790, Quốc hội lập hiến Pháp quyết định xây dựng một hệ đơn vị 
đo lường làm “mẫu mực” cho toàn thế giới, đó là “Hệ mét” (xem mục 2.7. Ì). 


Năm 1875, “Hội nghị quốc tế về mét” được tổ chức tại Paris, gồm đại 
biểu của 17 nước công nghiệp tiên tiến nhất châu Âu lúc ấy như: Pháp, 
Đức, Anh, Áo, Bi, Canada, Bungari, Nga, Thuy Sĩ, Thuy Điển... Ngày 
20/05/1875, Hội nghị đã thông qua và ký kết “Công ước Mét” (La 
Convention du Mètre) công nhận Hệ mét làm cơ sở để thống nhất đo lường 
trong từng nước và giữa các nước với nhau và quyết định thành lập Viện 
cân đo quốc tế (Le Bureau International des Poids et Mesures - BIPM) có 
trụ sở đặt tại dinh Breteuil (Sèvre, gần Paris). 


Cơ quan cao nhất của Công ước Mét là Đại hội cân đo toàn thể (La 
Conférence Générale des Poids et Mesures — CGPM), còn gọi là Đại hội cân 
đo quốc tế, gồm đại diện của cơ quan Chính phủ tất cả các nước thành viên. 
Đại hội cử ra Ủy ban cân đo quốc tế (Le Comité International des Poids et 
Mesures - CIPM) gồm 18 thành viên, họp thường kỳ hàng năm tại BIPM. 
Giữa hai kỳ CGPM, CIPM chịu trách nhiệm thực hiện các công việc đã được 
Đại hội quyết định, chỉ đạo và giám sát hoạt động thường xuyên của BIPM 
và định kỳ báo cáo cho Chính phủ các nước thành viên, chuẩn bị các báo cáo 
và đề nghị để trình ra CGPM và thực hiện các công việc khác của Công ước. 
Đại hội cân đo toàn thể - CGPM họp ít nhất 6 năm một lần để thông qua báo 
cáo của Uỷ ban cân đo quốc tế — CIPM về kết quả công việc đã tiến hành; 
phê chuẩn các định nghĩa mới về đơn vị cơ bản, về tổ chức của Viện cân đo 
quốc tế - BIPM; thảo luận các vấn đề cần nghiên cứu để phổ biến và phát 
triển Hệ đơn vị quốc tế — SI. Đến nay đã có gần 60 nước thuộc mọi châu lục 
tham gia là thành viên của Công ước Mét. Việt Nam đã tham gia Công ước 
Mét với tư cách là thành viên hợp tác từ năm 2004. 


Viện cân đo quốc tế (BIPM) được thành lập năm 1875 theo quyết định 
của các nước tham gia Công ước Mét như đã nói ở trên. Với tư cách là một 
trung tâm khoa học quốc tế về đo lường, BIPM có các nhiệm vụ sau đây: 


~ Thiết lập chuẩn và các thang đo lường cơ bản cho những đại lượng 
vật lý quan trọng; 


- Bảo quản các chuẩn gốc quốc tế; 
~ Tiến hành so sánh các chuẩn quốc gia với chuẩn quốc tế; 


~ Thực hiện và phối hợp việc xác định các hằng số vật lý cơ bản liên 
quan đến đơn vị và chuẩn đơn vị đo lường. 


1.3.2. Tổ chức đo lường pháp định quốc tế (OIML) 


Ngày 12/10/1955 tại Paris, các nước phát triển như Mỹ, Liên Xô (cñ), 
Pháp, Anh, Nhật, Ba Lan, Áo, Thuy Sĩ, Hà Lan, Đức, Tiệp. Khắc, Bi, Đan 
Mạch... đã cùng nhau ký kết Công ước thành lập “Tổ chức đo lường pháp 
định quốc tế” (La Convention Institute une Organisation International de 
Métrologie Légale) viết tắt theo tiếng Pháp là OIML. Đây là một tổ chức 
liên chính phủ với mục tiêu chủ yếu là điều hoà, phối hợp trên phạm vi 
quốc tế những quy định mang tính chất quản lý và kỹ thuật đối với phương 
tiện đo ở những nước khác nhau. Công việc này không chỉ tạo thuận lợi cho 
giao lưu giữa các nước về phương tiện đo mà cả trong việc trao đổi các 
hàng hoá, địch vụ thương mại khác nữa. Đến nay đã có gần 100 nước trên 
toàn thế giới tham gia OIML, gồm trên 50 nước là thành viên chính thức và 
trên 40 nước là thành viên hợp tác. Việt Nam là thành viên hợp tác của 
OIML từ năm 1994. 


Cơ quan cao nhất của OIML là Hội nghị quốc tế về đo lường pháp định 
(La Conférence International de Métrologie Légale), gồm đại diện của tất 
cả các nước thành viên, _n: không quá 6 năm họp một lần. Những 
khuyến nghị có tính chất quốc tế của OIML được thông qua tại các Hội 
nghị này. Hội nghị cử ra Ủy ban quốc tế về đo Tung pháp định the Comité 
International de Metrologie Légale — CIML) gồm đại diện của tất cả các 
nước thành viên do Chính phủ nước đó chỉ định. Ủy ban họp thường kỳ 
hàng năm và có nhiệm vụ chuẩn bị cũng như thực hiện các quyết định của 
Hội nghị quốc tế về đo lường hợp pháp, giám sát hoạt động các Ban kỹ 
thuật... Thành phần của các Ban kỹ thuật do CIML quyết định dựa trên 
đăng ký tự nguyện của các nước thành viên. Nhiệm vụ của các Ban kỹ thuật 
này là dự thảo và soát xét các khuyến nghị và các tài liệu của OIML. Các 
khuyến nghị và các tài liệu này sau khi được CIML hoặc Hội nghị quốc tế 
về đo lường pháp định ._. qua sẽ là căn cứ để các nước thành viên phối 
hợp các quy định luật pháp về đo lường với nhau trên phạm vi toàn thế giới. 


zz»ø X 
ĐẠI LƯỢNG, ĐƠN VỊ 
VÀ HỆ ĐOW VỊ 


2.1. ĐẠI LƯỢNG 


Theo TCVN 6165:1996 VIM:1993, đã định nghĩa đại lượng đo được 
(gọi tắt là đại lượng) là “thuộc tính của một hiện tượng, vật thẻ, hoặc chất 
có thể phân biệt được về mặt định tính vá xác định được về mặt định 
lượng”. VIM:2007 định nghĩa đại lượng là tính chất của một hiện tượng, vật 
thể hoặc chất mà độ lớn của nó có thể được diễn đạt bằng một số và một 
mốc quy chiếu; mốc quy chiếu ở đây có thể là đơn vị đo, thủ tục đo, mẫu 
chuẩn hoặc một tổ hợp của chúng. 


Có thể xem xét đại lượng dưới hai khía cạnh: định tính và định lượng. 


Về mặt định tính, có thể quy cho khái niệm “đại lượng” những ý nghĩa 
chung, tức có thể chia đại lượng thành từng loại đại lượng như độ dài, khối 
lượng, thời gian, thê tích, nhiệt độ, áp suất, cường độ dòng điện, điện trở, 
điện áp... Những đại lượng thuộc cùng một loại có thể so sánh với nhau. 


Về mặt định lượng, mỗi loại đại lượng trên lại có thể biểu hiện ra dưới 
nhiều hình thức và mức độ riêng biệt khác nhau. Như chu vi, đường kính 
của một hình tròn; chiều dài, chiều rộng, chiều cao một cái bàn: rất lớn như 
khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng; rất nhỏ như bán kính của các hạt sơ 
cấp... đều thuộc loại đại lượng “độ dài”. Lượng gạo chứa trong một bì gạo, 
lượng kim loại trong một dây dẫn điện, lượng xi măng trong một bao 
chứa... đều thuộc loại đại lượng “khối lượng”... 


Để mô tả sự khác nhau về mặt số lượng giữa các đại lượng, người ta 
đưa ra khái niệm “kích thước” của một đại lượng với ý nghĩa là hàm lượng 
vẻ mặt số lượng của nó. 

Giữa các kích thước của từng loại đại lượng tồn tại những mối liên hệ 
nhất định nào đó. Nghiên cứu chỉ tiết những mối liên hệ này, thấy chúng có 


cấu trúc về mặt lôgic giống như mối liên hệ giữa các dạng số (số nguyền, số 
hữu tỷ, số thực, vectơ, ma trận...). Vì vậy, có thể dùng tập hợp các dạng số 
với những mối liên hệ xác định giữa chúng (như “lớn hơn”, “nhỏ hơn”, 
“bằng”, “tổng”,...) làm mô hình cho đại lượng, cũng có ý nghĩa là cho các 
kích thước của đại lượng với những mối liên hệ xác định giữa các kích 
thước này. Nếu giữa mô hình và bản thân đại lượng có một sự phù hợp đủ 
chính xác và chặt chẽ thì việc nghiên cứu các đại lượng và mối liên hệ giữa 
các đại lượng này có thể chuyển về việc nghiên cứu các mô hình của nó. Sự 
có mặt mối liên hệ này hay mối liên hệ khác trong tập hợp các kích thước 
của đại lượng xác định các nguyên tắc, mà theo đó dạng số có thể dùng làm 
kích thước của đại lượng. Theo những mối liên hệ này, có thể chia đại 
lượng thành ba nhóm. Việc đo các đại lượng của ba nhóm được thực hiện 
khác nhau về nguyên tắc. 

Nhóm thứ nhất là các đại lượng mà trong tập hợp các kích thước của 
nó chỉ có mối liên hệ kiểu “rắn hơn” “mềm hơn”; “nóng hơn”, “lạnh hơn”, 
“nóng như nhau”... Trong toán học mối liên hệ này gọi là mối liên hệ thứ 
bậc và tương đương. Những mối liên hệ như vậy được xây dựng bắt nguồn 
từ những kiến thức vật lý đại cương hoặc từ thực nghiệm với sự giúp đỡ của 
các phương tiện kỹ thuật (phương tiện đo) hay của người quan sát. Hầu như 
không có khó khăn gì để nhận thấy gỗ thì rắn hơn cao su, nhưng để phân 
biệt được sự khác nhau về độ cứng giữa các mẫu độ cứng thì phải có các 
phương tiện đo. Thuộc nhóm đại lượng này, ví dụ như độ cứng được định 
nghĩa là khả năng của một vật chống lại sự xâm nhập của một vật khác vào 
nó, hoặc như nhiệt độ được hiểu đơn giản là mức độ nóng của một vật. 


Nhóm đại lượng thứ hai có đặc điểm là mối liên hệ thứ bậc và tương 
đương không chỉ có giữa các kích thước của đại lượng mà còn có giữa 
hiệu của các cặp kích thước. Thuộc nhóm đại lượng này, ví dụ như thời 
gian, điện thế, năng lượng, nhiệt độ xác định theo nhiệt kế thuỷ ngân... 
Khả năng so sánh hiệu của các kích thước bắt nguồn từ chính định nghĩa 
của đại lượng, như hiệu nhiệt độ được xem là băng nhau nếu khoảng cách 
giữa các vạch tương ứng trên thang nhiệt kế thuỷ ngân là bằng nhau. 
Phương pháp khắc độ của thang đo trong trường hợp này không có ý 
nghĩa quyết định. Hiển nhiên là việc kiểm tra sự bằng nhau của các hiệu 
nhiệt độ với quan niệm giản đơn nhiệt độ là mức độ nóng của một vật là 


EkRôäAa+z bà chức biểu hước 


Thuộc nhóm thứ ba là những đại lượng mà trong tập hợp các kích 
thước của nó ngoải các mối liên hệ đã nêu trên còn tồn tại mối liên hệ gọi là 
các phép toán tương tự như phép cộng và phép trừ số học. Phép toán được 
còi là xác định nếu kết quả của nó (tổng hoặc hiệu) cũng là kích thước của 
chính đại lượng vật lý đớ và tồn tại một phương pháp kỹ thuật để thực hiện 
nó. Phép cộng đồng thời xác định phép nhân kích thước của đại lượng với 
một số nguyên bất kỳ nào đó. Kết quả phép nhân như vậy chính là một tổng 
đơn giản kích thước của đại lượng đã cho. Thuộc nhóm này, ví dụ như độ 
dài, khối lượng, áp suất, nhiệt độ nhiệt động lực... 


Tổng hai khối lượng đặt trên một đĩa cân hai cánh tay đòn bằng nhau 
chính là khối lượng cần đặt lên đĩa cân bên kia để làm cho cân trở về thăng 
bằng: còn hiệu hai khối lượng chính là khối lượng cần thêm vào bên đĩa cân 
nhẹ hơn để cân trở về thăng bằng. Điện thế hoặc thời gian không phải là 
một đại lượng như vậy vì hiệu hai điện thế không còn là x.. thế nữa, hiệu 
hai thời điểm không còn là thời điểm nữa. 


_ Cần lưu ý rằng định nghĩa của nhiều đại lượng không phải là không 
thay đổi. Nó thường xuyên được làm cho chính xác thêm. Việc làm chính 
xác thêm định nghĩa của các đại lượng được tiến hành theo hướng cho phép 
ngày càng khám phá ra nhiều hơn những mối liên hệ trong tập hợp các kích 
thước, từ đó cho phép đưa chúng vào nhóm đại lượng thứ ba hoặc thứ hai 
để có thể làm đơn giản biểu thức giải tích của các định luật vật lý. 


Không phải là ngẫu nhiên mà nhiệt độ được nhắc tới ở cả ba nhóm. 
Đầu tiên, nhiệt độ được định nghĩa là mức độ nóng của một vật. Với định 
nghĩa đó, chỉ có thể đưa nhiệt độ vào các định luật vật lý dưới một dạng 
không tường minh, ví dụ, phương trình trạng thái của khí lý tưởng trong 
trường hợp này chỉ có thể viết dưới dạng: 

pY=f) 
với f(Ø) là một hàm số nào đó hoàn toàn không xác định của nhiệt độ. 


Định nghĩa nhiệt độ gắn với thang nhiệt kế thuỷ ngân đã cho phép đưa 
nhiệt độ vào nhóm đại lượng thứ hai và nhờ đó đã đưa được nó vào một số 
phương trình vật lý tuy còn rất hạn chế. Chỉ với định nghĩa nhiệt độ gắn với 
thang nhiệt độ nhiệt động lực của Kenvin và sự dãn nở của khí lý tưởng, 
nhiệt độ mới được đưa vào nhóm thứ ba, mới thực sự trở thành một đại 
lượng đo được (xem phần chuẩn đơn vị nhiệt độ Kenvin). 


VIM:2007 đã trình bày khái niệm “đại lượng thứ tự” (ordinal quantitv): 
đại lượng thứ tự là đại lượng được định nghĩa bằng một thủ tục đo quy ước, 
có mối liên hệ thứ tự tổng quát theo độ lớn với các đại lượng khác cùng loại 
được định nghĩa, nhưng giữa các đại lượng đó không có các phép toán đại 
số. Ví dụ như độ cứng Rockwell C, số ôctan của xăng dầu, cường độ động 
đất theo thang Richter.. 


2.2. MÔ TẢ ĐỊNH _. ĐẠI LƯỢNG 


Để có thể mô tả định lượng các đại lượng, tức để đo nó, cần xây dựng khái 
niệm “phép chuyển đổi đo lường”. Phép chuyển đổi đo lường là việc thiết lập mối 
quan hệ đơn trị giữa các kích thước của hai đại lượng; trong phép chuyên đổi đó 
mọi mối liên hệ và các phép toán đã được xác định cho một tập hợp nào đó các 
kích thước của đại lượng chuyển đổi là được bảo toàn. Trong đa số trường hợp, 
các phép chuyển đối đo lường được thực hiện bằng các phương tiện kỹ thuật gọi là 
“bộ chuyên đổi đo”. Đại lượng chuyển đổi gọi là đại lượng vào, kết quả của sự 
chuyển đổi gọi là đại lượng ra. Tập hợp các kích thước của đại lượng vào — đại 
lượng chịu sự chuyên đổi bằng bộ chuyên đôi đo — gọi là dải chuyên đổi. 


Phép chuyển đổi đo lường là tuyến tính nếu khi ta tăng đại lượng chuyền 
đổi @ lên AO thì đại lượng ra ®# — kết quả của phép chuyển đổi — cũng tăng 
(hoặc giảm) A# và khi tăng AÓ lên n lần thì AR cũng sẽ tăng (hoặc giảm) n 
lần. Tất nhiên AÓ và n phải sao cho @ và Q+AQ@ nằm trong dải chuyển đôi. 


Dễ dàng thấy rằng nhờ các phép cộng kích thước của nhóm ba và hiệu 

các kích thước của nhóm hai cũng như phép nhân chúng với một số nguyên 

nào đó có thể kiểm tra về lý thuyết và thực nghiệm phép chuyên đổi tuyến 

tính giữa các đại lượng đó với nhau. Tất cả các đại Hương: này đều có thê 

chuyên đổi lẫn nhau bằng phép chuyên đổi đo lường tuyến tính. Còn sự 

tuyến tính của phép chuyển đổi đo lường có sự tham gia của các đại lượng 
thuộc nhóm một là không thể kiểm tra được. 


Từ phép cộng và phép nhân các kích thước thuộc nhóm đại lượng thứ 
ba, có thể lập biểu thức: 
nØ = m[@| 
Trong đó: Q là kích thước của đại lượng, [ỚØÌ là một kích thước nào đó 
của đại lượng cùng loại được chọn làm đơn vị, m và n là những số nguyên 
dương bất kỳ. 


Từ mối liên hệ trên, ta có: 
_ _ 
đ=4lGl,vớia= — (2.1) 


q là trị số và q[Ớ] là giá trị của đại lượng Q. Trong TCVN 6165:1996 
đã định nghĩa giá trị đại lượng là “độ lớn của một đại lượng riêng biệt 
thường được diễn tả bằng một đơn vị đo nhân với một số” và trị số của đại 
lượng là “thương số giữa giá trị của đại lượng và đơn vị dùng để biểu thị 
nó”. Ví dụ: 12 m; 5,3 kg là giá trị độ dài, khối lượng của một vật, trong đó 
trị số là 12 và 5,3. Từ khái niệm về giá trị và trị số, có thể định nghĩa đơn vị 
là đại lượng mà trị số của nó được quy định là bằng I1. 


VIM:2007 đã định nghĩa giá trị đại lượng một cách tổng quát hơn: giá 
trị đại lượng là một số và một sự quy chiếu cùng nhau thể hiện độ lớn của 
đại lượng. Tuỳ theo sự quy chiếu, giá trị đại lượng có thể là tích của một số 
và đơn vị đo; một số và sự quy chiếu về một thủ tục đo hoặc một số và một 
mẫu chuẩn. 


Từ (2.1) suy ra rằng, trị số của đại lượng thuộc nhóm thứ ba cho biết 
giá trị của đại lượng cần đo lớn hơn hoặc nhỏ hơn bao nhiêu lần giá trị được 
coi làm đơn vị. Đó chính là bản chất của phép đo đã nói tới ở phần trên. 


Phương trình cơ bản của phép đo (2.1) chỉ ra rằng trị số phụ thuộc vào 
kích thước của đơn vị. 


Với đơn vị [@]¡, [Ó]› trị số của cùng một đại lượng sẽ là: 
¿` Q 
"“l[®®" 
Suy ra: 


q2= a-lếP =kKi-2.d (2.2) 


ki-2 được gọi là hệ số chuyển đổi. Nó là một hệ số cần nhân với trị số 
theo đơn vị thứ nhất để nhận được trị số của cùng đại lượng theo đơn vị thứ 
hai. Biểu thức (2.2) cho thấy trị số của đại lượng thuộc nhóm thứ ba là duy 
nhất đối với phép biến đổi đồng dạng. 


2.3. PHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 


Giữa các đại lượng tồn tại những mối liên hệ khách quan nhất định nào 
đó. Những mối liên hệ này thường được diễn tả bằng các biểu thức toán học 
gọi là các phương trình vật lý. Các phương trình này hoặc là để định nghĩa đại 
lượng hoặc là để mô tả định luật vật lý, nó có vai trò quan trọng trong việc xây 
dựng các đơn vị sẽ được trình bày trong các phần dưới của cuốn sách. 


Có hai loại phương trình được sử dụng trong khoa học và kỹ thuật. 
Phương trình giữa các đại lượng trong đó các ký hiệu đặc trưng cho giá trị 
của đại lượng (trị số x đơn vị), ví dụ như v = ` p= Vi, F = ma..., và 

V 
phương trình giữa các trị số của đại lượng, trong đó các ký hiệu là đặc trưng 
cho trị số của đại lượng theo những đơn vị nhất định. Phương trình giữa các 
đại lượng không phụ thuộc vào việc chọn đơn vị, phương trình giữa các trị 
số phụ thuộc vào việc chọn đơn vị, vì vậy thường người ta ưu tiên dùng 
phương trình giữa các đại lượng. 


Nếu mô tả vận tốc y theo kilômét trên giờ, đoạn đường đi được / theo 
mét và thời gian / theo giây, ta có thể viết phương trình giữa các đại lượng 
(tức phương trình giữa các giá trị) v, / ? như sau: 


km Ì -m 
VY -.— ——— 
km/h h 


— 


tQ:S 


Trong đó Vymm, Ìm, ts là trị số của vận tốc, đoạn đường đi được và thời 
gian tính theo đơn vị km/h, m và s. 


Phương trình giữa các trị số của v, ? và / sẽ là: 
h m l ; } Ũ 


”—...—. M360 _- 


Vựm¿ạ = : ỶỶNnNN ‹ 
s km t, 1000 t, t 


ls 


Hệ số tỷ lệ 3,6 rõ ràng phụ thuộc vào việc chọn đơn vị dùng. Như vậy, 
từ một phương trình liên hệ giữa các đại lượng sẽ dẫn tới nhiều phương 
trình liên hệ giữa các trị số với các hệ số tỷ lệ khác nhau phụ thuộc vào việc 
chọn các đơn vị đo. Vì lẽ đó, trong phương trình giữa các trị số phải luôn 


l x4 | 
luôn chỉ rõ đơn vị dùng, ví dụ Vm/a = .. mà không việt v = sốc : 


Để thuận lợi cho việc sử dụng. các phương trình vật lý, khi xây dựng 
các hệ đơn vị thường người ta có gắng để khi sử dụng hệ đơn vị ấy phương 
trình giữa các đại lượng sẽ trùng với phương trình giữa các trị số, khi đó 
không còn phân biệt giữa hai loại phương trình này nữa. 


Trong một số phương trình vật lý còn có các hằng số rút ra từ thực 
nghiệm, gọi là các hằng số thực nghiệm. Quan hệ thực nghiệm giữa các đại 
lượng thường diễn tả bằng phương trình giữa các trị số. Phương trình này có 
thẻ chuyển thành phương trình giữa các đại lượng với một hay nhiều hằng số 
thực nghiệm nhưng cần chú ý là trị số của các hằng số thực nghiệm này cũng 
phụ thuộc vào việc chọn đơn vị đo như đối với các đại lượng khác. 


Ví dụ, trong trường hợp đơn vị đo độ dài là mét, thời gian là giây, thực 
nghiệm đã tìm ra mối liên hệ giữa trị số chiều dài / và chu kỳ dao động 7 
của con lắc như sau: 

T;= 2,006(/„)'2 


Biểu thức trên có thể viết đưới dạng: 


1/2 
TC 2, n0s[—) 
S m 


với 7 và ï là giá trị của đại lượng theo đơn vị giây và mét. Phương trình 
thực nghiệm thành phương trình liên hệ giữa các đại lượng: 
T=C.°” 


với C là hằng số thực nghiệm có giá trị trong trường hợp này là bằng 
2,006 s/m. Với những đơn vị đo khác C sẽ có những trị số khác. 


Trong các phương trình vật lý, cần chú ý đến một loại hệ số tỷ lệ khác 
nữa gọi là các thừa số. Các thừa số này phụ thuộc vào định nghĩa của các 
đại lượng có mặt trong phương trình và không phụ thuộc vào các đơn vị đo. 
Ví dụ động năng của một hạt có khối lượng m và vận tốc v được định nghĩa 
bằng biểu thức: 


l8 
= my 
b 2 


Hoặc điện dung của một tụ điện cầu bán kính r trong môi trường có 
hằng số điện môi e (hợp lý hoá) là: 
C =4mtr 


Hằng số thực nghiệm và thừa số trong các phương trình vật lý khác với 
hệ số tỷ lệ phụ thuộc đơn vị dùng ở chỗ nó đặc trưng cho tính chất nhất 
định nào đó của đối tượng vật lý mà phương trình mô tả. 


2.4. ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN, ĐƠN VỊ CƠ BẢN. HỆ ĐẠI 
LƯỢNG, HỆ ĐƠN VỊ 


Nếu các phương trình vật lý bằng các số đại lượng có liên quan tới 
chúng thì tất cả các đại lượng sẽ được xác định không phải là đại lượng nọ 
qua đại lượng kia. Nhưng số các phương trình trong một ngành khoa học 
bất kỳ thường ít hơn số đại lượng đưa vào chúng. Vì vậy, cần tách ra một 
nhóm riêng các đại lượng nào đó. Số K các đại lượng này phải bằng hiệu số 
giữa số n đại lượng và số m các phương trình độc lập giữa chúng. Các đại 
lượng này hoàn toàn độc lập với các đại lượng khác và gọi là các đại lượng 
cơ bản, đơn vị ứng với các đại lượng này gọi là đơn vị cơ bản. Tất cả các 
đại lượng và đơn vị còn lại đều được xác định một cách đơn trị qua các đại 
lượng và đơn vị cơ bản gọi là đại lượng và đơn vị dẫn xuất. Tập hợp các đại 
lượng cơ bản và các đại lượng dẫn xuất tạo thành từ các đại lượng cơ bản 
này gọi là một hệ đại lượng. Người ta thường dùng ký hiệu thứ nguyên của 
các đại lượng cơ bản (xem phần khái niệm về thứ nguyên) để ký hiệu hệ đại 
lượng. Ví dụ hệ đại lượng cơ LMT; với các đại lượng cơ bản là độ dài LỆ 
khối lượng w và thời gian ; hệ đại lượng LMTI bao gồm đại lượng cơ và 
đại lượng điện từ với các đại lượng cơ bản là độ dài ¿, khối lượng m, thời 
gian và cường độ dòng điện 7. Như vậy, có thể nói, đại lượng cơ bản là 
những đại lượng khi đưa vào một hệ đại lượng nào đó nó được quy ước là 
độc lập về mặt hàm số với đại lượng khác của hệ này. 


Hệ đơn vị cũng được tạo thành tương tự như hệ đại lượng. Nó là một 
tập hợp các đơn vị cơ bản và các đơn vị dẫn xuất tạo thành từ các đơn vị cơ 
bản này ứng với một hệ đại lượng nào đó. Dễ thấy rằng kích thước của đơn 
vị dẫn xuất hoàn toàn phụ thuộc vào kích thước của các đơn vị cơ bản, còn 
kích thước của đơn vị cơ bản được lựa chọn tuỳ ý và độc lập với các đơn vị 
khác khi xây dựng hệ đơn vị. 


Vấn đề thường đặt ra khi xây dựng một hệ đơn vị là chọn bao nhiêu và 
chọn v.. vị gì làm đơn vị cơ bản. Đo lường học chưa giải quyết được vấn 
đề này về mặt lý thuyết. Cơ sở cao nhất của sự lựa chọn hiện nay là tính 
hiệu quả và tính tiện dụng của hệ đơn vị được xây dựng. Một cơ sở thực tế 
cho việc chọn các đơn vị cơ bản là phải chọn như thế nào để thể hiện được 
nó với độ chính xác cao nhất mà trình độ khoa học, công nghệ hiện tại cho 
phép (xem phần chuẩn các đơn vị cơ bản). 


Cho tới nay, trong lĩnh vực cơ, các đại lượng cơ bản được chọn là độ 
dài, khối lượng, thời gian với các đơn vị cơ bản là mét, kilôgam và giây. Để 
xây dựng được các đơn vị trong lĩnh vực điện từ, nhiệt, quang và hoá lý, 
ngoài 3 đại lượng và đơn vị cơ bản của lĩnh vực cơ ra, người ta đã chọn thêm 
4 đại lượng cơ bản nữa là cường độ dòng điện, nhiệt độ, cường độ sáng và 
lượng chất với các đơn vị cơ bản tương ứng là ampe, kenvin, candela và mol. 


2.5. THỨ NGUYÊN CỦA ĐẠI LƯỢNG 


Bất cứ một đại lượng @ nào cũng có thể được diễn đạt qua các đại 
lượng khác bằng một phương trình. Sự thể hiện đó có thể gồm một tổng các 
số hạng. Mỗi số hạng này có thể được diễn đạt như là một tích luỹ thừa của 
các đại lượng cơ bản 4, B, Œ... thuộc tập hợp các đại lượng đã chọn lựa, đôi 
khi tích này được nhân với thừa số š, tức là š4”B8?C!..., trong đó tập hợp 
các số mũ (œ, B, y...) là như nhau đối với từng số hạng. Khi đó thứ nguyên 
của đại lượng Ó được mô tả bằng một tích thứ nguyên: 

đimÓ = A“BPC'... 

Trong đó A, B, C... là ký hiệu thứ nguyên của các đại lượng cơ bản 4, 

B, C... và ơ, B, y... được gọi là các số mũ thứ nguyên. 


VIM:2007 định nghĩa thứ nguyên của đại lượng là biểu thức về sự phụ 
thuộc của một đại lượng vào các đại lượng cơ bản của hệ đại lượng như là tích 
luỹ thừa của các thừa số tương ứng với đại lượng cơ bản, bỏ qua mọi thừa số 
bằng số. Như vậy, thứ nguyên của một đại lượng chính là tích các đại lượng cơ 
bản đã được nâng lên luỹ thừa tương ứng. Nó cho biết khi kích thước của các đại 
lượng cơ bản thay đổi thì kích thước của đại lượng dẫn xuất thay đổi thế nào. 


Một đại lượng mà tắt cả số mũ thứ nguyên của nó bằng không (A°B°C9... = 1) 
được gọi là đại lượng không thứ nguyên hoặc đại lượng thứ nguyên một. 


Trong Hệ đại lượng quốc tế (ký hiệu theo tiếng Anh là ISQ — 
International System of Quantities) là hệ đại lượng dựa trên 7 đại lượng cơ 
bản là độ dài, khối lượng, thời gian, cường độ dòng điện, nhiệt độ, lượng 
chất, cường độ sáng, ta có thứ nguyên của các đại lượng cơ bản này được 
mô tả tương ứng như sau: dim() = L; dim(m) = M; dim() = T; dim()) = l; 
dim(Ø) = 6; dim(nø) =N; dim(7) = J và thứ nguyên của đại lượng Ó bất kỳ 
trong hệ đại lượng đó sẽ là: 

dimO = L*“MPTTIÊ6°NšJ" 


2.6. HỆ ĐƠN VỊ NHẤT QUÁN 


Các đơn vị có thể được chọn tuỳ ý. Nhưng nếu chọn đơn vị một cách 
độc lập cho từng đại lượng thì sẽ làm xuất hiện các thừa số bổ sung trong 
các phương trình giữa các trị số. Tuy vậy, có thê chọn một hệ đơn vị sao 
cho để các phương trình giữa các trị số có cùng một dạng (bao gồm cả các 
thừa số) đúng như phương trình tương ứng giữa các đại lượng. Một hệ đơn 
vị được xác định như vậy gọi là hệ đơn vị nhất quán đối với hệ đại lượng và 
hệ phương trình đang nói tới. Khi sử dụng hệ đơn vị này, phương trình giữa 
các đại lượng sẽ trùng với phương trình giữa các trị số như đã phân tích ở 
mục 2.3. Hệ đơn vị quốc tế (SI) là một hệ đơn vị nhất quán. 

Ví dụ, phương trình liên hệ giữa động năng #¿ của một hạt có khối 
lượng m và vận tốc v là: 


| 
E¿= —mv? 
v 


Phương trình trên có thể viết theo tích của trị số và đơn vị: 
| 
(Ez}E2] = - (m)[ml{v)IvŸ 


với ký hiệu { #¿} là trị số của động năng theo đơn vị là [E„]... 
Điều kiện nhất quán đòi hỏi phương trình giữa các trị số phải có dạng 
như phương trình giữa các đại lượng: 
| 
(Ea) = 7 (m)(vŸ/ (2.3) 


Điều kiện thoả mãn nếu các đơn vị được chọn sao cho: 
[Ea] = [m] [vƒ (24) 
Từ 2.3 và 2.4 ta thấy đơn vị nhất quán của động năng phải bằng 2 lần 
động năng của một hạt có khối lượng 1 đơn vị chuyển động với vận tốc Ì 
đơn vị. Nói một cách khác, nó bằng động năng của một hạt có khối lượng 2 
đơn vị chuyển động với vận tốc ! đơn vị hoặc bằng động năng của hạt có 
khối lượng I đơn vị chuyển động với vận tốc v2 đơn vị. Điều này có thể 
suy ra bằng cách sau: 


[E.]= 2.0Im]Ivf) = [m][v‡ hoặc [E4] = im ⁄2 [v)Ÿ = [m][vƑ 


Như vậy, trong một hệ nhất quán với các đơn vị cơ bản là mét, kilôgam 
và giây, đơn vị động năng sẽ là động năng của một hạt có khối lượng 2 kg 
chuyển động với vận tốc 1m/s hoặc là động năng của một hạt có khối lượng 


Ikg chuyển động với vận tốc ^/2 m/s hoặc là 2 lần động năng của một hạt 
có khối lượng lkg chuyển động với vận tốc lm/s. 


2.7. MỘT SỐ HỆ ĐƠN VỊ QUEN THUỘC TRƯỚC ĐÂY 
2.7.1. Hệ mét 


Trước cách mạng tư sản dân quyền Pháp (1789) ở Pháp cũng như ở các 
nước khác trên thế giới, đơn vị đo lường không thống nhất và rất hỗn loạn. 
Năm 1790, Quốc hội lập hiến Pháp quyết định xây dựng một hệ đơn vị đo 
lường ““văn minh” làm mẫu mực cho toàn thế giới. Một số nhà bác học nổi 
tiếng lúc ấy (Borda, Monge, Laplace...) đề nghị lấy “mét” làm đơn vị gốc - 
do đó có tên Hệ mét — và định nghĩa mét qua độ dài kinh tuyến Quả Đất 
(xem phần chuẩn đơn vị cơ bản). 


Có độ dài của mét, người ta định nghĩa luôn đơn vị khối lượng là khối 
lượng của một đêximét khối nước tỉnh khiết ở nhiệt độ 4°C và gọi là kilôgam. 


Về đại lượng dung tích cần cho giao lưu kinh tế lúc ấy thì người ta lấy thể 
tích của ! kilôgam nước tinh khiết đó (tức 1 đêximét khối) làm đơn vị là lít. 


Ngoài mét, kilôgam và lít ra, người ta còn dựa vào đơn vị mét để định 
nghĩa một số đơn vị thông dụng khác như mét vuông, hécta, mét khối. 


Như vậy là đã xây dựng được một hệ đơn vị xuất phát từ đơn vị mét — 
một Hệ mét —- với Quả Đất và nước tỉnh khiết làm chuẩn thiên nhiên, Quả 
Đất và nước tinh khiết đều được coi là bất di bất dịch sẽ cho phép sao tạo 
lại mét và kilôgam. 


Hệ mét đã được xây dựng trên cơ sở những chuẩn thiên nhiên đó. Đây 
là một tư tưởng vĩ đại của những người sáng lập ra Hệ mét. 


Ngoài những đơn vị trên, những người xây dựng Hệ mét còn đề ra cách 
lập ước và bội (đơn vị lớn hơn và bé hơn) theo nguyên lý thập phân, nghĩa 
là đơn vị này lớn hơn hay bé hơn đơn vị trước đó 10 lần, với các tiếp đầu 
ngữ được quy định, rất tiện lợi cho việc tính toán. 


Chuẩn gốc thiên nhiên và ước bội thập phân là hai đặc điểm quan trọng 
nhất đã chỉ đạo việc xây dựng Hệ mét. Ngoài ra Hệ mét còn có ưu điểm là 
tính thực dụng: các đơn vị chính có cỡ dễ sử dụng trong đời sống hàng ngày. 


Tuy nhiên, Hệ mét chưa thực sự là một hệ đơn vị theo những quan 
niệm chặt chẽ về một hệ như hiện nay. Năm 1832, nhà bác học người Đức 
Gauss đã đưa ra những phương pháp xây dựng hệ đơn vị như là một tập hợp 
các đơn vị cơ bản và đơn vị dẫn xuất. Ông đã xây dựng một hệ đơn vị dựa 
trên cơ sở ba đơn vị được chọn tuỳ ý và độc lập với nhau là đơn vị độ dài, 
khối lượng, thời gian. Tất cả các đơn vị còn lại được xây dựng dựa vào ba 
đơn vị cơ bản này. Các hệ đơn vị được xây dựng như vậy với 3 đơn vị cơ 
bản độ dài, khối lượng, thời gian, Gauss gọi là hệ tuyệt đối. Ông đã chọn 3 
đơn vị cơ bản là milimét (mm), miligam (mg) và giây (3). 


Sau này, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, dựa vào Hệ mét và 
với phương pháp Gauss đề xuất, người ta đã xây dựng nhiều hệ đơn vị khác 


^«ø= „13 


nhau. Nhưng dù có khác, các nguyên tắc “chuẩn thiên nhiên” và “ước bội 
thập phân” của Hệ mét luôn được cố gắng quán triệt. Mỗi ngành kỹ thuật 
có phạm vi “thực dụng” riêng với những “cỡ” đơn vị rất khác nhau, nên 
mỗi lĩnh vực khoa học kỹ thuật đề ra một hệ thực dụng riêng cho mình. Tất 
cả đều có thể coi là con đẻ của Hệ mét, vì đơn vị của độ dài, của khối lượng 
đều xuất phát từ mét và kilôgam. 


2.7.2. Hệ CGS 


Hệ CGS được xây dựng theo phương pháp của Gauss với 3 đơn vị cơ 
bản là centimét (cm) cho độ dài, gam (g) cho khối lượng và giây (s) cho 
thời gian. Hệ được Hội nghị quốc tế lần thứ nhất các nhà điện học đưa ra 
năm 1881 với tên hai đơn vị dẫn xuất quan trọng nhất: đyn để đo lực và ec 
để đo công. Đơn vị công suất trong hệ này là ec trên giây (ec/s); đơn vị độ 
nhớt động là stốc (St), độ nhớt động lực là poadơ (P). 


Đơn vị áp suất trong hệ CGS là đyn trên centimét vuông (đyn/cm?). 
Trước đây, đơn vị này gọi là bar, nhưng về sau người ta đã đổi tên gọi của 
nó là bari, còn tên bar dùng để chỉ đơn vị áp suất bằng [0Ÿ niutơn trên mét 
vuông (10) N/m?). Như vậy, bari (tức đyn trên centimét vuông) bằng 
microbar (10 Ê bar). 


Việc áp dụng hệ CGS vào lĩnh vực điện từ có nhiều phức tạp. Chính do 
sự phức tạp này mà cho tới nay đã có 7 loại hệ CGS dùng cho lĩnh vực này. 
Dưới đây kể ra 3 hệ phổ biến nhất. 


Hệ CGSe, còn gọi là hệ tĩnh điện tuyệt đối, xây dựng trên cơ sở 3 đơn 
vị cơ bản centimét, gam, giây. Từ định luật Coulomb của tĩnh điện trong 
chân không: 


r=k 
r 


Với hệ số tỷ lệ k lấy bằng 1 suy ra đơn vị điện tích và từ đó suy ra các 
đơn vị điện từ khác. Trong hệ này, hằng số điện môi trong chân không là 
đại lượng không thứ nguyên và bằng 1, hệ số từ thầm trong chân không là 
đại lượng có thứ nguyên và khác ]. 


Hệ CGSm, còn gọi là hệ tĩnh từ tuyệt đối, cũng xây dựng trên cơ sở 3 
đơn vị cơ bản centimét, gam, giây như hệ CGSe. Từ định luật Coulomb của 
tĩnh từ trong chân không: 


MM„M' 
r? 


F=k 





Với hệ số tỷ lệ k lấy bằng 1 suy ra đơn vị từ khối và từ đó Suy ra các 
đơn vị điện từ khác. Trong hệ này, hệ số từ thầm trong chân không là đại 
lượng không thứ nguyên và bằng 1, hằng số điện môi trong chân không là 
đại lượng có thứ nguyên và khác Ì. 


Hệ CGŒS đối xứng, còn gọi là hệ Gauss, trong đó đơn vị điện là của hệ 
CGSe và đơn vị từ là của hệ CGSm. Trong hệ này hằng số điện môi và hệ 
số từ thẩm trong chân không đều là đại lượng không thứ nguyên và bằng l. 


Hệ CGS có đặc điểm là xây dựng cân đối và có lôgic, nó là một hệ 
nhất quán, do đó được dùng rất rộng rãi trong vật lý để mô tả các đại lượng 
cần đo và để tính toán. Tuy vậy, các hằng số vật lý được diễn tả theo đơn vị 
CGS (dyn, ec...), các đơn vị của đại lượng điện... có kích thước không 
thuận lợi cho việc sử dụng trong thực tế. 


2.7.3. Hệ MKgIS 


Khi xây dựng Hệ mét, như đã nói trong phần trên, kilôgam được chọn 
làm đơn vị khôi lượng. Việc dùng kilôgam làm đơn vị khối lượng mà lúc ấy 


thường nhằm là đơn vị trọng lượng và tiếp đó làm đơn vị lực đã dẫn đến sự 
ra đời của hệ đơn vị với 3 đơn vị cơ bản là mét cho độ dài, kiôgam lực cho 
lực và giây cho thời gian. Kilôgam lực (kgl) là lực gây ra cho khối lượng 
bằng khối lượng chuẩn gốc quốc tế của kilôgam gia tốc 9,806 65 m/s” (gia 
tốc rơi tự do chuẩn). 


Hệ này rất phổ biến trong cơ học và trong kỹ thuật. Nó còn được gọi 
một cách không chính thức là “hệ kỹ thuật”. Nguyên nhân làm cho hệ 
MKgIS được dùng rộng rãi là sự thuận lợi của việc diễn tả theo đơn vị trọng 
lượng và kích thước thực dụng của đơn vị cơ bản kilôgam lực. 


Do xây dựng Hệ mét lúc đầu kilôgam được dùng làm đơn vị trọng 
lượng chứ chưa phải là đơn vị khối lượng nên ở một số nước (như vương 
quốc Bỉ) hệ MKglS đã có tên đầu tiên là Hệ mét. Tuy nhiên, cùng với sự 
lan truyền của hệ MKgIlS trong kỹ thuật, những nhược điểm của nó cũng 
bộc lộ ra rất rõ rệt. Những nhược điểm này gắn liền với việc lấy đơn vị lực 
làm đơn vị cơ bản thay cho đơn vị khối lượng. 


Nhược điểm thứ nhất là đơn vị lực không thể hiện chính xác được bằng 
đơn vị khối lượng. Mà một trong những nguyên tắc để chọn đơn vị cơ bản 
là phải chọn sao cho có thể thể hiện được nó với độ chính xác cao nhất. 


Nhược điểm thứ hai nằm trong tên gọi đơn vị lực — kilôgam lực và tên gọi 
đơn vị khối lượng —- kilôgam. Sự gần nhau của hai tên gọi này dẫn đến nhiều 
nhằm lẫn. Chính vì vậy để khắc phục nhược điểm này, nhiều nước (như Áo, 
Cộng hoà liên bang Đức) đã dùng tên kilôpôn thay cho tên gọi kilôgam lực. 

Nhược điểm thứ ba thể hiện ở chỗ MKglS là một hệ không nhất quán 
trong lĩnh vực điện từ. Đơn vị công và năng lượng trong hệ MKglS là 
kilôgam lực mét, trong hệ đơn vị điện thực dụng lại là jun. Vì vậy khi 
chuyển từ đại lượng cơ sang đại lượng điện (hoặc sang đại lượng nhiệt, đại 
lượng quang...) phải dùng hệ số chuyên đổi trong tính toán. 


Đơn vị khối lượng trong hệ MKglS là khối lượng của một vật nhận gia 
tốc I m/s? khi có l kgl tác dụng. Đơn vị này - kilôgam lực giây bình 
phương trên mét (kgÌ.s”/m) — đôi khi được gọi là đơn vị khối lượng kỹ thuật 
hay đơn vị khối lượng quán tính, mặc dù cả hai tên này đều không được đề 
nghị trong bất cứ một kiến nghị nào về đơn vị. Đơn vị khối lượng của hệ 
MKgIS - kilôgam lực giây bình phương trên mét (kgl.s°/m) — bằng 9,8] 
kilôgam, đơn vị khối lượng của Hệ đơn vị quốc tế (SI). 


2.7.4. Hệ MTS 


Hệ MTS được xây dựng với 3 đơn vị cơ bản là mét cho độ dài, tấn (Q 
cho khối lượng và giây cho thời gian. Hệ HỆ: đã được công nhận là hệ đo 
lường hợp pháp ở Pháp năm 1919. Việc chọn tấn làm đơn vị cơ bản là để đạt 
được sự tương ứng giữa đơn vị độ dài và thê tích, cũng như giữa đơn vị độ 
dài và khối lượng (với độ chính xác đủ dùng cho phản lớn các công việc tính 
toán trong kỹ thuật thì l tấn tương đương với khối lượng của l mét khối 
nước). Ngoài ra, đơn vị công và năng lượng (kilôjun - kJ), đơn vị công suất 
(kilôoát - kW) của hệ này là trùng với đơn vị bội của đơn vị điện thực dụng. 


Đơn vị lực của hệ này là sten (sn) là lực gây ra cho khối lượng 1 tấn 
gia tốc 1 mét trên giây bình phương; đơn vị áp suất là poazơ (pz), bằng l 
sten trên mét vuông. 


2.7.5. Hệ đơn vị điện từ tuyệt đối thực dụng 


Hệ đơn vị điện từ CGS có cỡ đơn vị không thực dụng, có đơn vị quá 
lớn, lại có đơn vị quá bé so với những nhu cầu thông thường trong đời sống, 
trong sản xuất. Hội nghị quốc tế lần thứ nhất các nhà điện học năm 1881 đã 
xây dựng hệ đơn vị điện từ tuyệt đối thực dụng dẫn xuất từ hệ CGSm nhưng 
có cỡ đơn vị khắc phục được nhược điểm trên của hệ CGS bằng cách nhân 
các đơn vị của hệ này với luỹ thừa bậc nào đó của 10. Các đơn vị điện thực 
dụng sau đây đã được thông qua đầu tiên: 

— Đơn vị điện trở thực dụng là “ôm” (Ô), bằng 10” đơn vị điện trở của 
hệ CGSm; 

— Đơn vị điện thế thực dụng là “vôn” (V), bằng 10Ẻ đơn vị điện thế của 
hệ CGSm; 

- Đơn vị cường độ dòng điện thực dụng là “ampe” (A), bằng 10 đơn 
vị cường độ dòng điện của hệ CGSm; 

~ Đơn vị điện dung thực dụng là “fara" (F), bằng 10 đơn vị điện dung 
của hệ CGSm. 


Thừa số nhân của đơn vị điện trở và đơn vị điện thế được lấy bằng 10? 
và 10” là để cho đơn vị “ôm” và “vôn” xấp xỉ với điện trở của một cột thuỷ 
ngân dài 100 cm, tiết diện l mm? và sức điện động của pin chuẩn Daniell đã 
được dùng làm đơn vị điện trở và điện thế rất phổ biến lúc bấy giờ. 


Hội nghị quốc tế lần thứ hai các nhà điện học năm 1889 đã quy định 
thêm 3 đơn vị điện từ thực dụng nữa: 


- Đơn vị điện năng “jun” (J), bằng 10” đơn vị điện năng của hệ CGSm; 
~ Đơn vị công suất “oát” (W), bằng 10” đơn vị công suất của hệ CGSm; 
— Đơn vị tự cảm “henry” (H), bằng 10” đơn vị tự cảm CGSm. 


Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) và các Đại hội cân đo quốc tế 
(CGPM) sau này đã quy định nhiều đơn vị điện từ thực dụng khác nữa như 
“vêbe” (Wb), “tesla” (T), “simen” (S)... 


2.7.6. Các đơn vị điện từ quốc tế 


Do những khó khăn trong việc thể hiện chính xác các đơn vị ciệp từ 
tuyệt đối thực dụng theo quy định lý thuyết nêu trên, nên Hội nghị quốc tế 
các nhà điện học lần thứ ba họp năm 1893 ở Chicagô đã công nhận các đơn 
vị điện từ quốc tế. Các đơn vị này khác đơn vị điện từ tuyệt đối thực dụng ở 
chỗ được định nghĩa qua chính các chuẩn đề thê hiện nó chứ không phải là 
qua các đơn vị tuyệt đối tương ứng. 

Hội nghị trên đã xây dựng 3 đơn vị quốc tế cơ bản: “ôm quốc tế” định 
nghĩa qua chuẩn thuỷ ngân; “ampe quốc tế” định nghĩa qua bình điện phân 
chuẩn với dung dịch điện phân là nitrat bạc (còn gọi là vôntamét); “vôn 
quốc tế” được định nghĩa qua pin chuẩn Clara. Các đơn vị điện từ khác 
(“culông quốc tế”, “fara quốc tế”...) được dẫn xuất từ 3 đơn vị cơ bản này. 


Để phân biệt với các hệ đơn vị điện từ tuyệt đối xây dựng trên cơ sở 
các đơn vị độ dài, khối lượng và thời gian, người ta gọi tập hợp gồm các 
đơn vị cơ bản “ôm quốc tế”, “ampe quốc tế”, ke: quốc tế” và các đơn vị 
điện từ dẫn xuất từ chúng là “các đơn vị điện từ quốc tế”. 


Đại hội quốc tế các nhà điện học năm 1908 ở Luân Đôn đã hoàn thành 
việc xây dựng các đơn vị điện từ quốc tế và „9P ranh giới rõ ràng giữa các 
đơn vị tuyệt đối thực dụng và đơn vị quốc tế. Đại hội đã kiến nghị công 
nhận các đơn vị “ôm quốc tế”, “ampe quốc tế”, “vôn quốc tế” và “oát quốc 

tế”. Những đơn vị này với độ chính xác đạt được lúc ấy là cơ sở pháp lý để 
thể hiện ôm và ampe quốc tế. 


Sau đại hội trên, các đơn vị điện từ quốc tế đã được công nhận về pháp 
lý tại rất nhiều nước và được sử dụng rất rộng rãi cho đến khi Ủy ban cân 


đo quốc tế quyết định ngừng sử dụng các đơn vị này bắt đầu từ ngày 
01/01/1948 và chuyển sang các đơn vị điện từ tuyệt đối thực dụng với mối 
liên hệ sau: 1 O„ = 1,000 49 @„; 1 Vạ = 1,000 34 Vụ. Ký hiệu qt và tđ để 
chỉ đơn vị quốc tế và đơn vị tuyệt đối. 


2.7.7. Hệ MKSA 


Cơ sở của hệ đơn vị này đã được nhà bác học người Ý Giorgi nêu lên từ 
năm 1901. Cũng vì vậy mà hệ này có tên là “Hệ Giorgi” do Ủy ban kỹ thuật 
điện quốc tế đề nghị năm 1958, tuy nhiên tên này không được dùng rộng rãi 
lắm. Các đơn vị cơ bản của hệ MKSA là mét, kilôgam, giây và ampe. 


Trong hệ MKSA lực đo bằng niutơn (N), công và năng lượng đo bằng 
jun (J), công suất đo bằng oát (W). Các đơn vị cơ như vậy là hoàn toàn phù 
hợp với các đơn vị điện từ của hệ tuyệt đối thực dụng như ampe, vôn, ôm, 
culông... Hệ MKSA chính là phần đơn vị trong lĩnh vực điện từ của Hệ đơn 
vị quốc tế (SI), trong đó các đơn vị dẫn xuất được dẫn xuất qua các phương 
trình điện từ đã hợp lý hoá. 

Trong hệ MKSA hợp lý hoá hằng số điện môi trong chân không 


T 





Eọ = n z F/m và hệ số từ thâm trong chân không Họ = 4.10” H/m. 
TLC 


2.7.8. Các đơn vị ngoài hệ 

Trong thực tế người ta còn sử dụng một số đơn vị không nằm trong 
một hệ đơn vị nào gọi là đơn vị ngoài hệ. Kích thước các đơn vị này được 
chọn tuỳ ý và thường có liên quan đến việc tạo điều kiện thuận lợi để đo 
một đại lượng nào đó. Ví dụ như lịch sử xuất hiện đơn vị áp suất 
“atmôtphe” (at) bằng áp suất của 1 kilôgam lực trên l centimét vuông chính 
là vì atmôtphe gần bằng áp suất trung bình của khí quyển ở điều kiện chuẩn. 


Dưới đây là một số đơn vị ngoài hệ đã được sử dụng tương đối rộng rãi: 
- Độ dài: + angstrom, ký hiệu Ả, bằng 10”'° m; 

+ đơn vị thiên văn, ký hiệu au, bằng 1,495 0.10'! m; 

+ năm ánh sáng, ký hiệu ly, bằng 9,460 73.10'? m; 

+ parsec, ký hiệu pc, bằng 3,084.10' m, 


— Diện tích: + a, ký hiệu a, bằng 100 m; 
+ hecta, ký hiệu ha, bằng 10 000 mỶ, 

— Dung tích: lít, ký hiệu l hoặc L, bằng 103 mẻ. 
~ Khối lượng: carat, ký hiệu ct, bằng 0,2 g. 
~ Áp suất: + atmôtphe, ký hiệu at, bằng 98 066,5 Pa; 

+ bar, ký hiệu bar, bằng 10” Pa; 

+ milimét thuỷ ngân, ký hiệu mmHg, bằng 133,322 Pa. 
— Nhiệt lượng: calo, ký hiệu cal, bằng 4,186 8 J. 
~ Năng lượng điện: + êlectron vôn, ký hiệu eV, bằng 1,602 177.10"? 1; 

+ oát giờ, ký hiệu W.h, bằng 3 600 . 

— Liều chiếu: rơnghen, ký hiệu R, bằng 2,58.10 ' C/kg. 
— Liều hấp thụ: rad, ký hiệu rd, bằng 0,01 Gy, 
~ Hoạt độ: curi, ký hiệu C¡, bằng 3,7.10'° Ba. 


Để đo thời gian cũng có những đơn vị ngoài hệ rất phổ biến từ mấy ngàn 
năm nay như: phút, ký hiệu min, bằng 60 s; giờ, ký hiệu h, bằng 60 min; 
ngày, ký hiệu d, bằng 24 h. 


Trong các đơn vị ngoài hệ còn có các đơn vị thực chất là ước hoặc bội 
của đơn vị trong hệ nhưng có tên riêng như: micrông (mc) bằng 10 ° mét 
thực chất là micrômét (um), tấn (t) bằng 1000 kilôgam, thực chất là 
mêgagam (Mg)... 


2.7.9. Đại lượng, đơn vị tương đối và lôgarit 


Trong khoa học và kỹ thuật các đại lượng tương đối và lôgarit cùng các 
đơn vị của nó được dùng rất rộng rãi. Các đại lượng này đặc trưng cho 
thành phân và tính chất của vật liệu, tỷ số giữa các đại lượng lực và năng 
lượng, ví dụ như độ dãn dài tương đối, tỷ trọng, điện môi và từ thẩm tương 
đối, công suất khuếch đại và công suất suy giảm... 


Đại lượng tương đối chính là tỷ số Không thứ nguyên của đại lượng với 
một đại lượng cùng loại được chọn làm gốc. Khối lượng nguyên tử hoặc 
phân tử tương đối của các nguyên tố hoá học mô tả bằng tỷ số giữa khối 
lượng của nó với 1/12 khối lượng nguyên tử cácbon 12 cũng được coi là đại 
lượng tương đối. 


Đại lượng tương đối có thẻ diễn tả theo các đơn vị không thứ nguyên 
(khi tỷ số giữa hai đại lượng cùng loại bằng 1), theo phần trăm (khi tỷ số 
giữa hai đại lượng cùng loại bằng 102), theo phần nghìn (tỷ số bằng 10”) 
hoặc theo phần triệu (khi tỷ số bằng 10”). 


Đại lượng lôgarit chính là lôgarit (thập phân, tự nhiên hoặc với cơ số 2) của 
tỷ số không thứ -- của hai đại lượng cùng loại. Đại lượng lôgarit dùng để 
mô tả mức áp suất âm thanh, độ khuếch đại, độ suy giảm, quãng tần số... 


Đơn vị của đại lượng lôgarit là ben, ký hiệu là B, định nghĩa bằng biểu thức: 
IB= lg 2, với P; = lŨ P 
l 


Trong đó Pạ và P; là đại lượng có mang năng lượng cùng loại ví dụ 
như công suất, năng lượng, mật độ năng lượng... 


Trong trường hợp đại lượng lôgarit là tỷ số của hai đại lượng cùng loại 
về lực như điện thế, cường độ dòng điện, áp suất, cường độ trường... ben 
được định nghĩa bằng công thức: 

F 
IB=2lg nã với Fạ = v10E, 


2 
Đơn vị ước của ben là đêxiben (đ) bằng 0,1B. 
Một đơn vị khác của đại THỂ lôgarit là nêpe (Np) xác định từ biểu thức: 
ENe=lnE —Ẻ*, với lạ re, 


Ù AI ; 
Tử vu 
hoặc: I Np = 0,5 In x.với -*È =e 
Ù l 


Trọng đó, P\, P; là đại lượng cùng loại về năng lượng và #), #; là đại 
lượng cùng loại về lực, e là cơ số của lôgarit tự nhiên. 


Giữa ben và nêpe có liên hệ: l Np = 0,868 6 B. 


2.8. HỆ ĐƠN VỊ QUỐC TẾ SI 
2.8.1. Xây dựng hệ đơn vị quốc tế 


Việc cùng mội lúc tồn tại nhiều hệ đơn vị khác nhau, kể cả các đơn vị 
ngoài hệ, đã gây nhiều khó khăn và rắc rối khi chuyên từ hệ đơn vị này sang 
hệ đơn vị khác. Điều này cũng gây ra nhiều khó khăn trong việc trao đôi, 
giao lưu về kinh tế, về khoa học — kỹ thuật SN” các nước với nhau. Yêu cầu 
thống nhất đơn vị đo lường đặt ra ngày càng cấp bách trong phạm vi từng 
nước và trên phạm vi toàn thế giới. 


Có thể lập một hệ đơn vị đo lường “vạn năng” và “quốc tế” không? 
Nghĩa là nó phải tương đối tich hợp với nhiều lĩnh vực khoa học và sản 
xuất, đồng thời phải được đa số các nước trên thế giới công nhận. 


Do Hệ mét được lan rộng khắp thế giới, nên hệ cần xây dựng phải là 
một hệ “con đẻ” của Hệ mét: đơn vị độ dài phải xuất phát từ mét, đơn vị 
khối lượng từ kilôgam, đơn vị thời gian từ giây; cỡ các đơn vị phải thực 
dụng trong nhiều lĩnh vực; đơn vị dẫn suất phải xây dựng theo nguyên tắc 
nhất quán; ước và bội của các đơn vị phải theo nguyên tắc thập phân. 


Ngoài ra, về mặt điện từ, hệ này phải bao gồm các đơn vị điện từ thực 
dụng quen thuộc từ lâu như ampe, vôn, ôm, fara, henry...; về định ng 
các đơn vị cơ bản hệ này phải phản ánh được các thành tựu lớn lao về khoa 
học đo lường hiện nay. 


Năm 1954, Ủy ban cân đo quốc tế đã thành lập một Tiểu ban để nghiên 
cứu xây dựng Hệ đơn vị quốc tế. Năm 1956, Tiểu - đã xây dựng xong dự 
thảo Hệ đơn vị quốc tế và được Ủy ban cân đo quốc tế thông qua. Đại hội 
cân đo quốc tế lần thứ XI họp ở Pari năm 1960 đã phê chuẩn hệ này và gọi 
là “Hệ đơn vị quốc tế” viết tắt là SI (từ chữ Pháp Système International 
d HN làm cơ sở thông nhất đo lường trên toàn thế giới. Các Đại hội cân 
đo quốc tế sau đó đã tiếp tục bổ sung, hoàn thiện SĨ nhằm đáp ứng các yêu 
cầu ngày càng cao của sản xuất và khoa học — kỹ thuật. 


Hệ đơn vị quốc tế ra đời đánh dấu một tiến bộ lớn lao của khoa học đo 
lường, là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, chuẩn bị, là thành tựu chưng 
của nhiều nhà bác học các nước, của các tổ chức quốc tế về đo lường, tiêu 
chuẩn hoá, vật lý và kỹ thuật điện. 


2.8.2. Nội dung Hệ đơn vị quốc tế 
2.8.2.1. Đơn vị cơ bản cúa SĨ 


Hệ đơn vị quốc tế gồm 7 đơn vị cơ bản. Các đơn vị cơ bản của SI đã 
được lựa chọn trên các cơ sở sau: Hệ phải bao gồm được tất cả các lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật; tạo các tiền đề xây dựng đơn vị dẫn xuất cho các đại 
lượng vật lý khác nhau; cỡ các đơn vị cơ bản phải thực dụng và đã quen 
thuộc; tạo điều kiện chế tạo được chuẩn các đơn vị với độ chính xác cao 
nhất. Dưới đây là bảng ghi tóm tắt các đơn vị cơ bản của SĨ. 


Bảng 2.1. Đơn vị cơ bản SĨ 


AT ng — 
[tam ———[Ƒ ấp — | — 
Masmasmw | Kem | K —” 
NEEE- tung 
E—m—— 







= 
Các đơn vị cơ bản trên sẽ được trình bày chỉ tiết trong chương sau. 
2.8.2.2. Đơm vị dẫn xuất SĨ 


Đơn vị dẫn xuất SI được xây dựng trên cơ sở các đơn vị cơ bản S[ và 
dựa vào nguyên tắc nhất quán như đã trình bày trong mục 2.6. Bảng sau đây 
trình bày các đơn vị dẫn xuất SI được thông qua năm 1960. 


Bảng 2.2. Đơn vị dẫn xuất của SI 
Thể hiện theo đơn vị 
cơ bản thuộc hệ SI 















STTỊ T 


œ@ 


n đại lượng Tên đơn vị 






kg/m° 
ận tốc mét trên giây m/s 


^ 


hối lượng riêng |kilôgam trên mét khối 


¬ 
< 


ận tốc góc radian trên giây jmzmwg 
mét trên giây m/sĩ 
bình phương 
¡a tốc góc radian trên giây rad/s? 
bình phương 


niutơn 


nhớt động lực | niutơn giây trên N.s/mf 
mét bình phương 


Độ nhớt động học | mét vuông trên giây ?Js 
C 


Ñ 


L 


= 
©S 
G 





> 
© 






œ 
S 


› 





Công, năng lượng, dJ 
nhiệt lượng 


Điện lượng 


Điện thế, hiệu điện 
thế, suất điện động 


Cường độ điện 
trường 


17 





‹ 
=: 
» 
~ 
œ 
œ 
ta 
> 


vôn trên mét V/m m.kg.s”.A ` 








21 | Điện dung 
Từ thông 
Độ tự cảm 


Cảm ứng từ tesla T kg.s?.A" 


ường độ từ trường _ ampe trên mét A/m  mA —) 


vêbe 

















27 






Độ chói candela trên mét vuông 





2.8.2.3. Đơn vị ước và bội của SĨ 


Đơn vị ước và bội của SI được thành lập theo nguyên tắc thập phân, 
mỗi đơn vị lớn hơn hoặc bé hơn nhau 10 lần, bằng cách ghép tên (hoặc ký 
hiệu) của tiếp đầu ngữ ước, bội với tên (hoặc ký hiệu) của đơn vị. Các tiếp 
đầu ngữ ước bội thập phân của SI cho trong bảng 2.3. 


Bảng 2.3. Các tiếp đầu ngữ ước bội thập phân của SI 









Tiếp đầu ngữ 


|]... 






-< 6N 0Ð —¬ ©Ö 5 + 3 eG© 


2.8.2.4. Ưu điểm của Hệ ẩm vị quốc tế 


Hệ đơn vị quốc tế có nhiều ưu điểm nổi bật. Dưới đây nêu một vài ưu 
điểm chính: 


— Đây là một hệ đơn vị đo vạn năng, có thể bao gồm tất cả các lĩnh vực 
khoa học, kỹ thuật và các ngành kinh tế quốc dân, Khi thông qua Hệ đơn vị 
quốc tế năm 1960, người ta mới xây dựng 29 đơn vị dẫn xuất cho 4 lĩnh 
vực: cơ, điện từ, nhiệt và quang. Nhưng dựa vào các đơn vị cơ bản, bằng 
phương pháp dẫn xuất nhất quán, hệ này có thể mở rộng ra cho các đơn vị 
dẫn xuất của nhiều lĩnh vực khác một cách dễ dàng. 


- Hệ đơn vị đo này đã giải quyết được vấn đề thống nhất hoá các đơn 
vị cho tất cả các dạng đo khác nhau. Ví dụ: đã thay một loạt đơn vị áp suất 
khác nhau (átmôtphe, milimét thuỷ ngân, milimét cột nước, bar, đyn trên 
centimét vuông, kilôgam lực trên centimét vuông...) bằng đơn vị pascan 


(tức niutơn trên mét vuông); thay các đơn vị công và năng lượng (kilôgam 
lực mét, ec, calo, kilôcalo, kilôoát, êlectron vôn...) bằng một đơn vị jun để 
đo công và tất cả các dạng năng lượng. 


~ Cỡ của các đơn vị cơ bản và của hầu hết các đơn vị dẫn xuất rất thực 
dụng, phù hợp với yêu cầu thông thường của sản xuất và đời sống. Ví dụ: 
đơn vị diện tích — mét vuông, đơn vị thể tích - mét khối, đơn vị điện thế — 
vôn, đơn vị điện trở — ôm... 

— Là một hệ nhất quán. Vì vậy trong hệ đơn vị này các phương trình 
vật lý có dạng đơn giản, thuận tiện cho tính toán. Nó cũng là một hệ thập 
phân với nhiều tiếp đầu ngữ mới. 

~ Trong Hệ đơn vị quốc tế, đơn vị khối lượng (kilôgam) và đơn vị lực 
(niutơn) được phân biệt với nhau rất rõ ràng. 

— Đa số các đơn vị SI đều là những đơn vị quen thuộc từ trước tới nay 
nên dùng đơn vị SI không có khó khăn gì nhiều, các phương tiện đo không 
phải thay đổi quá tốn kém. 

- Về mặt điện từ, SI là một hệ MKSA hợp lý hoá với những thứ 
nguyên đơn giản. Hệ này cho phép trình bày điện từ học một cách sâu sắc 
hơn so với các hệ CGS cũ. 

~ Tạo điều kiện đơn giản các phương trình, các công thức, tránh phải 
đưa vào các hệ số chuyển đổi xuất hiện do các đại lượng trong những 
phương trình và công thức ấy điễn tả theo những hệ đơn vị khác nhau. 

~ Định nghĩa các đơn vị cơ bản phản ánh được những thành tựu mới 
trong khoa học đo lường, cho phép thể hiện đơn vị với độ chính xác 
cao nhất. 

~ Góp phần tỉnh giản quá trình giảng dạy trong các trường trung học và 
đại học do bớt được nhiều thời gian nghiên cứu các hệ đơn vị và các đơn vị 
ngoài hệ phức tạp. 

— Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, khoa học, kỹ thuật 
và văn hoá giữa các nước với nhau. 

Do có những ưu diểm trên, nên hiện nay hầu hết các nước trên thế giới 
đã công nhận Hệ đơn vị quốc tế và lấy nó làm cơ sở đẻ thống nhất đơn vị 
trong phạm vi quốc gia. 


2.8.3. Các tiêu chuẩn quốc tế về đơn vị SI 


Trên cơ sở Hệ đơn vị quốc tế (SI) được Đại hội cân đo quốc tế (CGPM) 
lần thứ XI năm 1960, thông qua và trên cơ sở các quyết định bổ sung, phát 
triển SI của các CGPM sau đó, Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) đã xây 
dựng và ban hành bộ tiêu chuân về “Đại lượng và đơn vị”. Bộ tiêu chuẩn này 
mang số hiệu ISO 31 được công bố lần đầu tiên năm 1974, tiếp đó được soát 
xét và công bố lần thứ 2 vào năm 1982 và lần thứ 3 vào năm 1992, 

Bộ tiêu chuẩn ISO 31:1992 đã được nước ta chấp nhận hoàn toàn 
chuyền thành tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) gồm các tiêu chuẩn sau: 

TCVN 6398-0:1998 ISO 31-0:1992 Đại lượng và đơn vị — Phần 0: 
Nguyên tắc chung; 

TCVN 6398-1:1998 ISO 31-1:1992 Đại lượng và đơn vị — Phần I: 
Không gian và thời gian; 

TCVN 6398-2:1998 ISO 31-2:1992 Đại lượng và đơn vị — Phần 2: 
Hiện tượng tuần hoàn và có liên quan; 

TCVN 6398-3:1998 ISO 31—3:1992 Đại lượng và đơn vị - Phần 3: Cơ học; 

TCVN 6398-4:]999 ISO 31-4:1992 Đại lượng và đơn vị — Phần 4: Nhiệt; 

TCVN 6398-5:1999 ISO 31—5:1992 Đại lượng và đơn vị — Phân 5: 
Điện và từ; 

TCVN 6398-6:1999 ISO 31—6:1992 Đại lượng và đơn vị - Phần 6: 
Ánh sáng và bức xạ điện từ liên quan; 

TCVN 6398-7:1999 ISO 31-7:1992 Đại lượng và đơn vị — Phần 7: 
Âm học; 

TCVN 6398-8:1999 ISO 31-8:1992 Đại lượng và đơn vị - Phần §: 
Hoá lý và vật lý phân tử; 

TCVN 6398-9:2000 ISO 31-9:1992 Đại lượng và đơn vị - Phần 9: 
Vật lý nguyên tử và hạt nhân; 

TCVN 6398—10:2000 ISO 31—10:1992 Đại lượng và đơn vị — Phần 10: 
Phản ứng hạt nhân và bức xạ ion hoá; 

__ TCVN 6398-11:2000 ISO 31—11:1992 Đại lượng và đơn vị —- Phần 11: 
Dâu hiệu và ký hiệu toán học dùng trong khoa học vật lý và công nghệ; 

.__ TCVN 6398-12:2000 ISO 31—12:1992 Đại lượng và đơn vị - Phần 12: 
Sô đặc trưng; 


TCVN 6398—13:2000 [SO 31-13:1992 Đại lượng và đơn vị - Phần 13: 
Vật lý chất rắn. 


Hiện nay, để đáp ứng những yêu cầu đo lường mới, Tổ chức tiêu chuẩn 
hoá quốc tế và xà ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) đã và đang cùng soát xét, 
bổ sung, phát triển bộ tiêu chuẩn ISO 31:1992 thành bộ tiêu chuẩn ISO 
80000 và IEC 80000 dưới tên chung “Đại lượng và đơn vị” 


ISO 80000 gồm l2 tiêu chuẩn thành phần: Phần I: Tổng quát; Phần 2: 
Dấu hiệu và ký hiệu dùng trong khoa học tự nhiên và công nghệ; Phần 3: 
Không gian và thời gian; Phần 4: Cơ học; Phần 5: Nhiệt động lực học; Phần 7: 
Ánh sáng; Phần 8: Âm học; Phần 9: Hoá lý và vật lý phân tử; Phần 10: Vật 
lý nguyên tử và hạt nhân; Phần 11: Số đặc trưng; Phần 12: Vật lý chất rắn. 


IEC 80000 gồm 3 tiêu chuẩn thành phần: Phần 6: Điện từ; Phần 13: 
Khoa học và công nghệ thông tin; Phần 14: Đo sinh học từ xa liên quan đến 
sinh lý học người. 


2.8.4. Đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam 


Đơn vị đo lường hợp pháp, gọi tắt là đơn vị hợp pháp, là đơn vị đo 
lường quy định và cho phép sử dụng bằng luật PhẾP, Pháp lệnh Đo lường 
(1999) của nước ta đã công nhận Hệ đơn vị quốc tế (SI) và giao Chính phủ 
quy định đơn vị đo lường hợp pháp phủ hợp với SI. Ngày 28/09/2001, Thủ 
tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 65/2001/NĐ-CP ban hành hệ thống 
đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 


Gần đây nhất, ngày 15/08/2007, Thủ tướng Chính phủ lại ký Nghị định số 
134/2007/NĐ-CP Quy định về đơn vị đo lường chính thức thay thế Nghị định 
65/2001/NĐ-CP. Tuy nhiên, nội dung hai Nghị định về cơ bản là như nhau. 


Theo Nghị định trên, đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta gồm trên 
100 đơn vị được quy định cụ thẻ cho hơn 100 đại lượng thuộc các lĩnh vực: 
không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn; cơ; nhiệt; điện từ; ánh sáng 
và bức xạ điện từ liên quan; âm; hoá lý và vật lý phân tử; bức xạ ion hoá. 
Đây hoàn toàn là các đơn vị An thiết lập trên cơ sở SĨ, ước bội thập cạn 
của các đơn vị này và một số đơn vị ngoài SĨ BUỢP dùng theo thông lệ quốc 
tế. Ngoài ra, Nghị định còn cho phép sử dụng tất cả các đơn vị dẫn xuất 
nhất quán từ SI khác và các đơn vị theo thang đo quy ước mà quốc tế đã 
thống nhất. Những đơn vị này cũng được xem là đơn vị đo lường hợp pháp 
của Việt Nam. 


2.8.5. Nguyên tắc viết giá trị của đại lượng 


Khi viết giá trị của đại lượng cần tuân theo các nguyên tắc thống nhất 
của quốc tế và nước ta đã chấp nhận thể hiện trong Nghị định về đơn vị như: 


+ Không dùng dẫu chấm (.) mà dùng khoảng cách bằng một ký tự để phân 
các nhóm số. Ví dụ, không viết 299.792.458 m/s mà viết 299 792 458 m/s. 


+ Tên đơn vị viết bằng chữ thường, dù xuất phát từ tên riêng. Ví dụ: 
mét, giây, ampe, kenvin, pascan... 


+ Ký hiệu đơn vị nói chung bằng chữ thường, trừ trường hợp khi tên 
đơn vị xuất phát từ một tên riêng thì chữ cái thứ nhất trong ký hiệu được 
viết hoa. Ví dụ: m, s, A, K, Pa... 


+ Khi một đơn vị được tạo thành bằng cách nhân hai hay nhiều đơn vị, 
dùng dấu chấm cao giữa dòng (trong các hệ với bộ ký tự hạn chế có thể sử 
dụng dấu chấm trên cùng dòng) hoặc khoảng cách bằng một ký tự để chỉ 
phép nhân này. Ví dụ đơn vị công là niutơn mét có ký hiệu là N.m hoặc N m. 


+ Khi một đơn vị được tạo thành bằng cách chia một đơn vị cho đơn vị 
khác, dùng gạch ngang (—), gạch chéo (/) hoặc luỹ thừa âm để chỉ phép 


chia này. Ví dụ: đơn vị vận tốc mét trên giây, ký hiệu là = „ hoặc m/s, hoặc 
S 


m.s', hoặc m s''. Riêng trường hợp sau dấu gạch chéo có dấu nhân hoặc 
chia, phải để các dấu này trong ngoặc đơn. Ví dụ: đơn vị nhiệt dung riêng 


: , hoặc . hoặc 


Jun trên kilôgam kenvin ký hiệu là J/(kg.K), hoặc 
ÿ (kg.K), hoặ keK keK 





J.kg '.K”, hoặc J kg! K-}, 


+ Ký hiệu đơn vị phải để sau và trên cùng một dòng với trị số của đại 
lượng, kể cả khi trị số là số thập phân; giữa số sau cùng và ký hiệu phải có 
khoảng cách băng một ký tự. Ví dụ: 125,452 36 m; 9,25 kg... 

+ Khi ghi giá trí đại lượng có kèm theo độ lệch, trị số và độ lệch phải 


đặt trong dấu ngoặc hoặc viết ký hiệu đơn vị lần lượt sau trị số và độ lệch. 
Ví dụ: (100,0 + 0,1) g hoặc 100,0 g + 0,] g. 


Gơuz v2 


CHUẨN ĐO LUỜNG 


3.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI CHUẨN 


Theo TCVN 6165-1996, chuẩn đo lường, hay vắn tắt là chuẩn, được 
định nghĩa như sau: “Chuẩn là vật đọ, phương tiện đo, mẫu chuẩn hoặc hệ 
thông đo để định nghĩa, thể hiện, duy trì hoặc tái tạo đơn vị hoặc một hay 
nhiều giá trị của đại lượng để dùng làm mốc so sánh”. Ví dụ như chuẩn khối 
lượng 1 kg; chuẩn điện trở 100 ©; ampe mét chuẩn; chuân tần số xesi; điện 
cực hydrogen chuẩn; dung dịch chuẩn cortisol trong huyết thanh người có 
nồng độ đã được chứng nhận... VIM:2007 đã trình bày khái niệm chuẩn đo 
lường tổng quát hơn, có gắn với độ không đảm bảo đo: chuẩn đo lường là sự 
thê hiện định nghĩa của đại lượng đã cho, với giá bì đại lượng được công bố 
và độ không đảm bảo đo kèm theo, dùng để làm mốc quy chiếu. 


Như vậy, chuẩn đo lường chính là sự thẻ hiện bằng vật chất độ lớn của 
đơn vị đo lường theo định nghĩa. Về bản chất, chuân cũng là các thiết bị đo 
lường, nhưng khác với các thiết bị đo lường thông thường ở chỗ các thiết bị 
đo này không dùng, cho các phép đo thực tế hàng ngày, nó chỉ dùng để đặc 
trưng cho đơn vị, để truyền đơn vị đến các chuẩn và các phương tiện đo khác 
có độ chính xác thấp hơn, như dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, đánh giá thiết 
bị đo và các phép đo, để khắc độ thiết bị đo khi chế tạo... Hệ thống chuẩn đo 
lường là cơ SỞ kỹ thuật quan trọng nhất đề đảm. bảo tính thống nhất và độ 
chính xác cần thiết của phép đo trong phạm vi quốc gia và quốc tế, 


Trường hợp chuẩn được tạo thành từ một tập hợp các vật đọ tương tự 
nhau hoặc từ các phương tiện đo được sử dụng kết hợp với nhau, gọi là 
chuẩn nhóm. Ví dụ, chuẩn đơn vị vôn (V) là một nhóm gồm 20 pin chuẩn, 
giá trị chuẩn vôn này là giá trị trung bình của 20 pin chuẩn đó. Trường hợp 
chuẩn được tạo thành từ một tập hợp các chuẩn với những giá trị được chọn 
một cách riêng biệt hoặc phối hợp với nhau để cung cấp các dãy giá trị của 
các đại lượng cùng loại, gọi là bộ chuẩn. Ví dụ như bộ can chuẩn, bộ quả 
cân chuẩn, bộ mật độ kế chuẩn... dùng để xác định độ dài, khối lượng, mật 
độ... ở những dải giá trị khác nhau. 


Chuẩn nhóm và bộ chuẩn có thể có thành phần không đổi hoặc thay đổi. 

Có thể phân loại chuẩn theo độ chính xác hoặc mục đích sử dụng của chuẩn. 

Căn cứ theo độ chính xác có thể phân loại chuân thành chuẩn đầu, 
chuẩn thứ, chuẩn bậc I, bậc II... 

Chuẩn đầu: là chuẩn được chỉ định hay được thừa nhận rộng rãi là có 
chất lượng về mặt đo lường cao nhất và giá trị của nó được chấp nhận không 
dựa vào các chuẩn khác của cùng đại lượng. Khái niệm chuẩn đầu này được 
dùng như nhau đối với đại lượng cơ bản và cả đại lượng dẫn xuất. Ví dụ: 
Bình điểm ba của nước là chuẩn đầu của nhiệt độ nhiệt động lực; chuẩn đầu 
áp suất dựa trên cơ sở các phép đo riêng rẽ khối lượng và diện tích; chuẩn 

L4 L4 L‹ * . ˆ ˆ ^ + 
gôc quôc tê của kilôgam là một vật mẫu được chọn theo quy ước... 

Chuẩn thứ: là chuẩn mà giá trị của nó được ấn định bằng cách so sánh 
với chuẩn đầu của cùng đại lượng. 

Chuẩn bậc I: là chuẩn mà giá trị của nó được ấn định bằng cách so 
sánh với chuẩn thứ của cùng đại lượng. 

Chuẩn bậc II: là chuẩn mà giá trị của nó được ấn định bằng cách so 
sánh với chuẩn bậc l của cùng đại lượng... 

Dễ thấy rằng, độ chính xác của chuẩn sẽ giảm dần từ chuẩn đầu đến 
chuẩn thứ, chuẩn bậc I, chuẩn bậc II... Có thể dùng sơ đồ kim tự tháp đề 
minh hoạ cách phân loại chuẩn nêu trên. 


/(___ ChẩnbN ` 
Sai số 
O 
Hình 3.1. Phân loại chuẩn theo độ chính xác 
Số bậc N bằng bao nhiêu là tuỳ thuộc yêu cầu của từng lĩnh vực đo. Ví 
dụ lĩnh vực dung tích có chuẩn đầu, chuẩn bậc I, bậc II: lĩnh vực độ dài có 


chuẩn đầu, chuẩn thứ và tới chuẩn bậc V; lĩnh vực khối lượng có chuẩn 
đầu, chuẩn thứ, quả cân cấp chính xác El, E2, FI, F2, MI, M2, M3 (theo 
ký hiệu của Tổ chức đo lường pháp định quốc tế - OIML về cấp chính xác 
của quả cân), như vậy lĩnh vực khối lượng có tới 9 bậc chuẩn. 


Chuẩn đầu 
quốc gia 


Phương pháp 
so sánh 


Chuẩn chính 


Phương pháp) _ ÝV Phương pháp 
So sánh so sánh 


Chuẩn công tác 


Phương pháp) _ X⁄ Phương pháp Phương pháp 
So sánh So sánh 


Chuẩn chính Chuẩn công tác Phương tiện đo 


Phương pháp \__V Phương pháp 
so sánh So sánh 


Chuẩn chính Chuẩn công tác Phương tiện đo 





Hình 3.2. Phân loại chuẩn theo độ chính xác và theo chức năng sử dụng 


Theo chức năng, mục đích sử dụng có thể phân loại chuẩn thành: 
chuẩn quốc tế, chuẩn quốc gia, chuẩn chính, chuẩn công tác. 


Chuẩn quốc tế: là chuẩn được một hiệp định quốc tế công nhận để làm 
cơ sở ấn định giá trị cho các chuẩn khác của đại lượng có liên quan trên 
phạm vi quốc tế. 


Chuẩn quốc gia: là chuẩn được một quyết định có.tính chất quốc gia 
công nhận để làm cơ sở ấn định giá trị cho các chuẩn khác có liên quan 
trong một nước. 


Chuẩn chính: là chuẩn thường có chất lượng cao nhất về mặt đo lường 
có thể có ở một địa phương hoặc một tổ chức xác định dùng để hiệu chuẩn 
các chuẩn đo lường khác thuộc một loại đã cho. 


Chuẩn công tác: là chuân được dùng thường xuyên để hiệu chuẩn hoặc 
kiểm tra vật đọ, phương tiện đo hoặc mẫu chuẩn. Chuẩn công tác thường 
xuyên được hiệu chuẩn bằng cách so sánh với chuẩn chính. 


Có thê minh hoạ tóm tắt các cách phân loại chuẩn trên bằng sơ đồ trên 
hình 3.2. 


Mẫu chuẩn 


Mẫu chuẩn về thành phần và tính chất của các chất và vật liệu, hay vắn 
tắt là mẫu chuẩn (RM — Reference Material) được xem như một dạng đặc 
biệt của chuẩn đo lường. 


Mẫu chuẩn được định nghĩa là vật liệu hoặc chất có một hay nhiều giá 
trị về tính chất của nó được xác định đủ đồng nhất và tốt để hiệu chuẩn một 
thiết bị, đánh giá một phương pháp đo hoặc để ấn định các giá trị của vật 
liệu. Mẫu chuẩn có thể là một chất khí đơn, khí hỗn hợp, chất lỏng hoặc 
chất rắn. Ví dụ mẫu chuẩn đất canxi pha sét để hiệu chuẩn thiết bị phân tích 
đất và thành phần gồm (0,36 + 0,10) Mðgíg cadmium (Cd), (32,6 + 1,4) tg/g 
đồng (Cu), (81,3 + 3,7) ng/g thiếc (Zn)...; dung dịch chuẩn (6 + 8) pH + 
0,005 đ.v pH để hiệu chuẩn pH mét; khí chuẩn ôxy trong nitơ (0 + 25) % V 
+ 0,006 % để hiệu chuẩn thiết bị phân tích khí.. 


Mẫu chuẩn được Chúng nhận (CRM - Certified Reference Material) là 
mẫu chuẩn có kèm theo giấy chứng nhận, trong đó một hay nhiều giá trị về 
tính chất của nó được chứng nhận theo một thủ tục nhằm thiết lập sự liên kết 


với việc thể hiện chính xác đơn vị mà theo đó các giá trị về tính chất được 
biểu thị ra và mỗi giá trị được chứng nhận có kèm theo độ không đảm bảo đo 
tương ứng với mức tin cậy quy định. Các mẫu chuẩn đã được chứng nhận 
thường được chuân bị theo lô, các giá trị về tính chất được xác định bằng các 
phép đo trên mẫu đại diện cho lô với giới hạn không đảm bảo đã định. 


Vai trò của mẫu chuẩn đang ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt 
đối với việc đảm bảo độ chính xác của các thiết bị phân tích và thử 
nghiệm để xác định thành phần và tính chất của các chất và vật liệu biểu 
thị theo đơn vị tương đối. Những thiết bị đó có thể nêu ra như: sắc ký khí, 
phổ kế khối lượng quang phổ kế hấp thụ, phân cực kế, khúc xạ kế, các 
thiết bị phân tích khí... 


3.2. CHUẨN CỦA CÁC ĐƠN VỊ CƠ BẢN 
3.2.1. Chuẩn đơn vị độ dài - mét 


Các đơn vị đo độ dài đầu tiên đã được lựa chọn một cách khá tuỳ tiện và 
độc đoán. Thời cổ xưa đơn vị đo độ dài là bước chân, gang tay, bàn chân, 
khuỷu tay... Năm 1101 vua Henry I nước Anh quy định đơn vị độ dài là 
khoảng cách từ đỉnh mũi đến đầu ngón tay chỏ khi nhà vua dang tay ra. Dễ 
thấy rằng những chuẩn đơn vị độ dài như vậy không thê đạt độ chính xác cao. 


Cuối thế kỷ 18, khi xây dựng Hệ mét, người ta đã chọn đơn vị độ dài là 
mét và định nghĩa mét là độ dài bằng 1/10 triệu của phần tư kinh tuyến quả đất. 


Năm 1799, dựa vào kết quả đo cung kinh tuyến quả đất đi qua Paris, 
người ta đã chế tạo chuẩn của đơn vị mét. Chuẩn này là một thước hình hộp 
chữ nhật bằng platin, có tiết diện 25 mm x 4 mm, hai đầu được đánh rất 
bóng và có độ dài đúng bằng 1 m theo định nghĩa. Thước được bảo quản ở 
Viện lưu trữ quốc gia của Pháp gọi là “mét lưu trữ”. 


Việc đo đạc độ dài kinh tuyến quả đất ở thế kỷ XIX đã cho thấy “mét 
lưu trữ” ngắn hơn một ít so với độ dài mét theo định nghĩa lý thuyết. Sau 
này những phép ‹ đo chính xác, tin cậy hơn cho thấy độ dài kinh tuyến của 
quả đất không cố định do sự Hy đổi hình dạng của quả đất. Vì vậy năm 
1872, Ủy ban quốc tế về chuẩn gốc của Hệ mét, được thành lập theo sáng 
kiến của Viện hàn lâm khoa học Pêtécbua (Nga), đã quyết định bỏ định 
nghĩa mét dựa vào độ dài kinh tuyến của quả đất và lẫy ngay độ dài “mét 
lưu trữ" làm đơn vị mét. 


Theo quyết định trên, người ta đã dựa vào “mét lưu trữ” để chế tạo 3l 
chuẩn mét. Các chuẩn này được chế tạo bằng platin-iriđi, một hợp kim nội 
tiếng là bền chắc, dài 102 cm, tiết diện chữ X nội tiếp được trong một hình 
lập phương tưởng tượng mỗi cạnh 20 mm (hình 3.3). Chuẩn ký hiệu N°6 ở 
0 °C có độ dài đúng bằng “mét iưu trữ", đã được Đại hội cân đo quốc tế 
(CGPM) I họp năm 1889 công nhận là chuẩn quốc tế của mét. 30 chuẩn còn 
lại được phân chia bằng cách bốc thăm cho các 
nước để dùng làm chuẩn quốc gia. 


Dựa vào chuẩn gốc quốc tế trên, năm 1927 
CGPM lần thứ VII đã thông qua định nghĩa của 
đơn vị mét: “4é là khoảng cách ở 0 °C giữa hai 
trục của hai vạch giữa khắc ở hai đầu một thanh 
bằng platin-iriẩi bảo quản ở Viện cân đo quốc tế 
và được Đại hội cân đo quốc tế lần thứ I công Hình 3.3. Chuẩn đơn vị 
nhận là chuẩn gốc của mét, trong điều kiện thanh — mét tiết diện chữ X 
đó đặt dưới khí áp chuẩn và tựa trên hai con lăn đường kính không bé hơn 
1 cm đặt đối xứng trong một mặt phẳng ngang cách nhau 517 mm`". Định 
nghĩa này được dùng mãi cho đến CGPM lần thứ XI năm 1960. 





Chuẩn mét theo định nghĩa trên có những nhược điểm sau: 


— Về tính cố định: dù được chế tạo bằng một hợp kim rất tốt, chuẩn 
mét vẫn có thể dài ra, hoặc ngắn lại do sự sắp xếp của các tinh thể hợp kim. 


— Về tính chính xác: việc xác định trục của hai vạch giữa theo định 
nghĩa mét rất khó khăn, mỗi vạch này rộng chừng 0,8 um, với kính hiển vi 
phóng đại 100 lần có thể xác định trục với độ chắc chắn 0,2 um, tức độ 
chính xác của bản thân chuẩn là khoảng 4.107. Hơn nữa độ lớn của chuẩn 
phụ thuộc khá nhiều vào nhiệt độ, nhiệt độ thay đổi 1 độ, chuẩn này thay 
đôi 9 wm, muốn chính xác đến 0,01 #m phải ổn định đến 102 độ, đây là 
một việc khá khó khăn. 


— Hơn nữa, vì một lý do nào đó, chuẩn bị phá huỷ thì việc tái tạo lại rất 
khó khăn. Ngoài ra, mỗi lần muốn so sánh quốc tế, các nước lại phải mang 
chuẩn của mình tới Paris, đây cũng là điều không thuận lợi cho việc bảo 
quản và khai thác chuẩn. 


Vì những lý do trên, với mong muốn có một chuẩn mét đạt độ chính 
xác cao hơn và gắn liền được với một hiện tượng tự nhiên không bị phá 


huỷ, CGPM lần thứ XI năm 1960 ở Paris khi thông qua hệ SI đã định nghĩa: 
+ Äét là độ dài bằng I 650 763,73 lần bước sóng bức xạ trong chân không 
ứng với sự chuyển giữa các mức 2p'° và 5d” của nguyên tử krypton 86”. 
Viện cân đo quốc tế và nhiều Viện đo lường quốc gia của các nước đã chế 
tạo ra “đèn krypton” để thể hiện đơn vị mét theo định nghĩa này. Trong 
những điều kiện bảo quản và sử dụng đặc biệt đã được quy định và với 
trang thiết bị cần thiết kèm theo, có thể thể hiện và truyền đơn vị mét với độ 
không đảm bảo khoảng 5.10”. 


Đại hội cân đo quốc tế (CGPM) lần thứ XVII, năm 1983 đã có quyết 
định mới về định nghĩa đơn vị độ dài mét. Thay vì định nghĩa dựa trên cơ 
sở bức xạ ứng với các mức 2p'” và 5d” của nguyên tử krypton 86, mét giờ 
đây được định nghĩa là độ dài quãng đường ánh sáng đi được trong chân 
không trong khoảng thời gian bằng 1/299 792 458 giây. Với định nghĩa này 
người ta đã thực hiện được ý định liên kết chuẩn đơn vị độ dài với chuẩn 
đơn vị thời gian. Chuẩn đơn vị thời gian — giây ~ đã đạt tới độ chính xác rất 
cao và nhờ việc cố định một giá trị cho vận tốc ánh sáng, định nghĩa mới 
trên cho phép thẻ hiện đơn vị mét với độ chính xác cao hơn nhiều so với 
đèn krypton 86. CGPM lần thứ XV, năm 1975, đã ấn định vận tốc ánh sáng 
trong chân không là: 

= 299 792 45§ m/s 


Với giá trị vận tốc ánh sảng cố định nêu trên, việc thể hiện mét có thê 
thực hiện bằng bất cứ một nguồn bức xạ điện từ nào có tần số đã biết hoặc 
có thể đo được. Ủy ban cân đo quốc tế (CIPM) đã chọn ra một tập hợp các 
chuyển đổi nguyên. tử và phân tử có bước sóng và tần số xác định. Ở những 
bước sóng và tần số này, các bức xạ lade khác nhau là có thê ôn định được. 
Hiện nay, lade khí hêli (He) nêon (Ne) ổn định iốt (1) ở bước sóng khoảng 
633 nm (633.10? m) được dùng rất phô biến để thê hiện đơn vị độ dài mét. 


Thuật ngữ lade (laser) là viết tắt của cụm từ “light amplification by 
stimulated emission of radiation”, nghĩa là khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ 
cưỡng bức. Các bộ phận chính của một lade là môi trường hoạt tính (môi 
trường phát ra bức xạ), thiết bị bơm năng lượng và bộ cộng hưởng. 


Lade hêli-nêon là loại máy phát lượng tử quang học dùng hỗn hợp khí 
phổ biến nhất. Môi trường hoạt tính ở đây là hỗn hợp khí hêli và nêon chứa 
đầy trong ống thuỷ tỉnh ở áp suất thấp. Hỗn hợp khí được kích thích (bơm 


năng lượng) bằng trường điện từ cao tần hoặc bằng cách cho dòng điện một 
chiều đi qua nó. Khi đó đa số các hạt (phân tử, ion, nguyên tử) sẽ ở trạng 
thái bị kích thích. Một chuyển mức ngẫu nhiên của hạt từ mức năng lượng 
cao Ea xuống mức năng lượng thấp E¡ sẽ bức xạ một photon (lượng tử ánh 
sáng) có tần số và bước sóng xác định: 


f= Ê:~ÊI vào = Ê 
h f 


Photon này truyền đọc theo trục ống, khi gặp hạt ở trạng thái kích thích 
khác, nó gây bức xạ cưỡng bức kết hợp với photon sơ cấp. Nhờ phản xạ đi 
và phản xạ lại nhiều lần tại các gương (bộ cộng hưởng) ở hai đầu ống khí, 
cường độ bức xạ cưỡng bức tăng lên liên tục. Lade khí hêli-nêon ngoài ánh 
sáng đỏ tươi ở vùng quang phổ nhìn thấy được (À = 633 nm), còn phát ra 
bức xạ trong vùng hồng ngoại với bước sóng l 150 nm và 3 390 nm. 


Ông iốt được lắp vào bên trong hốc lade, ở đó sự bức xạ quang học là rất 
mạnh (cỡ 10 mW). Điều này làm cho các tín hiệu hấp thụ bão hoà hết sức 
hẹp. Lade được điều chỉnh và được giữ cố định tại một trong bảy vạch hấp 
thụ của iốt dưới sự kiểm soát của một máy tính. Người ta đã đo cần thận tần 
số của các vạch hấp thụ này bằng cách so sánh với chuẩn thời gian Xesi, 


(1): Gương phản xạ 1 

(2): Ông lót 

(3): Ông lade He — Ne 

(4): Gương phản xạ 2 

PC: Điều khiển theo chương trình 
PZT: Chuyễn đổi điện áp 





Hình 3.4. Sơ đồ khối lade He—Ne ổn định I 
Phần lớn Viện đo lường quốc gia của các nước phát triển hiện nay đều 
dùng lade He-Ne ôn định I làm chuẩn đầu quốc gia cho đơn vị độ dài mét. 
Các chuân độ dài dùng trong thực tế như can chuẩn, thước vạch được so 
sánh với bước sóng chuẩn của bức xạ do lade He-Ne ổn định I phát ra bằng 


các máy giao thoa quang điện. Các lade này đã “thương mại hoá”, được bán 
bình thường trên thị trường, với độ chính xác tốt hơn 1.1019, 


Các đợt so sánh quốc tế đối với các lade He-Ne ôn định I ở bước sóng 
khoảng 633 nm tiến hành tại Viện cân đo quốc tế đã cho biết độ không đảm 
bảo có thẻ đạt tới vài phần 10”!. Việc sử dụng lade điôt có đường tăng ích 
rộng hơn nhiều so với các lade khí, kết hợp với kỹ thuật làm ôn định bằng 
các tia nguyên tử hoặc phân tử, tạo điều kiện cải thiện quan trọng về độ tái 
lập của các lade. Các dãy tần số mới liên kết chuẩn tần số xesi ở 9 GHz với 
các tần số quang học, sẽ chuyển sự cải tiến về độ tái lập này thành sự cải 
tiến về độ chính xác. 


3.2.2. Chuẩn đơn vị khối lượng - kilôgam 


Khi xây dựng Hệ mét, định nghĩa đơn vị khối lượng “kilôgam” là khối 
lượng của một đêximét khối nước tỉnh khiết ở nhiệt độ 4ˆC, nhiệt độ mà 
nước có khối lượng riêng lớn nhất. Vào thời kỳ này, xác định được chính 
xác khối lượng của một thể tích nước nhất định nào đó bằng cách cân liên 
tiếp trong không khí và trong nước một khối trụ rỗng bằng đồng có kích 
thước đã được xác định cẩn thận. Dựa vào các phép cân này, năm 1799 
người ta đã chế tạo hai quả chuẩn đầu tiên của kilôgam bằng platin. Đây là 
những quả cân hình trụ có đường kính và chiều cao bằng nhau và bằng 39 
mm. Một quả được bảo quản ở phòng vĩ độ (Viện thiên văn quốc gia Pháp), 
một quả được coi là chính, bảo quản ở Viện lưu trữ quốc gia Pháp và gọi là 
*kilôgam lưu trữ". 


Cuối thế kỷ 19 người ta đã tiến hành đo lại rất cân thận khối lượng của 
I dm nước tỉnh khiết ở 4 °C. Kết quả cho thấy nó nhỏ hơn khối lượng của 
“kilôgam lưu trữ" 0,028 g. Hơn nữa việc so sánh “kilôgam lưu trữ” với định 
nghĩa lý thuyết rất khó khăn và độ chính xác đạt được không cao (khoảng 
2-3.10 `) trong khi đó nếu so sánh các quả chuẩn kilôgam với nhau thì dễ 
dàng hơn và đạt độ chính xác cao hơn. Vì vậy năm 1872, Ủy ban quốc tế về 
chuẩn gốc của Hệ mét đã quyết định lấy ngay khối lượng của “ki/ôgam lưu 
trữ” làm đơn vị đo khối lượng. Trên cơ sở quyết định này, dựa vào 
“kilôgam lưu trữ” người ta đã chế tạo chuẩn gốc quốc tế mới của kilôgam 
và những chuẩn sao của nó để phân phát cho các nước. Chuẩn gốc quốc tế 
mới của kilôgam được bảo quản tại Viện cân đo quốc tế (BIPM). Cũng như 
chuẩn mét, những chuẩn này được chế tạo bằng hợp kim platin-iriđi, có 
hình dạng và kích thước giống như “kilógam lưu irữ”. Đại hội cân đo quốc 
tế lần thứ nhất họp năm 1889 đã công nhận định nghĩa mới của kilôgam: 


kilôgam là khối lượng của chuẩn sốc quốc tế kilôgam. Định nghĩa này còn 
được dùng cho đến hiện nay. 


Để so sánh chuẩn gốc quốc tế kilôgam với chuẩn kilôgam của các nước 
khác người ta dùng phương pháp cân đổi trên cân chuẩn điều khiển từ xa. 
Cân được đặt trong phòng có nhiệt độ ổn định. Trước khi so sánh, các quả 
cân chuẩn được đặt vào trong hòm cân ít nhất là 24 giờ để đạt được trạng 
thái cân bằng nhiệt độ. Khi xử lý kết quả đo, phải hiệu chính ảnh hưởng của 
áp suất và độ âm không khí. Độ chính xác của phép so sánh này hiện tại có 
thể đạt tới 10”, một độ chính xác khá cao. 


Một nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến độ chính xác của chuẩn 
kilôøam là bề mặt của nó. Bằng kính hiển vi điện tử (phóng đại khoảng 
3000 lần) hoặc chụp bằng tỉa rơnghen người ta đã phát hiện những vết lồi 
lõm trên mặt quả cân chuẩn. Bề mặt tiếp xúc thực tế với môi trường lớn hơn 
là ta tưởng. Khối lượng chuẩn sẽ tăng khi “bẩn” và sẽ giảm khi được lau 
chùi sạch hoặc bị hao mòn. 





Hình 3.5. Chuẩn gốc quốc tế của kilôgam 


Hình 3.5 mô tả quả chuẩn gốc quốc tế của kilôgam đặt trong 3 quả 
chuông bằng thuỷ tinh đã được rút hết không khí. 


Các quả kilôgam chuẩn bằng platin-iriđi (Pt-Ir) có khối lượng tăng lên 
như là một hàm của thời gian. Sự tăng này phụ thuộc vào điều kiện môi 
trường bảo quản và vào chất lượng bề mặt quả chuẩn. Phần lớn sự dịch 


chuyên khối lượng này do quá trình làm sạch quả chuẩn gây ra. Khối lượng 
thường tăng nhiều hơn khoảng lhg/tháng, vào tháng thứ ba và tư sau khi 
làm sạch. Tiếp đó giảm xuống trung bình còn lIig/năm với những chu kỳ 
quan sát dài. Đây là vấn đề đang được nghiên cứu ở BIPM. 


Việc dẫn truyền đơn vị khối lượng từ chuẩn gốc quốc tế của kilôgam có 
một nhược điểm quan trọng: cho đến nay vẫn chưa có cách nào để đánh giá 
sự thay đổi khối lượng theo thời gian của chuẩn quốc tế. Sự cách biệt nhau 
giữa khối lượng của 40 quả chuẩn gốc kilôgam quốc gia Pt-lr được chế tạo 
cùng thời gian với chuẩn quốc tế đã lên tới vài trăm microgam. Các thí 
nghiệm độc lập liên kết khối lượng hoặc các đại lượng có liên quan với các 
hằng số vật lý cơ bản hiện mới chỉ đạt độ chính xác vài phần 10”, tương 
đương với vài phần mười miligam so với khối lượng 1 kilôgam của chuẩn. 


Một trong các hướng được đưa ra để theo dõi độ ôn định và đặt cơ sở 
cho định nghĩa mới của kilôgam là dựa vào sự so sánh năng lượng điện với 
năng lượng cơ bằng cách sử dụng cân đòn. Lực trọng trường tác động lên 
khối lượng Ikg trước hết được làm cân bằng bằng lực điện từ gây ra do 
dòng điện 7 chạy qua một cuộn dây treo trong từ trường. Sau đó cuộn dây 
được làm cho chuyển động trong từ trường với vận tốc v và đo hiệu điện thế 
U qua cuộn dây. Mối liên hệ giữa các đại lượng đã được đo là: 

møv = IU 

Bằng cách đo cường độ dòng điện 7 và hiệu điện thế U theo điện thế 
qua lớp tiếp xúc Josephson (tỷ lệ với 2e/h, e là điện tích của điện tử và ở là 
hằng số Plank) và điện trở lượng tử Hall (tỷ lệ với #⁄e”), khối lượng m có 
thể đo được bằng hằng số Plank # với điều kiện đo được gia tốc trọng 
trường ø. Độ chính xác của các thực nghiệm được tiện hành như trên chỉ bị 
giới hạn bởi độ chính xác của sự tỷ lệ giữa hiệu điện thế Josephson và điện 
trở lượng tử Hall với 2e/h và h/e?, và bời độ chính xác của việc đo ø hiện đã 
đạt được khoảng một vài phần 10”. 


Độ chính xác của việc xác định hằng số Plank # gần đây đã được cải 
thiện rất nhiều. NIST (Viện quốc gia về chuẩn và công nghệ Mỹ) đã xác 
định được h với độ không đảm bảo 9.10 và đang hoàn thiện để giảm 
xuống dưới 1.10, Một định nghĩa mới về kilôgam theo hướng cố định 
hằng số Plank # xuất phát từ biểu thức quen thuộc # = mc” và E = hv đang 
đươc khẩn trương nghiên cứu đề xuất. 


3.2.3. Chuẩn đơn vị thời gian — giây 


Nguyên nhân sinh ra ngày và đêm là sự tự quay của quả đất xung 
quanh trục của nó. Từ lâu người ta đã dựa vào chu kỳ quay này để xây dựng 
đơn vị thời gian. Giây được định nghĩa là khoảng thời gian bằng 1/86 400 
ngày mặt trời trung bình. Ngày mặt trời trung bình là khoảng thời gian giữa 
hai lần liên tiếp “mặt trời trung bình” đi qua cùng một điểm cao nhất nào 
đó. “Mặt trời trung bình" được hiểu là một mặt trời tưởng tượng chuyển 
động đều (một cách tương đối có thể xem là mặt trời chuyển động so với 
quả đất) theo đường xích đạo và thực hiện một vòng quay của nó trên vòm 
trời mất một khoảng thời gian đúng bằng khoảng thời gian mà mặt trời thực 
chuyển động không đều theo quỹ đạo elip thực của nó. 


Nhưng rất tiếc là sự tự quay của quả đất không đều đặn và phức tạp. Ngoài 
biến đổi trường kỳ (khoảng 5 thế kỷ chu kỳ tự quay của quả đất dài thêm Ì giây) 
còn có những biến đổi theo mùa và bất thường khác không tính toán được. Độ 
chính xác của việc xác định ngày mặt trời trung bình chỉ đạt 10 ”. 


Sau một thời gian nghiên cứu, Đại hội cân đo quốc tế lần thứ XI năm 
1960 đã công nhận định nghĩa mới của giây gọi là giây ephemerit. Định 
nghĩa này không dựa vào sự tự quay của quả đất xung quanh trục của nó mà 
dựa vào sự chuyển động của quả đất xung quanh mặt trời. Cơ sở của định 
nghĩa này độ dài của năm trôpic. Năm trôpic là khoảng thời gian giữa hai 
lần liên tiếp mặt trời đi qua điểm xuân phân. Giây được định nghĩa là 
khoảng thời gian bằng 1⁄31 556 925,974 7 của năm trôpic tính cho năm 
1900, tháng giêng, ngày 0 lúc 12 giờ theo lịch thiên văn (tức là 31 tháng 12 
năm 1899). Do hiện tượng tuế sai của quả đất, do sự chuyển động của quả 
đất xung quanh mặt trời không hoàn toàn đều đặn nên độ dài của năm trôpic 
có thay đổi. Nhưng bằng quan sát thực nghiệm, nhà thiên văn Mỹ Newcom 
đã đưa ra được một công thức tuyến tính, cho phép xác định chính xác độ 
dài của năm trôpic cho một thời điểm nào đó tính từ thời điểm gốc mà 
Newcom đã chọn: ngày 0 tháng giêng năm 1900. Định nghĩa của giây dựa 
vào độ dài của năm trôpic cho thời điểm gốc đó, về lý thuyết cho phép xác 
định giây chính xác tới 10”`° (1000 lần chính xác hơn định nghĩa cũ). Trong 
thực tế, đơn vị thời gian chính xác thường được thể hiện bằng đồng hồ 
thạch anh (các bộ dao động điện từ với bộ phận cộng hưởng thạch anh áp 
điện). Các tín hiệu thời gian được lấy ra từ đây và được phát đi bằng sóng 


vô tuyến. Độ chính xác thực tế đạt được của giây theo định nghĩa trên vào 
khoảng 10. Độ chính xác này cũng không đáp ứng được yêu cầu trong 
lĩnh vực đo tần số và thời gian. Thêm vào đó, xác định giây theo định nghĩa 
trên đòi hỏi một thời gian quan sát thiên văn hàng chục năm. Nhu cầu tìm 
một chuẩn tự nhiên mới cho đơn vị thời gian để khắc phục các nhược điểm 
trên lại xuất hiện. 


Từ những năm 50 người ta đã chế tạo các chuẩn tần số - thời gian 
nguyên tử và phân tử mới. Cơ sở của các chuẩn này là khả năng bức xạ và 
hấp thụ năng lượng của phân tử và nguyên tử dịch chuyển giữa hai mức 

* .s* VÀ LẠ ˆ L4 . z ˆ LỆ . Ẳ À L$ 
năng lượng trong dải tần số vô tuyên. Hiện nay có một số loại chuân tân sô 
- thời gian phân tử và nguyên tử được sử dụng rộng rãi sau đây: 


- Bộ dao động phân tử với chùm tia phân tử amoniac (NH) chế tạo 
dựa trên cơ sở phân chia các nguyên tử amoniac theo hai mức năng lượng 
bằng điện trường chọn lọc và điều tiêu. 


~ Chuẩn với chùm tỉa nguyên tử xesi dựa trên cơ sở chọn lọc các nguyên 
tử xesi theo các mức có cấu tạo siêu tỉnh tế bằng từ trường không đồng nhất. 


~ Bộ dao động nguyên tử hydro sử dụng sự dịch chuyển lượng tử đơn giản 
nhất trong trạng thái cơ bản của nguyên tử hydro để phát dao động điện từ. 


Năm 1967, Đại hội cân đo quốc tế lần thứ XIII đã công nhận định 
nghĩa mới của giây — giây nguyên tử. Theo định nghĩa này, giây là khoảng 
thời gian bằng 9 192 631 770 chu kỳ bức xạ ứng với sự chuyển giữa hai 
mức siêu tỉnh tế F = 4, my = 0 và F = 3, my = 0 của nguyên tử xesi 133 khi 
không bị nhiễu loạn bởi trường ngoài. Định nghĩa này bảo đàm độ lớn của 
“giây nguyên tử” bằng độ lớn “giây thiên văn” nhưng với độ chính xác cao 
hơn nhiều. 


Trạng thái cơ bản của nguyên tử xesi 133 được đặc trưng bằng hai số 
lượng tử F = 4 và F = 3. Trong từ Mkrưởng hai mức. Hay lại tách thành 16 
phân mức gọi là các mức siêu tỉnh tế ký hiệu bằng hai số lượng tử (F, mr) 
với mẹ là hình chiếu của F lên phương của từ trường. 


Trong 16 mức này, có hai mức F = 4, my = 0 và F = 3, mẹ = 0 trên thực 
tế giữ nguyên không phụ thuộc vào trường ngoài nếu trường ngoài không 
lớn lắm. Hai mức này đã được lấy để định nghĩa giây nguyên tử. Trong 
chuẩn đồng hồ nguyên tử xesi người ta đã giảm được cường độ từ trường 


đến mức để tần số ứng với sự dịch chuyển giữa hai mức trên chỉ sai lệch 
vào khoảng 10”! so với tần số ”.N chuyển khi hoàn toàn Không, có từ 
trường ngoài. Sự phụ thuộc của tần số dịch chuyển vào các ỹỸỹ số khác 
như điện trường, áp suất, mật độ chùm tia... còn nhỏ hơn l@® 


Ông tỉa nguyên tử xesi dùng làm chuẩn tần số thời gian có sơ đồ cấu 
tạo nguyên tắc như hình 3.6. 


1X 2 3 3 2 4 
L...ji j 1d ai 


®——————— 
SE THUT Thả 


.= 


Hình 3.6. Sơ đồ cấu tạo ống tia nguyên tử xesi 


Chùm tia nguyễn tử xesi phát ra từ lò (1) qua một khe hẹp và hướng 
theo trục của ống tia. Lò làm bằng kim loại bền vững với các chất kiềm và 
có nhiệt độ vào khoảng (100 — 150) °C. Dưới tác dụng của từ trường không 
đồng nhất của nam châm (2), các nguyên tử xesi chuyển động theo những 
phương khác nhau và chỉ những nguyên từ nào có mức năng lượng với 
F =4, m; = 0 và F = 3, mg = 0 mới tới được hộp cộng hưởng (3). Một tín 
hiệu siêu cao tần được đưa tới hộp cộng hưởng. Tần số của tín hiệu này có 
thể thay đổi trong phạm vi gần với tần số 9 192 631 770 Hz. Do tác động 
của tín hiệu này các nguyên tử xesi sẽ thực hiện sự chuyển từ trạng thái 
F =4, my = 0 sang trạng thái F = 3, mg = 0 và ngược lại. Từ trường của nam 
châm (2) tiếp đó có tác dụng làm cho chỉ những nguyên tử thực hiện sự chuyên 
mức từ trạng thái F = 4, mẹ = 0 sang trạng thái F = 3, mg = 0 và ngược lại là 
đến được bộ thu (4). Bộ thu có giây vonfram đốt nóng, làm ion hoá các nguyên 
tử xesi đi tới và tạo thành một dòng điện ở bộ phận chỉ thị (Š). 


Nếu tần số của tín hiệu đưa vào đúng bằng tần số dịch chuyển, nghĩa là 
bằng 9 192 631 770 Hz, dòng ở bộ phận chỉ thị sẽ cực đại. Nếu tần số của 
tín hiệu đưa vào có những sai lệch so với tần số dịch chuyên, dòng chỉ thị sẽ 
giảm. Đề đảm bảo sự hoạt động chính xác, tất cả các hệ thống trên phải đặt 
trong một bình chân không cao, bao quanh bằng chất cách từ và đặt trong 
bình điêu nhiệt. 

Độ chính xác của những chuẩn tần số xesi trong phòng thí nghiệm tốt 
nhất hiện nay là khoảng 3.10''. Tuy nhiên, để thực hiện đơn vị giây của hệ 


SI cần phải có một thang thời gian mà đơn vị của thang này có thể dựa một 
cách chắc chắn vào đơn vị giây của SI. Phố biến đơn vị thời gian, tạo ra và 
duy trì một thang thời gian trên phạm vi thế giới là một trong các nhiệm vụ 
chính của BIPM. Thang thời gian được tính toán và phố biến đi từ BIPM là 
thời gian thế giới phối hợp (Coordinated Universal Time — UTC). 


Quá trình tính toán và phổ biến đơn vị thời gian giây và UTC tóm tắt 
như sau: 


(a) Đơn vị giây S1 được duy trì bằng một số nhỏ (< 5) chuẩn xesi. 


(b) Một số lớn (~230) chuẩn xesi thương mại của khoảng 60 phòng thí 
nghiệm vòng quanh trên thế giới thường xuyên được so sánh với nhau bằng 
cách sử dụng các vệ tỉnh GPS (Global Positioning System — Hệ thống định 
vị toàn câu). 


(c) BIPM sử dụng phương pháp lấy trung bình có trọng số các số liệu 
của các chuẩn để tính toán ra thời gian nguyên tử quốc tế (International 
Atomic Time — TAI) là thang thời gian liên tục với độ ổn định lâu dài tốt 
nhất có thể được. 


(đ) UTC đạt được bằng cách hiệu chỉnh TAI với một sự bù trừ để thỉnh 
thoảng tăng hoặc giảm bằng cách gài vào các bước nhảy âm hoặc dương 
của giây, như vậy thang thời gian UTC được giữ cùng pha với sự quay của 
- quả đất và giữ được độ chính xác của thang thời gian nguyên tử. 


(c) UTC được phổ biến thông qua “7hông báo T” hàng tháng của 
BIPM. Thông báo này cung cấp sự sai khác giữa UTC và UTC; của tất cả 
các phòng thí nghiệm tham gia ở các thời điểm khác nhau đều đặn 10 ngày. 


Độ chính xác của việc thê hiện giây, và do đó độ chính xác của UTC, 
khoảng 3.10”! chỉ đạt được đối với chu kỳ dài hơn 10” giây. Đối với các 
chu kỳ ngắn lu. made hydro có độ ổn định tốt hơn xesi. Nhưng vì sự 
Đương tác của H với thành buồng chứa dẫn đến những sự dịch chuyền tần 
số không thể dự báo từ lý thuyết, nên hanh H; chỉ có thể phục vụ như là 
một chuẩn có chất lượng cao. Tuy vậy, độ ổn định của made Hạ có thể đạt 
tới 1.10 °° trong khoảng thời gian 10” s và nó là ưu việt so với chuẩn xesi 
trong tất cả các chu kỳ ngắn hơn 10” s. Có thê hy vọng rằng sự phát triển 
của các chuẩn tần số dựa trên cơ sở các bẫy ion hoặc các nguyên tử lạnh sẽ 
đưa tới các chuẩn có độ chính xác tốt hơn ít nhất là hai bậc so với các chuẩn 


tần số xesi tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, chưa chắc chắn là các chuẩn tần số 
mới trên cơ sở các bẫy ion hoặc các nguyên tử lạnh này sẽ hoạt động như là 
các đồng hồ chạy liên tục. Thay vào đó, chúng có thê được sử dụng tức thời 
đẻ hiệu chuẩn tần số của các made hydro, những made này sẽ trở thành các 
đồng hồ chuẩn chính chạy liên tục phục vụ cho thang thời gian thế giới. 


3.2.4. Chuẩn đơn vị cường độ dòng điện - ampe - 


Cường độ dòng điện được định nghĩa là điện lượng đi qua tiết diện của 
dây dẫn trong một đơn vị thời gian và do đó đơn vị cường độ dòng điện sẽ 
được xác định qua đơn vị điện lượng. Như vậy, một cách tự nhiên, có thê chọn 
đơn vị điện cơ bản là một điện tích nào đó, ví dụ, điện tích của một êÌectron 
hoặc của một số nhất định êlectron. Tuy nhiên, hiện nay chưa xác định được 
các điện tích như thế với một độ chính xác cần thiết đủ để làm chuân nên 
người ta đã chọn đơn vị cường độ dòng điện - ampe -làm đơn vị cơ bản. 


Thực tế không xác định được đơn vị ampe qua điện lượng, nên người 
ta thường dựa vào các hiện tượng hoặc tác dụng của dòng điện gây ra đối 
với môi trường xung quanh như sự nóng lên của dây dẫn, sự kết tủa của các 
chất ở âm cực khi dòng điện đi qua chất điện phân, các tác dụng cơ học của 
dòng điện đối với một nam châm hoặc một dây dẫn có dòng điện đi qua... 
để xác định đơn vị ampe. 


Năm 1893, Hội nghị quốc tế các nhà điện học ở Chicago đã định nghĩa 
ampe là cường độ của một dòng điện không đổi khi đi qua một dung dịch 
nitrat bạc (AgNQ)) thì làm thoát ra ở âm cực 0,011 18 gam bạc trong Ì 
giầy. Ampe này gọi là “ampe quốc tế”. Độ lớn của nó được lấy bằng 1/10 
đơn vị cường độ dòng điện trong hệ CGSm để những tính toán dùng các 
công thức điện từ có liên quan đến những đơn vị tuyệt đối CGSm (hay 
CGSe) và những đơn vị quốc tế được đơn giản. 


Để thể hiện định nghĩa trên của ampe, người ta dùng một bình điện 
phân đặc biệt gọi là vôntamét. 


Năm 1948, Đại hội cân đo quốc tế lần thứ IX đã công nhận một định 
nghĩa mới của ampe thay cho định nghĩa dựa trên phương pháp hoá học 
trình bày ở trên. Cơ sở của định nghĩa này là định luật Ampe về sự tương 
tác giữa các dòng điện. Phép đo lực do một dây dẫn này tác dụng lên một 
dây dẫn khác khi có dòng điện chạy qua có thể thực hiện chính xác hơn 


phép đo lượng vật.chất xuất hiện ở âm cực nên định nghĩa này của ampe tạo 
điều kiện để chế tạo chuẩn ampe với độ chính xác cao hơn. Theo định nghĩa 
này, ampe là cường độ của một dòng điện không đổi theo thời gian, khi 
chạy qua hai dây dẫn thăng song song, dài vô hạn, có tiết điện nhỏ không 
đáng kể, đặt trong chân không, cách nhau l m, thì gây trên mỗi mét đài của 
dây dẫn một lực bằng 2.10” niưtơn. Ampe này gọi là “ampe tuyệt đối”. Lực 
tác dụng được lấy bằng 2.10” niutơn là để ampe theo định nghĩa này đúng 
bằng 1/10 đơn vị cường độ dòng điện của hệ CGSm. 


Trong thực tế không thể tạo thành các dây dẫn dài vô hạn, tiết diện nhỏ 
không đáng kể nên người ta thường thay bằng các dây dẫn hữu hạn. Nhưng 
dựa vào định luật Ampe có thể tính được lực tương tác do các dây dẫn có 
kích thước hữu hạn này gây ra với một độ chính xác cao. Ví dụ lực tương 
tác giữa hai cuộn dây có dòng điện chạy qua thì tỷ lệ với tích cường độ các 
dòng điện này: 

F= ki; nếu l == I,F = kf 

với ñ¡ và ï› là cường độ dòng điện chạy qua hai cuộn dây, k là hệ số tỷ 
lệ, còn gọi là hệ số điện động của hệ thống. Hệ số tỷ lệ k phụ thuộc vào vị 
trí tương hỗ, vào hình dạng và kích thước của cuộn dây, vào đường kính tiết 
diện dây dẫn, đơn vị để đo lực và đo cường độ dòng điện, hệ số từ thâm của 
môi trường... và được xác định bằng thực nghiệm. Biểu thức trên là cơ sở 
để chế tạo cân dòng điện, thiết bị thể hiện đơn vị ampe trong thực tế. 


Sơ đồ nguyên tắc của một cân dòng điện cho trong hình 3.7 





Hình 3.7. Sơ đồ nguyên tắc cân dòng điện 


Cuộn dây di động (3) được treo trên một đĩa cân, các cuộn dây có định (1) 
và (2) có cùng một dòng điện 7 đi qua, dòng điện trong cuộn đây (1) và @) 
cùng chiều; trong cuộn (2) và (3) ngược chiều nhau. Như vậy cuộn (l) và (3) 
sẽ đây nhau, cuộn (2) và (3) sẽ hút nhau nhằm tăng lực tác dụng vào cuộn dây 
di động. Các cuộn dây thường chế tạo dưới dạng hình trụ, cuộn dây di động (3) 
đặt đồng trục bên trong hai cuộn dây cố định (1) và (2). Lực điện động tác 
dụng lên cuộn động được cân bằng bằng trọng lượng của các quả cân đặt trên 
đĩa cân bên kia. Theo định luật 2 của Niutơn, trọng lượng này bằng: 

F=mg 


với m là khối lượng các quả cân, ø là gia tốc rơi tự do tại nơi đặt cân. 
Suy ra: 


}„ 
k 


Sai số thể hiện ampe bằng cân dòng điện phụ thuộc vào sai số xác định 
kích thước hình học các cuộn dây, nhiệt độ của các cuộn dây, sai số của cân 
và quả cân; sai số của việc biết g; sự ổn định vị trí tương đối giữa các cuộn 
dây. Ví dụ, để xác định ampe với độ chính xác 10 thì việc xác định kích 
thước hình học của các cuộn dây và việc sắp xếp chúng phải chính xác đến 
0,1 m. Do những khó khăn như vậy nên việc nghiên cứu thể hiện ampe 
bằng cân dòng điện thường mất rất nhiều thời gian. 


Việc thê hiện trực tiếp ampe bằng “cán đòng điện” thông qua việc đo 
lực tác dụng giữa các cuộn dây có dòng điện chạy qua theo định nghĩa hiện 
nay được thực hiện không còn lâu nữa. Độ chính xác trước đây đạt được 
vào khoảng một vài phần 10” do độ không đảm bảo liên quan đến kích 
thước hình học của dây dẫn mang điện. Việc thê hiện ampe tốt nhất bây giờ 
được thực hiện bằng một tập hợp các công việc thể hiện vôn, ôm và oát. 
Vôn được thể hiện bằng cách sử dụng một cái cân trong đó lực tĩnh điện 
được đo bằng lực cơ học. Ôm được thể hiện bằng tụ điện Thompson- 
Lampard. Oát được thể hiện theo tính chất điện có thể so sánh với oát được 
thể hiện theo tính chất cơ bằng cách sử dụng một cân đòn. Ampe có thể 
được dẫn xuất từ tập hợp các kết quả của bất cứ hai thí nghiệm nào trong ba 
thí nghiệm này. Độ chính xác đạt được cỡ 4.107, 


Các chuẩn vôn và ôm của phòng thí nghiệm dựa trên hiệu ứng 
Josephson và hiệu ứng lượng tử Hall có độ tái lập tốt hơn so với những 


chuẩn trên khoảng ba bậc (trong trường hợp hiệu ứng Josephson) hoặc hai 
bậc (trong trường hợp hiệu ứng lượng tử Hall). Uỷ ban cân đo quốc tế 
(CIPM) đã ấn định các giá trị quy ước cho hằng số Josephson K; và hằng số 
von Klitzing R¿ để tạo thuận lợi cho các chuẩn Josephson và Hall đạt được 
một độ tái lập cao. 


Hằng số Josephson K; được xác định như là tỷ số của tần số với hiệu 
thế ứng với bậc n = l1 trong hiệu ứng Josephson. Hằng số này được xem là 
giống hệt như tỷ số 2e⁄#, trong đó e là điện tích của điện tử và ở là hằng số 
Plank. Giá trị quy ước được chọn chính xác cho K; là 483 597,9 GHz/V và 
được ký hiệu là K;-so. 


Tương tự, hằng số von Klitzing R„ được xác định như là tỷ số của hiệu 
thế Hall đối với dòng tương ứng với bàn để ¡ = l trong hiệu ứng lượng tử 
Hall. Hằng số này được xem là giống hệt như tỷ số h/e”. Giá trị quy ước 
được chọn cho Rự là 25 812,807 @ và được ký hiệu là Rx-oo. 


Việc sử dụng hiệu ứng Josephson và hiệu ứng lượng tử Hall tuy có làm 
cho các chuẩn chính của đơn vị vôn và ôm được duy trì với độ tái lập cao 
những vẫn chưa có đơn vị điện mới nào được định nghĩa. Vôn và ôm vẫn 
định nghĩa như trước đây và phép đo sức điện động hoặc điện trở thực hiện 
bằng các phương tiện được hiệu chuẩn so với hiệu ứng Josephson hoặc hiệu 
ứng lượng tử Haill chế tạo theo vôn và ôm của SĨ. Kết quả độ chính xác của 
các phép đo như thế luôn bị giới hạn bởi độ không đảm bảo của sự nhận 
biết các hằng số Josephson và von Kilitzing đối với SI, độ không đảm bảo 
này cỡ khoảng 4.10”, dù rằng các phép đo đó có khả năng tái lập cao hơn 
giá trị này. 

Khả năng tái tạo vôn và ôm dựa trên cơ sở hiệu ứng lượng tử vĩ mô 
cho phép thống nhất một cách rộng rãi trên phạm vi quốc tế các phép đo 
điện ở một trình độ cao hơn so với trước my: Cũng từ đó, việc liên kết 
chuẩn của các đơn vị điện đã được cải tiến rất nhiều. Việc so sánh các 
chuẩn Josephson trong một số phòng thí nghiệm quốc gia được tiến hành 
bằng cách sử dụng hệ thống Josephson có thể vận chuyển được của BIPM 
và hiện nay các phép so sánh tương ứng đang được thực hiện bằng cách sử 
dụng hệ thống lượng tử Hall có thể vận chuyển được. THữnG so sánh như 
thế là cần thiết, không phải vì có sự nghỉ ngờ nào đó về tính phố biến của 
hiệu Josephson hoặc hiệu ứng lượng tử Hall, mà là để kiểm tra các hệ thống 


phức tạp bao quanh chúng nhằm làm cho các chuẩn chính l vôn hoặc l ôm 
được vận hành một cách đúng đắn ở nhiệt độ phòng. Bằng cách tương tự, 
các phiên bản có tính thương mại của những hệ thống này cần thiết phải 
được hiệu chuẩn tại phòng thí nghiệm quốc gia. Việc hiệu chuẩn này đảm 
bảo cho các chuẩn 1 vôn, l ôm do một hệ thống thí nghiệm mới hoặc một 
thiết bị có tính thương mại cung cấp chỉ sai khác khoảng một vài phần 100 
so với l vôn hoặc l ôm trong các phòng thí nghiệm quốc gia. 

Việc liên kết chuẩn trên phạm vi thế giới đối với vôn và ôm sẽ được 
đảm bảo thông qua một số lượng nhỏ các Viện đo lường quốc gia có hệ 
thống Josephson và hệ thống lượng tử Hall. Những hệ thống này được duy 
trì một cách cần thận để định kỳ so sánh lẫn với nhau thông qua các chuẩn 
lưu động của BIPM. Những chuẩn được: chứng minh là tốt này sẽ được 
dùng làm chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực để hiệu chuẩn các chuẩn 
Josephson và chuẩn lượng tử Hall địa phương. 


3.2.5. Chuẩn đơn vị nhiệt độ — kenvin 


Nhiệt độ là một khái niệm phức tạp nhưng lại thường gặp trong đời 
sống cũng như khoa học — kỹ thuật. Thông thường người ta cho nhiệt độ là 
đại lượng đặc trưng cho mức độ nóng của một vật. Tuy nhiên, cảm giác 
nóng lạnh còn phụ thuộc nhiều vào chủ quan nên dễ thấy rằng quan niệm 
trên là thiếu chính xác, 


Lý thuyết động học phân tử đã tìm ra sự liên kết giữa vận tốc bình 
phương trung bình u”của các phân tử khí lý tưởng với nhiệt độ tuyệt đối 7 


của nó như sau: 


mũ” = —ET, 


2Í — 
2| G2 


Trong đó, m là khối lượng phân tử khí và & là hằng số Boltzmann. 


Công thức trên cho ta một khái niệm chính xác về nhiệt độ: nhiệt độ 
ˆ ⁄« * + , * ˆ LÀ- ˆ : 
tuyệt đôi của khí lý tưởng tỷ lệ với động năng trung bình trong chuyên động 
tịnh tiến của các phân tử khí, 


__ Kinh nghiệm cho thấy khi nhiệt độ thay đổi thì tính chất các vật thay 
đôi (thê tích, điện trở...) nên để đo nhiệt độ trước tiên người ta chọn một vật 
nào đó gọi là vật nhiệt biểu và một đặc trưng vật lý nào đó của vật để dựa 


vào sự thay đổi của đặc trưng này mà đánh giá sự thay đổi của nhiệt độ, đặc 
trưng vật lý đó gọi là dấu hiệu nhiệt biểu. Sau đó, vấn đề quan trọng còn lại 
là xây dựng một thang nhiệt độ (còn gọi là nhiệt giai), tức là chọn những 
điểm mốc nhiệt độ và cách chia độ giữa những điểm mốc đó. 


Năm 1742, nhà vật lý Thuy Điển Celsius chế tạo nhiệt kế thuỷ ngân 
với thang nhiệt độ có 2 điểm mốc: điểm tan của nước đá cho là 0 độ và 
điểm sôi của nước cho là 100 độ. Vậy 1 độ Celsius (1 °C) là 1/100 khoảng 
giữa điểm sôi của nước và điểm tan của nước đá. Thang nhiệt độ này còn 
gọi là thang nhiệt giai bách phân hay nhiệt giai Celsius (ký hiệu là t). Cách 
chia này còn được mở rộng ra trên 100 °C, và dưới 0 °C. Nhiệt giai Celsius 
được dùng rất phô biến. 


Nhiệt kế với đơn vị nhiệt độ như trên thuận tiện và đơn giản nhưng có 
nhiều nhược điểm rất cơ bản. Thang nhiệt giai, do đó đơn vị nhiệt độ, còn 
phụ thuộc vào vật cụ thể dùng làm nhiệt biểu nên chưa cho phép đo nhiệt 
độ một cách chính xác vì sự dãn nở của thuỷ ngân hoặc rượu... không phụ 
thuộc hoàn toàn bậc nhất vào nhiệt độ. Thêm vào đó, đến một giới hạn nhiệt 
độ nào đó vật nhiệt biểu sẽ bốc hơi hoặc đông đặc 


Vấn đề đặt ra là phải xây dựng được một nhiệt giai một đơn vị nhiệt độ 
~ thoát ra ngoài tính chất thực nghiệm trên đây, tức không phụ thuộc vào một 
vật nhiệt biểu cụ thể nào nữa. Những thành công trong việc nghiên cứu các 
tính chất của chất khí đã cho phép giải quyết nhiệm vụ trên đến một mức độ 
nhất định nào đó. Với một khối khí nhất định sự phụ thuộc giữa áp suất và 
nhiệt độ khi thể tích giữ không đổi được biểu thị bằng định luật Gay-L.ussac: 

Pt= Po(] + œ,.), với V = const 


Trong đó: pạ. áp suất khí ở 0 °C; 
p¿ áp suất khí ở t °C; 


“, lẽ Ì F 
œ„ hệ số nhiệt áp suất, œ; = ETTẤT: 1/độ. 

Công thức trên cho phép xây dựng thang nhiệt k và nhiệt kế khí, trong 
đó nhiệt độ dược xác định theo sự thay đổi của áp suất. Năm 1889, Đại hội 
cân đo quốc tế lần thứ I đã lấy thang bách phân của nhiệt kế khí hydro làm 
thang nhiệt độ chuẩn. Trong một phạm vi nhiệt độ nhất định, định luật 


Gay-Lussac hoàn toàn đúng với mọi chất khí nên thang nhiệt độ này đã 
phần nào thoát ra khỏi tính chất thực nghiệm. Tuy nhiên, ở nhiệt độ càng 
thấp thì khí thực càng xa với khí lý tưởng và định luật Gay—Lussac càng ít 
đúng. Đồng thời những nhiệt kế khí cũng chưa cho phép ta đo được những 
nhiệt độ bất kỳ vì ở nhiệt độ quá cao chất khí sẽ thẩm thấu qua thành bình, 
ở nhiệt độ quá thấp chất khí sẽ hoá lỏng. 


Để làm đơn giản công thức Gay—Lussac, nhà vật lý học người Anh Lord 
Kelvin đã xây dựng thang nhiệt độ Kelvin (còn gọi là thang nhiệt độ tuyệt đối, 
ký hiệu là T), liên hệ với thang nhiệt độ bách phân Celsius bằng biểu thức: 

T=t+273,15°C, 

với T là nhiệt độ biểu thị theo đơn vị độ Kenvin (°K) và t là nhiệt độ 
biểu thị theo đơn vị độ Celsius (°C). Với mối liên hệ đó, định luật Gay— 
Lussac có dạng: 

Dị = PoŒpT 

Thang nhiệt độ Kenvin có ý nghĩa vật lý sâu sắc và nó chính là thang 

nhiệt độ đang cần tìm. 


Định luật Carnot cho biết: trong số các động cơ nhiệt làm việc tuần 
hoàn giữa nguồn nóng và nguồn lạnh như nhau thì những động cơ làm việc 
theo chu trình Carnot thuận nghịch có hiệu suất lớn nhất, hiệu suất này 
không phụ thuộc tác nhân cũng như cơ cấu máy mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt 
độ nguồn nóng và lạnh. 


Nếu chu trình Carnot thực hiện với khí lý tưởng, hiệu suất nạ của động 
cơ được tính bằng công thức: 
Q, -Q; = T -T, 
Q, T, : 


với: Q¡— nhiệt lượng nhận được từ nguồn nóng, 


n 


Q;— nhiệt lượng thải ra nguồn lạnh, 
T¡— nhiệt độ nguồn nóng, 
T;— nhiệt độ nguồn lạnh. 


Từ các công thức trên suy ra: LAN ị 
I Ù 


9, không phụ vào tác nhân và vì Q¡, Q; có thể đo được (bản chất nó 


là công) nên từ biểu thức trên có thê xác định được nh Nếu biết một trong 
Ù 

hai nhiệt độ T¡ hoặc Tạ sẽ suy ra được nhiệt độ kia. Như vậy thang nhiệt dộ 

tuyệt đối của Kelvin đã thoát khỏi tính chất thực nghiệm và mang một ý 

nghĩa sâu sắc, nó không phụ thuộc vào bản chất của vật dùng làm nhiệt biểu 

nữa, ta gọi những thang nhiệt độ như vậy là thang nhiệt độ nhiệt động lực. 


Để xây dựng thang nhiệt độ tuyệt đối ta cần chọn 2 điểm nhiệt độ mốc. 
Nếu Tạ = 0 °K thì: 


T 
= | _ “2È = l 
TẾ 
vì rị < I nên 0 °K là nhiệt độ thấp nhất mà ta có thể đạt được, 0 °K gọi 
là độ không tuyệt đối, nó được chọn làm điểm mốc thứ nhất của thang nhiệt 


độ Kelvin. 







Nước lỏng 


Hơi nước 


Hình 3.8. Điểm ba của nước 


Sai số của việc thể hiện điểm sôi của nước vào khoảng từ 0,002 °C đến 
0,01 °C, của điểm tan nước đá từ 0,000 2 °C đến 0,001 °C. Trong khi đó điểm 
ba của nước có thẻ xác định với một sai số không lớn hơn 0,000 l °C. Điểm 
ba của nước là nhiệt độ mà tại đó cũng tồn tại ba trạng thái (pha) của nước: 
rắn, lỏng, hơi (hình 3.8). Điểm ba không phụ thuộc vào áp suất; chỉ ở một áp 
suất và nhiệt độ xác định ba trạng thái của nước mới tồn tại; còn điểm sôi của 
nước hay điểm tan của nước đá thay đổi tuỳ theo sự thay đổi của áp suất bên 
ngoài nên khó xác định chính xác hơn so với điểm ba của nước. 


Đại hội cân đo quốc tế lần thứ X năm 1954 đã quyết định lấy điểm ba 
của nước làm điểm mốc thứ hai của thang nhiệt độ nhiệt động lực Kenvin 
và đã xác định điểm ba của nước cao hơn điểm tan của nước đá là 0,01 °K, 
tức 273,16 ”K (ứng với 0,01 °C). Như vậy I °K bằng 1/273,16 khoảng giữa 
điểm ba của nước và độ không tuyệt đối. 


Đại hội cân đo lần thứ XI năm 1960 đã lấy “đô Kenvin" làm đơn vị cơ 
bản của hệ SI để đo nhiệt độ và Đại hội cân đo quốc tế lần thứ XIII năm 
1967 đã quyết định lấy tên “kezin” (ký hiệu là K) thay cho tên “độ 
Kenvin" (ký hiệu “K) và định nghĩa: kenvin bằng 1⁄273,16 của nhiệt độ 
nhiệt động lực tại điểm ba của nước. 


Sơ đồ bình thể hiện điểm ba của nước cho trong bình 3.9, 









“2 b0) 





ES 4 1. Hơi nước 

=ˆ 2 2. Nước đá 

= 3 3. Lớp nước 

" 4 4.Nước 
=.<. 5 _.. Š. Bầu nhiệt kế 
“cày 








Hình 3.9. Bình điểm ba của nước 


Chu trình Carnot thực hiện với khí lý tưởng nên trong thực tế ta chỉ có 
thể thực hiện thang nhiệt độ nhiệt động lực Kenvin một cách gân đúng. Các 
chất khí rất loãng như hêli, nitơ, hydro... có tính chất rất gần với khí lý 
tưởng, vì vậy người ta thường thể hiện đơn vị kenvin thông qua các nhiệt kế 
khí hydro, nitơ, hêli... và quy định cách hiệu chính cho đúng với thang 
nhiệt độ nhiệt động lực. 


Các nhiệt kế chuẩn đầu khác cũng được sử dụng là nhiệt kế khí âm học 
(the acoustic gas thermometer), nhiệt kế bức xạ toàn phần (the total 
radiation thermometer), nhiệt kế tiếng ồn (the noise thermometer). 


Nét chung đối với các phương trình trạng thái của tất cả các nhiệt kế 
chuẩn đầu là có mặt hoặc của R (hằng số khí) hoặc của k (hằng số 
Boltzmamn). Vì R = NAk; với Nạ là hằng số Avogadro, nên chỉ cần R hoặc k 
là đủ. Các hằng số vật lý cơ bản này cung cấp hệ số chuyển đổi giữa đại 
lượng nhiệt và cơ. Các giá trị của chúng được thiết lập bằng cách tiến hành 
một thực nghiệm nhiệt biểu học chuẩn đầu có sử dụng một trong các nhiệt 
kế đã nêu ở trên tại nhiệt độ điểm ba của nước T = 273,16 K chính xác. 


Người ta sử dụng các nhiệt kế chuẩn đầu với giá trị của R hoặc k được 
xác định như trên để thực hiện phép đo T tiếp theo ở những nhiệt độ khác 
nhau theo đơn vị kenvin. 


Mỗi nhiệt kế chuẩn đầu nói trên cũng có thể được dùng để xác định T 
mà không cần sử dụng hoặc R hoặc k bằng cách thiết lập các phép đo tỷ SỐ 
đối với điểm ba của nước. 

Như vậy là việc đo nhiệt độ không thể chính xác hơn so với khả năng có 
thể tạo ra trạng thái cân bằng nhiệt của điểm ba của nước. Trong tình huống 
thứ nhất, cần có điềm ba của nước để xác định R hoặc k và trong tình huống 
thứ hai điểm ba của nước hoạt động trực tiếp như là một nhiệt độ chuẩn. 


Về nguyên tắc không thể đo R hoặc k với độ chính xác tương đối tốt 
hơn độ chính xác thể hiện điểm ba của nước. Trong bất cứ một thí nghiệm 
nào để đo một trong các hằng số này đều phải thiết lập phương trình trạng 
thái cân bằng nhiệt mà trong đó nhiệt độ nhiệt động lực của nó là đã biết. 
Nhiệt độ nhiệt động lực này chỉ có thể đo được bằng cách quy chiếu về 
điểm ba của nước. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản để có thể một ngày 
nào đó trong tương lai trạng thái nhiệt có được khả năng tái tạo lại cao hơn 
so với khả năng có thể có của điểm ba của nước. Và như vậy sẽ có thể tiễn 
tới định nghĩa lại đơn vị kenvin bằng một phân nhiệt độ nhiệt động lực của 
trạng thải này. Đẻ duy trì sự liên tục, nhiệt độ của nó trước hết sẽ được đo 
với độ chính xác cao nhất có thể có bằng điểm ba của nước. 


Các phép đo nhiệt độ thực tế không thực hiện bằng nhiệt kế chuẩn đầu 
vì những nhiệt kế này rất phức tạp và sử dụng khó khăn. Để cung cấp các 
phương tiện có khả năng tái tạo lại, dễ đánh giá, lại vẫn chính xác Kho các 
phép đo nhiệt độ, người ta đã liên tiếp thiết lập các thang nhiệt độ quốc tế 
phù hợp với thực tế. 

Thang nhiệt độ hiện nay là thang nhiệt độ quốc tế 1990, viết tắt là 
ITS-90, bao gồm: 

(a) Một tập hợp các điểm mốc (thường là điểm tan, điểm đông đặc 
hoặc điểm ba của các chất khí hoặc kim loại) có nhiệt độ xác định đã được 


chọn lựa gần với các nhiệt độ nhiệt động lực đến mức có thể có được. 
Những nhiệt độ này được xác định trước bằng các nhiệt kế chuẩn đầu. 


(b) Các nhiệt kế chuẩn thứ nội suy với các phương trình nội suy xác định. 


(c) Tập hợp các hướng dẫn và khuyến nghị cho việc thiết lập thang. 


ITS-290 xác định đại lượng Tọo (và cả tọo = Tọo - 273,16 K), được xem 
là nhiệt độ thực dụng quốc tế mà đơn vị của nó là kenvin. Tạo chính là đại 
lượng kế tục Tạs, đại lượng đã được xác định bằng thang nhiệt độ thực dụng 
quốc tế trước đây (IPTS-68). Sự khác nhau giữa các nhiệt độ được đo theo 
ITS-90 và IPTS-68 được lập thành bảng và được viết là Tạo —- Tạs. Ở nhiệt 
độ phòng, Tọo — Tsạ ~= 5 mK và tại t~> 100 °%, Tẹo — Tạ = 25 mK. 


Việc liên kết chuẩn quốc tế trong lĩnh vực đo được đảm bảo thông qua 
việc hiệu chuẩn các nhiệt kế thực hành ITS-90 và thông qua các đợt so 
sánh quốc tế định kỳ việc thể hiện IST-90 trong các phòng thí nghiệm đo 
lường quốc gia. Trên toàn giải từ nhiệt độ hêlium lỏng (khoảng — 270 °C) 
đến khoảng 500 °C, ITS-90 có thể thực hiện được với độ chính xác vài 
milikenvin. Phương tiện nội suy của ITS-90 từ 13,8 K (điểm ba của hydro) 
đến 926 °C (điểm đông đặc của thiếc) là nhiệt kế điện trở platin. Đây là 
phương tiện thực tế được dùng trong các lĩnh vực công nghiệp. Về nhiệt 
biểu điện trở platin công nghiệp, ta có bảng tham khảo thoả thuận quốc tế 
để tra cứu sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ. Người ta cũng sử dụng 
một số cặp nhiệt điện đã được tiêu chuẩn hoá. Những cặp nhiệt điện này có 
các bảng tham khảo quốc tế đã được tính theo ITS-90, Những bảng tham 
khảo quốc tế của nhiệt kế điện trở và cặp nhiệt điện này cho phép liên kết 
chuẩn với ITS-90 và từ đó đạt tới được các nhiệt độ động lực. 


3.2.6. Chuẩn đơn vị cường độ sáng ~ candela 


Các nguồn sáng thiên nhiên thường có cường độ sáng quá lớn hoặc quá 
bé và rất không ổn định. Vì vậy, đẻ xây dựng đơn vị cơ bản cường độ sáng, 
người ta không thẻ dựa vào các chuẩn thiên nhiên như thường mong muốn 
mà phải dựa vào các nguồn sáng nhân tạo rất khác nhau để làm chuẩn cho 
đơn vị cường độ sáng. Đa số các chuẩn này đều có tên gọi giống nhau là 
“nến”. Trong số các chuẩn này, người ta hay nhắc đến nhất là chuẩn Violle, 
đèn Hefner và nến quốc tế. 


Hội nghị quốc tế về điện năm 188] đã công nhận cường độ sáng là đơn 
vị Violle. Đơn vị Violle do nhà vật lý học Pháp Jules Violle sáng tạo ra, được 
định nghĩa là cường độ sáng bức xạ bởi 1 cmˆ trên-mặt một khối platin nóng 
chảy theo phương thẳng góc với mặt này. Hội nghị quốc tế về điện họp ở 


Gienève năm I8§89 đã thông qua đơn vị thực dụng của cường độ sáng, nó có 
độ lớn bằng 1/20 đơn vị Violle và gọi là “nến thập phân”. Chuẩn Viônlơ tuy 
đã đơn giản hơn nhiều chuẩn cường độ sáng khác nhưng chưa phải có thê chế 
tạo lặp lại được dễ dàng với mức chính xác cần thiết. Chỉ cần platin chứa một 
chút silic hoặc cacbon là cường độ sáng có thê thay đổi tới 1%. 


Thực hiện chuẩn đơn vị Violle trong thực tế có nhiều khó khăn nên 
Hội nghị quốc tế về điện năm 1893 đã công nhận đèn Hefner là chuẩn 
cường độ sáng. Đèn Hefner do nhà vật lý người Đức Friedrich Alteneck 
Hefner chế tạo ra năm 1884, là loại đèn dùng chất đốt ở thể lỏng. Đơn vị 
cường độ sáng được định nghĩa là cường độ sáng của đèn Hefner, đốt bằng 
axêtat amyl, có ngọn lửa cao 40 mm và rộng 8 mm. Đơn vị này còn gọi là 
“nến Hefner”. 


Đèn điện sợi than và sợi kim loại ra đời đã tạo điều kiện cải tiến thêm 
một bước chuẩn đơn vị cường độ sáng. Với một thế hiệu và một cường độ 
dòng điện ôn định, đèn cho một cường độ sáng xác định. Cường độ dòng 
điện và thế hiệu dễ giữ ồn định, dễ kiểm tra, đèn điện lại dễ sử dụng và dùng 
được trong một thời gian lâu, do đó tạo điều kiện thể hiện đơn vị cường độ 
sáng với độ chính xác cao hơn các chuẩn trước. Vì những lý do trên, năm 
1909, ba nước Anh, Pháp, Mỹ đã họp hội nghị tại Gienève thoả thuận lấy đơn 
vị cường độ sáng là cường độ sáng trung bình của một số đèn điện dây tóc 
cacbon đặt tại Viện đo lường của ba nước. Đơn vị này được dẫn suất từ đơn 
vị Violle - nến thập phân và gọi là “nến quốc tế”. Hội nghị quốc tế về thắp 
sáng họp năm 1921 cũng công nhận đơn vị cường độ sáng này. 


Tất cả các chuẩn đơn vị cường độ sáng kể trên đều có nhiều nhược điểm. 
Cường độ sáng của các chuẩn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nên độ chính 
xác của chuẩn thấp, đặc biệt là phụ thuộc vào quá trình chế tạo nên chưa thật 
khách quan và khó lặp lại hoàn toàn. Những thành tựu của Kirchhoff, Wien 
và nhất là của Plank trong các công trình nghiên cứu về vật đen tuyệt đối đã 
mở ra một hướng mới để xây dựng chuẩn đơn vị cường độ sáng. 


Vật đen tuyệt đối (còn gọi là vật bức xạ toàn phần) theo định nghĩa là 
một vật có khả năng hấp thụ hoàn toàn các bức xạ ở mọi nhiệt độ và với 
mọi bước sóng. Năm 1990, Plank đã chứng minh rằng ở những vật đen 
tuyệt đối như vậy năng suất bức xạ chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ T của nó mà 
không phụ thuộc vào bản chất vật đó là gì. 


Thành tựu lý thuyết trên là cơ sở cho sự ra đời của “nến mới”. Đơn vị 
nến mới đã được CIPM công nhận năm 1946, Đại hội cân đo quốc tế lần 
thứ IX năm 1948 đổi tên đơn vị “nến mới” thành “candela”. Đại hội cân đo 
quốc tế lần thứ XI công nhận candela là đơn vị cơ bản của hệ SI. Đại hội 
cân đo quốc tế lần thứ XIII năm 1967 đã hoàn thiện thêm định nghĩa của 
candela: candela là cường độ sáng phát ra từ mặt có diện tích 1/600 000 mỶ 
của vật bức xạ toàn phần theo phương thẳng góc với mặt ở nhiệt độ bằng 
nhiệt độ đông đặc của platin dưới áp suất 101 325 Pa. 


Sai số của chuẩn candela phụ thuộc vào nhiều yếu tố: platin có đủ tỉnh 
khiết không; ống bức xạ có hoàn toàn ở nhiệt độ đông đặc của platin và có 
thường xuyên bức xạ 100% bức xạ toàn phần không; tiết diện bức xạ có cố 
định và phù hợp với kết quả đo nó trước khi thí nghiệm không... Do phức 
tạp như vậy, độ chính xác của việc thể hiện candela chỉ vào khoảng 2.10. 


Những tiến bộ trong lĩnh vực đo công suất quang học đã tạo thuận lợi 
để chuyên sang một định nghĩa mới của candela dựa trên cơ sở máy tách 
sóng. Và Đại hội cân đo quốc tế lần thứ XVI, năm 1979, đã quyết định định 
nghĩa mới của candela như sau: candela là cường độ sáng, theo một 
phương xác định, của một nguôn phái ra bức xạ đơn sắc có tân số 540.10!? 
héc và có cường độ bức xạ theo phương đó là 1/683 oát trên stêradian. 


Cường độ sáng là một đại lượng lý sinh. Để liên hệ nó với cường độ 
bức xạ cần thiết phải xây dựng một hệ số trọng lượng về mặt lý sinh. Đó là 
phổ độ nhạy V(A). Năm 1971, Ủy ban quốc tế về chiếu sáng (CIE) đã đưa 
ra đề nghị về các giá trị của V(A) đối với sự nhìn photopic (ánh sáng đã 
được thích nghỉ). Năm 1972, CIPM đã khuyến nghị sử dụng các giá trị V(A) 
này. Trước đó, một hàm khác, V(A), cho sự nhìn Scotopic (bóng tối đã 
được thích nghỉ) cũng được CIE đưa ra năm 1951. Hàm V (2) này đã được 
CIPM phê chuẩn năm 1976. 


Các đại lượng trắc quang được xác định theo các số hạng thuần tuý vật 
lý là các đại lượng tỷ lệ với tông hoặc tích phân của phân bố phổ công suất 
được lấy trọng số theo một hàm xác định của bước sóng. Đơn vị quang 
thông và cường độ sáng được dẫn suất bằng các đèn tungsten nóng sáng. 
Trước năm 1979, các đèn chuẩn được hiệu chuẩn bằng cách so sánh với độ 
chói của vật đen tuyệt đối ở nhiệt độ đông đặc của platin. Sau khi có định 
nghĩa mới của candela năm 1979, phép hiệu chuẩn này được thực hiện bằng 
cách so sánh với bức xạ đơn sắc theo quy định trong định nghĩa, hoặc với 
một vài bức xạ khác có tính đến V(A) hoặc V (A2). 


Hiện nay có thể thực hiện các phép đo chính xác hơn nhiều bằng cách 
đo bức xạ phổ với các máy tách sóng được hiệu chuẩn so với bức xạ kế 
nhiệt độ thấp. Theo hướng này, người ta hy vọng rằng một sự liên kết chuẩn 
rộng rãi trên thế giới cho các phép đo bức xạ phỏ sẽ có thể đạt được độ 
không đảm bảo thấp hơn 0,05 %. Độ ổn định và sự dễ dàng của việc sử 
dụng các máy tách sóng photodiôt silic sẽ cho phép đạt được những độ 
không đảm bảo thấp này một cách rộng rãi. 


3.2.7. Chuẩn đơn vị lượng chất - mol 


Đại hội cân đo quốc tế lần thứ XIV, năm 1971 đã công nhận đơn vị 
lượng chất “mol” (ký hiệu cũng là “mol”) là đơn vị cơ bản thứ bảy của SĨ 
và định nghĩa: moi là lượng chất của một hệ chứa một số thực thể cơ bản 
bằng tổng số nguyên tử trong 0,012 kg cacbon 12. Khi dùng mol phải chỉ rõ 
thực thể cơ bản, chúng có thể là nguyên tử, phân tử, ion, điện tử và các hạt 
hoặc các nhóm đặc trưng của các hạt. 


Định nghĩa trên là duy nhất trong số các định nghĩa đơn vị cơ bản của 
SI mà trong đó vừa xác định đơn vị vừa đồng thời xác định bản chất của đại 
lượng có đơn vị đang được định nghĩa. Nguyên tắc của các phép đo dựa 
trên cơ sở định nghĩa mol như giải thích dưới đây. 


Trường hợp đơn giản nhất, giả thiết chất tỉnh khiết được tạo thành từ 
các nguyên tử, X là ký hiệu hoá học của các nguyên tử Bế: Một mol các 
nguyên tử X theo định nghĩa gồm số nguyên tử đúng bằng số nguyên tử 'C 
có trong 0,012 kg cacbon 12. Vì không thể đo được chính xác khối lượng 
của nguyên tử cacbon 12 — ký hiệu là m(”C), và cả khối lượng, của nguyên 
tử X — ký hiệu là m(X), nên ta dùng tỷ số m(X)/m(!?C). Tỷ số này có thể 
được xác định chính xác, ví dụ bằng phỏ kế khối lượng. Khối lượng tương 
đương với l mol của X là [m(X)/m(2C)] x 0,012 kg. Ta nói khối lượng mol 
(tỳ số của khối lượng và lượng chất) của X - ký hiệu là M(X) - là: 


mÉ) „o02-*E 
m(°C) mol 





M(X) = 


Lượng chất nx tương đương với một khối lượng mx đã cho của X sẽ là: 


m k m 
Si46:46<- Mu % — “—-=—_—+- mol 


M(X) kgmol' M(X) 


Trường hợp phức tạp hơn, chất được tạo thành từ phân tử, các phân tử 
này lại là sự kết hợp của các nguyên tử, hoặc tông quát hơn là tổng hợp của 
các chất... cách giải thích cũng tương tự như trên. 


Có các phương pháp đo lượng chất khác nhau dựa trên các định luật 
vật lý và hoá lý. Ví dụ: | 

(1) Với các khí lý tưởng, 1 mol các hạt của bất cứ khí nào cũng chiếm một 
thể tích như nhau ở nhiệt độ T và áp suất p (xấp xỉ 0,022 4 mỶ ở T = 273,15 K 
và p = 101 325 Pa). Đây là cơ sở của phương pháp đo tỷ số lượng chất của hai 
chất khí bất kỳ (phải hiệu chính nếu các chất khí không là lý tưởng). 


(2) Đối với các phản ứng điện phân định lượng, tỷ số lượng chất có thê 
nhận được bằng cách đo điện lượng. Ví dụ I mol Ag và (1/2) mol Cư tụ lại 
ở catôt là do cùng một điện lượng gây ra (xấp xỉ 96 485 €). 


(3) Áp dụng các định luật về dung dịch cực kỳ loãng cũng là một 
phương pháp xác định tỷ số lượng chất. 


Sự phát triển các phương pháp như trên và việc áp dụng nó cho các hệ 
thống sinh học phức tạp hơn là một quá trình còn cần nhiều thời gian 
nghiên cứu. Tuy nhiên, đó chính là con đường để có thể thiết lập được một 
hệ thống có tính chất quốc tế rộng rãi của các phép đo phân tích hoá học 
chính xác theo đơn vị mol. 


Zơ»z 2 


SÁI SỐ CỦA PHÉP ĐO 


~ ` ^ˆ ? La 
4.1. SAI SỐ VÀ PHAN LOẠI SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO 
Trước hết, cần phân biệt giá trị thực và giá trị thực quy ước của đại lượng. 
Giá trị thực của đại lượng là giá trị phản ánh thuộc tính của đối tượng đã 
cho bằng một phương pháp lý tưởng phù hợp với nó cả về số lượng và chất 


lượng. Giá trị thực không phụ thuộc vào phương pháp, phương tiện nhận biết 
chúng, đó là ''chân lý” của đại lượng đo mà phép đo cố gắng đạt tới. 


Ngược lại, kết quả của phép đo (vắn tắt là kết quả đo) là sản phẩm của 
trình độ nhận thức của chúng ta. Nó phụ thuộc không những vào bản thân 
đại lượng đo, mà còn phụ thuộc vào phương pháp đo, phương tiện đo, 
người đo, điều kiện môi trường trong đó phép đo được thực hiện... 

Như vậy giữa kết quả đo và giá trị thực của đại lượng đo bao giờ cũng 
có một sự sai khác gọi là sai số của phép đo. 

Sai số của phép đo = Kết quả đo — Giá trị thực 

Giá trị thực là “lý tưởng”, ta chỉ có thể tiệm cận đến nó, không thẻ biết 
Cược nó một cách hoàn toàn. Vì vậy, để nhận được những thông tin, dù chỉ 
là gần đúng về sai số của phép đo, người ta thay giá trị thực bằng giá trị 
thực quy ước. 

Theo TCVN 6165-1996, giá trị thực quy ước là “giá trị quy cho một 
đại lượng riêng biệt và được chấp nhận, đôi khi bằng thoả ước, có độ không 
đảm bảo phù hợp ` với mục đích đã định”. Đó chính là giá trị tìm được bằng 
thực nghiệm và gần với giá trị thực đến mức đủ sử dụng cho một mục đích 
nhất định. 

Sai số của phép đo = Kết quả đo — Giá trị thực quy ước 

Có thể phân loại sai số của phép đo theo hình thức biểu thị hoặc theo 
quy luật xuất hiện chúng. 

Theo hình thức biểu thị, có sai số tuyệt đối và sai số tương đối của 
phép đo. 


Sai số tuyệt đối (A) của phép đo là hiệu giữa kết quả đo (Xu) và giá trị 
thực quy ước (X) của đại lượng đo: 
A=Xa-X (4.1) 


Sai số tương đối (ö) của phép đo là tỷ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị 
thực quy ước của đại lượng đo. Sai số tương đối thường được tính theo %: 


§%= x-:100% (4.2) 


Theo quy luật xuất hiện, ta có sai số hệ thống, sai số ngẫu nhiên và sai 
số thô của phép đo. 


Sai số hệ thống là phần sai số không đổi hoặc thay đổi theo một quy luật 
xác định khi đo lặp lại cùng một đại lượng. Quy luật này không phụ thuộc 
vào số lần đo lặp nhiều hay ít. Trong đa số trường hợp, sai số hệ thống có thể 
xác định được bằng thực nghiệm và có thể loại trừ được khỏi kết quả đo. Cần 
lưu ý rằng sai số hệ thống chưa phát hiện được còn nguy hiểm hơn cả sai số 
ngẫu nhiên vì nó luôn luôn làm cho kết quả đo không đúng. Việc nghiên cứu 
sai số hệ thống của phép đo là rất quan trọng, nó cho ta cơ sở để quyết định 
xem có thể bỏ qua sai số đó hoặc phải tìm cách loại trừ. 


Khi đo lặp lại cùng một đại lượng trong các điều kiện như nhau ta vẫn 
nhận được các giá trị khác nhau. Sự khác nhau này gây ra bởi những yếu tố 
xuất hiện và biến mất một cách ngẫu nhiên hoặc với một cường độ rất khó 
đoán trước như sự lệch của các phần tử cấu thành phương tiện đo theo 
phương của nó, sự thay đôi không điều chỉnh được của các mômen ma sát 
trong các bệ tựa, những thăng giáng nhỏ của điều kiện môi trường những 
biến động trong sự chú ý của người đo... Sai số của phép đo do những yếu 
tố ngẫu nhiên này gây ra gọi là sai số ngẫu nhiên. Đây là phần sai số của 
phép đo thay đổi một cách ngẫu nhiên khi đo lặp lại cùng một đại lượng. 


Sai số thô của phép đo là sai số vượt quá sai số mong đợi trong những 
điều kiện đã cho một cách rõ rệt. Sai số thô gây ra do những sai hỏng trầm 
trọng của phương tiện đo, sai sót lớn của người thao tác hoặc sự thay đổi 
đột ngột của điều kiện môi trường. Sai số thô nhiều khi rất khó phát hiện vì 
có thể nhằm với sai số hệ thống hoặc sai số ngẫu nhiên. Tuy nhiên, bằng sự 
cần thận của người thao tác, bằng sự giúp đỡ của phương tiện đo hoàn hảo 
hơn... có thể phân biệt và khắc phục loại sai số này. 


4.2. QUY TẮC LÀM TRÒN SỐ 


Sai số phép đo cho biết con số nào trong trị số của kết quả đo là đáng 
nghỉ ngờ. Vì vậy, nếu biểu thị sai số bằng nhiều chữ số thì không có ý 
nghĩa, nên trong trị số của sai số người ta chỉ giữ lại một con số có nghĩa 
hoặc hai con số nếu con số thứ hai bằng 5. Với những phép đo quan trọng 
và chính xác mới giữ lại hai con số có nghĩa trong trị số của sai số. 

Khi làm tròn trị số của kết quả đo, ta căn cứ vào bậc có nghĩa của sai 
số. Ví dụ, khi sai số là + 5, con số tận cùng sẽ là con số ứng với hàng đơn 
vị, khi sai số là + 0,02, con số tận cùng sẽ là số lẻ phần trăm,... Để làm tròn 
số cuối cùng, áp dụng các quy tắc sau đây (TCVN 1517-88). 

1. Nếu kế tiếp con số cuối cùng cần để lại khi quy tròn là các con số 0, 
1, 2, 3 hay 4, thì khi quy tròn, con số cuối cùng sẽ không thay đổi (quy tròn 
xuống hay giảm). 

Ví dụ: 2,12 2,l; 6,343 = 6,34 

2. Nếu kế tiếp con số cuối cùng cần đê lại khi quy tròn là các con số 6, 
7, 8 hay 9 thì khi quy tròn, con số cuối cùng sẽ tăng thêm I1 (quy tròn lên 
hay quy tròn tăng). 

Ví dụ: 3,141 59 > 3,141 6; 8,248 = 8,25 

3. Nếu kế tiếp con số cuối cùng cần để lại khi quy tròn là con số 5 và 
sau con số 5 có ít nhất một con số khác không thì khi quy tròn con số cuối 
cùng đó sẽ tăng thêm I (quy tròn tăng). 

Ví dụ: 4,350 1 =4,4 

4. Nếu kế tiếp con số cuối cùng cần để lại khi quy tròn là con số 5 và 
biết rõ con số 5 này đã được quy tròn như thế nào thì con số 5 đó sẽ được 


quy tròn xuống theo quy tắc l nếu như nó đã được quy tròn lên và sẽ được 
quy tròn lên theo quy tắc 2 nếu như nó đã được quy tròn xuống. 


Ví dụ: 6,314 9 đã được quy tròn thành 6,315 nếu tiếp tục sẽ được quy 
tròn thành 6,31. | 


4,185 2 đã quy tròn thành 4,185, nếu tiếp tục sẽ quy thành 4,19. 


5. Nếu kế tiếp con số cuối cùng cần để lại khi quy tròn là con số đúng 5 
(sau nó chỉ toàn là số 0) thì có thể tuỳ ý quy tròn lên hay quy tròn xuống. 


Nhưng nếu cần sử dụng số quy tròn trong khi tính toán thì nên quy tròn như 
thế nào để con số cuối cùng là con số chẵn. Như vậy, con số cuối cùng đó 
sẽ không thay đổi nếu nó đã là con số chẵn và sẽ tăng thêm 1 nếu nó là con 
số lẻ (quy tắc số chẵn). 


Ví dụ: “he 0,062 5~ 0,062; 0,75=0,8. 
16 + 


6. Nếu kế tiếp con số cuối cùng cần để lại khi quy tròn là con số 5 
nhưng không biết nó là con số đúng 5 hay đã được quy tròn, thì xem con số 
5 đó là con số đúng và quy tròn theo quy tắc 5. 


Trong khi áp dụng các quy tắc quy tròn nói trên, cần phải kết hợp xem 
xét kỹ việc định mức của các đặc trưng. Ví dụ, nếu quy định khe hở giữa 
hai chỉ tiết không được quá 4 mm, thì nếu kết quả đo là 4,4 mm, ta không 
được phép quy tròn là 4 vì như vậy khe hở từ chỗ không đạt yêu cầu (vượt 
quá 4 mm), lại trở nên đạt yêu cầu. 


Trước và trong quá trình tính toán cần phân tích các số được quy tròn vì 
nếu quy tròn không cần thận có thể làm méo mó kết quả đo. Ví dụ, nếu trước 
khi nhân ta lấy tròn 645,49 thành 645 và nhân với 9 ta sẽ được 5 805. Nếu 
khi nhân ta chưa quy tròn thì kết quả sẽ là 5 809,41 và quy tròn là 5 809. Tuy 
nhiên, không nên làm những phép tính thừa mà sau đó ta sẽ quy tròn và bỏ 
đi một số con số. Sai lầm thường mắc trong khi tính toán là khi chia ta phải 
viết thêm nhiều con số không vào bên phải số bị chia. Ví dụ, khi chia 798 
cm cho rx (lấy bằng 3,14) và được 254,15. Có thể tiếp tục chia nữa, song 
thực tế có thể ngừng phép chia sớm hơn, chẳng hạn ở trị số 254, vì kết quả 
phép đo là 798 em có nghĩa là kết quả đo chỉ có thể xác định đến hàng đơn 
vị cm. 


Tóm lại khi quy tròn kết quả đo. Ngoài việc lấy sai số của phép đo và cách 
quy tròn số làm cơ sở, ta cần cân nhắc kỹ lưỡng đề vừa thuận tiện cho tính toán 
vừa không ảnh hưởng đến độ chính xác có thể đạt được của kết quả đo. 


4.3. SAI SỐ HỆ THỐNG CỦA PHÉP ĐO 
4.3.1. Phân loại sai số hệ thống của phép đo 


Có thể phân loại sai số hệ thống theo nguyên nhân xuất hiện hoặc theo 
quy luật xuất hiện. 


4) Phân loại sai số hệ thống theo nguyên nhân xuất hiện 


Theo nguyên nhân xuất hiện, sai số hệ thống được phân thành các loại 
sau đây: 


Sai số do phương tiện đo: 


Sai số hệ thống của phương tiện đo là một trong những thành phần sai 
số hệ thống quan trọng nhất của phép đo. Nguồn gốc của loại sai số này 
trước hết nằm ngay trong cấu trúc của chính phương tiện đo. Ví dụ như sai 
số ở những dụng cụ có bộ phận động gây ra do độ hở của trục quay so với ổ 
đỡ do đó dẫn đến sự dịch chuyên tự do nào đó của bộ phận động, tuỳ theo 
từng loại dụng cụ, người ta gọi đó là “độ rơ”, “khe hở”, “bước chết”, “bước 
không tải”,... Để giảm sự dịch chuyển tự do này, phải tăng ma sát giữa các 
phần tử động và tĩnh của cơ cấu đo. Nhưng việc tăng ma sát lại có thê là 
nguyên nhân sinh ra các sai số lớn khác. Khi thiết kế, người ta cố gắng giải 
quyết một cách tối ưu mối quan hệ giữa các ảnh hưởng xấu do ma sát và do 
độ dịch chuyển tự do gây ra, tuy nhiên không hoàn toàn loại trừ được loại 
sai số này. 

Sai số do phương tiện đo còn bắt nguồn từ công nghệ chế tạo nó. 
Không có quá trình công nghệ nào chế tạo được cân có hai cánh tay đòn 
hoàn toàn cân bằng nhau, chế tạo được cầu đo có tỷ số giữa các nhánh hoàn 
toàn đúng như trong thiết kế,... Một nguyên nhân quan trọng nữa gây ra sai 
số hệ thống của các phương tiện đo là những thiếu sót khi khắc vạch thang 
đọc. Người ta dựa vào giá trị của vật do chuẩn hoặc số chỉ của phương tiện 
đo chuẩn để ghi khắc các vạch chia trên thang đọc bằng một phương pháp 
nào đó (kể cả trực tiếp ghi khắc bằng tay). Sai số của vật đo và phương tiện 
đo chuẩn, những sai số của phương pháp ghi khắc và của người thực hiện... 
làm cho các vạch chia trên thang đọc không thể hoàn toàn chính xác. 


Sai số do phương tiện đo còn bắt nguồn từ sự mài mòn. giả lão của các 
bộ phận cấu thành phương tiện đo, của nguyên vật liệu dùng để chế tạo các 
bộ phận này. Thường sau một thời gian, phương tiện đo không còn giữ 
được, những đặc trưng đo lường như ban đầu nữa. Có rất nhiều ví dụ về loại 
sai số này, như sau một thời gian sử dụng, khối lượng thật của quả cân sẽ 
giảm đi do bị mài mòn. Manganin là một hợp kim có điện trở suất lớn và hệ 


số nhiệt điện trở nhỏ nên được dùng nhiều trong công nghiệp chế tạo 
phương tiện đo điện, nhưng nhược điềm của nó là điện trở lại thay đôi theo 
thời gian do sự già lão của các tinh thể, dù sự thay đổi này chậm nhưng đây 
cũng là nguyên nhân gây ra sai số hệ thống của các phương tiện đo có 
những bộ phận chế tạo từ manganin,... 


Sai số do lắp đặt phương tiện đo: 


Ở nhiều phương tiện đo, đặc biệt là các phương tiện đo mà nguyên lý 
hoạt động của nó trong chừng mực nào đó có liên quan tới sự cân bằng 
trọng lượng cơ học, tính đúng đắn của số chỉ phụ thuộc vào vị trí tương đối 
giữa các bộ phận động và bộ phận tĩnh. Vì vậy, nếu lắp đặt phương tiện đo 
không đúng cũng sẽ gây ra một sai số nào đó. Ví dụ như khi sử dụng cân 
đĩa, cân phân tích,... nếu đặt nó trên một hệ không thăng bằng thì dao tựa 
sẽ không tiếp xúc hoàn toàn với gối làm cho tính chất động của cân thay đôi 
và phép đo sẽ luôn luôn phạm một sai số nhất định. 


Sai số do lắp đặt phương tiện đo không đúng còn tồn tại trong nhiều 
loại phương tiện đo có cấu tạo kiểu con lắc như các máy thử nghiệm với lực 
kế con lắc, trong các phương tiện đo có phần động treo như điện kế... Ở các 
áp kế chịu tải, pít-tông và xi-lanh lệch khỏi vị trí thẳng đứng cũng sẽ làm 
thay đôi giá trị và phương của lực tác dụng và do đó gây ra một sai số hệ 
thống nhất định. 


Vì những lý do nêu trên trong nhiều loại phương tiện đo, người ta thường 
lắp thêm ống thuỷ (nivô) để có thể lắp đặt chúng đúng vị trí thăng bằng. 


Sai số do ảnh hưởng của điều kiện môi (rường: 
Các điều kiện môi trường khi tiến hành phép đo nếu không được chú ý 


đúng mức sẽ gây ra sai số hệ thống của phép đo. Các điều kiện môi trường 
có thể là nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, từ trường và điện trường ngoài... 


Nhiệt độ môi trường là một đại lượng có ảnh hưởng lớn đến kết quả 
đo, nhất là khi nó tác động không đồng đều lên phương tiện đo và đối tượng 
đo. Như trong phép cân chính xác, một trong hai cánh tay đòn bị đốt nóng 
sẽ làm tăng sự không đều nhau giữa hai đòn cân; sức điện động của pin 
chuẩn thay đôi mạnh ngay cả khi hai nhánh bình của pin có một hiệu nhiệt 
độ nhỏ. Nhiệt độ cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với phép đo độ dài. Người 
ta đã tiến hành nghiên cứu kỹ những ảnh hưởng này để tìm cách khắc phục 


nó. Chăng hạn, kết quả nghiên cứu quá trình thay đổi nhiệt độ kim loại khi 
để nó trong môi trường không khí đã giúp đề ra được các chế độ sử dụng 
vật đo độ dài bằng thép không gi, như quy định trước khi sử dụng vật đo 
bậc II có độ dài 100 mm phải để nó trong môi trường nhiệt độ đã cho ít nhất 
là 1,5 giờ. 


Từ trường tồn tại trong môi trường đo rất đa dạng. Đó là từ trường 
không đổi của Trái Đất, từ trường do các thiết bị điện, do các dây dẫn điện 
phát sinh ra... Ảnh hưởng của từ trường lên số chỉ của phương tiện đo phụ 
thuộc vào cường độ từ trường và vào nguyên lý cấu tạo của nó. Cần chú ý 
rằng từ trường không chỉ ảnh hưởng đến số chỉ của các phương tiện đo có 
nguyên lý cấu tạo liên quan đến các hiện tượng điện từ, mà còn ảnh hưởng 
đến số chỉ của tất cả các phương tiện đo có phần động cấu tạo từ các vật 
liệu từ (thép, niken,...). Ví dụ nếu các lò xo trong phương tiện đo không 
được chế tạo từ các vật liệu kháng từ thì dưới tác dụng của từ trường nó sẽ 
bị từ hoá, các vòng lò xo riêng biệt sẽ dính lại với nhau, kim chỉ của các 
đồng hỏ đo sẽ dừng lại hoặc chỉ không đúng... 


Áp suất và độ âm không khí cũng ảnh hưởng quan trọng đến kết quả 
của nhiều phép đo. Trong các phép đo nhiệt độ chính xác ta phải dùng các 
điểm nhiệt độ chuẩn ứng với các trạng thái đông đặc hay nóng chảy của 
một loại nguyên tố hoá học tỉnh khiết nào đó, điểm nhiệt độ này phụ thuộc 
vào áp suất của khí quyển. Độ ẩm cũng gây nên những sai số phụ nào đó 
trong kết quả đo, ví dụ như kích thước hình học hoặc điện trở của đối tượng 
đo, của các bộ phận cấu thành phương tiện đo có thể thay đổi do tính hút 
ẩm của vật liệu. 

Để khắc phục các ảnh hưởng của điều kiện môi trường, người ta 
thường để ra một số quy định cho từng loại phép đo cụ thể. 

Sai số do phương pháp đo (sai số lý thuyết): 

Nguyên nhân gây ra sai số hệ thống này nằm ngay trong bản thân 
phương pháp đo. Sai số do phương pháp đo gây ra gọi là sai số lý thuyết. Ta 
xét một số ví dụ quen thuộc về loại sai số này. 


Khi đo điện trở bằng vônmét và ampemét, có thể dùng các sơ đồ như 
hình 4.1 và 4.2. 





Hình 4.1. Đo điện trở bằng vônmét Hình 4.2. Đo điện trở bằng ampemét 
Theo sơ đồ 4.: 


trong đó u là điện áp trên r, đo bằng vônmét V; ¡, là cường độ dòng 
điện đo bằng ampemét A. Như vậy ¡„ sẽ lớn hơn dòng đi qua z„ một chút (¡; 
=i„+ í,), do đó giá trị điện trở r, đo bằng phương pháp này sẽ nhỏ hơn giá 
trị thật của nó. 


Theo sơ đồ 4.2 điện áp đo bằng vônmét V sẽ lớn hơn điện áp trên z, 
một giá trị z4 là điện áp rơi trên điện trở của ampemét. Giá trị điện trở r„ đo 
theo phương pháp này sẽ lớn hơn giá trị thật của nó một đại lượng bằng 
điện trở của ampemét. 


Tuỳ theo mức độ của những sai số do phương pháp đo gây ra và yêu cầu 
của phép đo mà cân nhắc xem có nên hiệu chính kết quả đo hay không. Ví dụ 
trong các trường hợp trên, nếu độ chính xác của phép đo r, không đòi hỏi cao 
và nếu điện trở của vônmét lớn hơn so với z„ (với sơ đồ 4.1) hoặc nếu điện 
trở của ampemét nhỏ so với z, (với sơ đồ 4.2) thì không cần hiệu chính kết 
quả đo. Trong trường hợp ngược lại, phải tính toán để hiệu chính kết quả đo 
như trong ví dụ về hiệu chính kết quả đo dưới đây. 

Sai số do chủ quan người đo: 


Thường mỗi người tiến hành phép đo có thói quen, một cá tính nhất 
định nào đó. Các thói quen và cá tính này hình thành do đặc điểm của cơ 
thể, do tập quán lâu ngày, do trình độ... Các thói quen và cá tính đó đều gây 
nên những sai số hệ thống nhất định khi tiến hành phép đo, ví dụ luôn luôn 
nhìn lệch kim chỉ về một phía, luôn luôn làm nghiêng phương tiện đo một 
góc nhất định nào đó. 


b) Phân loại sai số hệ thống theo quy luật xuất hiện 


Căn cứ vào đặc điểm xuất hiện, sai số hệ thống của phép đo thường được 
chia thành hai loại: sai số hệ thống không đổi và sai số hệ thống biến đôi. 

Sai số hệ thống không đổi: là sai số hệ thống có giá trị và dấu không đổi 
trong suốt quá trình đo. Sai số này gặp rất nhiều trong thực tế. Ví dụ như sai 
số của phép đo do sai số của các loại vật đo (quả cân, bình đong, thước vạch, 
hộp điện trở...) hoặc sai số do khắc độ các phương tiện đo gây ra. 


Sai số hệ thống biến đổi: là sai số của phép đo có giá trị và dấu ..: 
đổi trong quá trình đo. Người ta chia sai số hệ thống biến đôi thành một số 
loại sau đây: 


Sai số giảm dân hoặc tăng dân trong quả trình đo: 


Một ví dụ điển hình về loại sai số này là sai số gây ra do sự giảm điện 
áp của nguồn nuôi mạch đo. Chúng ta đều biết, ở giai đoạn đầu pin và 
ắc quy phóng điện nhanh, sau đó, trong một thời gian dài, hiện tượng phóng 
điện xảy ra chậm và đều đặn. Ở giai đoạn cuối, sự phóng điện lại một lần 
nữa “ảnh nhanh làm cho điện áp giảm mạnh. Vì vậy những mạch đo dùng 
nguồn nuôi này sẽ có sai số hệ thống tăng hoặc giảm trong quá trình đo. 


Sai số có giá trị biến đổi một cách tuân hoàn: 


Xét một ví dụ về loại sai số 4 
này xuất hiện ở những phương tiện 
đo có thang đọc tròn (đồng hồ bám 
giây, đồng hồ so,...) khi trụ quay _ 14 % 
của kim chỉ không hoàn toàn trùng a a 
với tâm của thang đọc. Hình 4.3 
mô tả trường hợp trụ quay nằm 
phía dưới tâm của thang đọc và cả 3 
hai cùng nằm trên đường thẳng 
đứng chia thang đọc thành hai 
phân bằng nhau. Ở vị trí (1) và (3), 
số chỉ của kim phù hợp với giá trị thực tế của đại lượng đo. Ở vị trí (2). số 
chỉ của kim lớn hơn giá trị thực tế, phép đo có sai số +a. Ở vị trí (4), só chỉ 
nhỏ hơn giá trị thực tế, phép đo có sai số —a. Sự thay đổi này diễn ra một 
cách tuần hoàn theo từng vòng quay của kim chỉ. 


Hình 4.3. Trụ quay không trùng với 
tâm thang đọc 


Sai số có giá trị và dấu biến đổi theo một quy luật phức tạp: 


Người ta thường diễn 
tả quy luật này bằng đồ 2 
thị hay một công thức nào 1 
đó. Ví dụ, sai số của phép 
đo điện năng do sai số 0 
của công tơ điện gây ra. 
Sai số này phụ thuộc 


phức tạp vào tải. Đồ thị 
hình 4.4 diễn tả sự phụ Hình 4.4. Sai số và tải của công tơ điện 


Sai số theo % 








Tải theo % giá 
trị danh định 





thuộc giữa sai số và tải của công tơ điện. 

Ta xét một ví dụ nữa về sai số hệ thống biến đổi của phép đo xuất hiện 
khi nhiệt độ lệch khỏi nhiệt độ tiêu chuẩn là nhiệt độ của môi trường dùng 
để xác định giá trị của vật đo hoặc để khắc độ phương tiện đo. Sai số này 
thường được biểu diễn bằng một công thức có dạng tổng quát. 

Al = (q + B)lo 

Trong đó Ai, là sai số xuất hiện khi nhiệt độ thay đổi y = tạ - tạ độ, với 
tọ là nhiệt độ tiêu chuẩn và tụ là nhiệt độ môi trường khi đo; ơ, B là các hệ số 
nhiệt độ vật liệu; /„ là giá trị đại lượng đo ở nhiệt độ tiêu chuẩn 0a. 

4.3.2. Loại trừ sai số hệ thống của phép đo 


Trong kết quả đo, sự tồn tại của sai số hệ thống chưa phát hiện được là rất 
nguy hiểm. Chính sai số hệ thống, chứ không phải sai số ngẫu nhiên, nhiều khi 
là nguyên nhân dẫn đến các kết luận khoa học sai lầm, làm cho cấu trúc của 
phương tiện đo không hoàn hảo, làm xuất hiện phế phẩm trong sản xuắt,... 


Đề loại trừ sai số hệ thống của phép đo, người ta thường áp dụng một 
số biện pháp dưới đây: 


~ Loại bỏ các nguyên nhân gây ra sai số trước khi đo; 
— Loại trừ sai số trong quá trình đo; 
~ Đưa các số hiệu chính vào kết quả đo; 


— Đánh giá giới hạn của sai số hệ thống, nếu như không thẻ loại trừ 
được nó. 


Dưới đây, lần lượt xét chỉ tiết các biện pháp trên. 


ä) Loại bỏ các nguyên nhân gây ra sai số trước khi ẩo 


Đây là cách loại trừ sai số hệ thống hợp lý nhất, nó làm cho phép đo có 
thể tiến hành nhanh chóng và đơn giản hơn nhiều. Căn cứ vào các nguyên 
nhân gây ra sai số hệ thống đã trình bày ở trên, người ta thường tiến hành 

ˆ L4 .ˆ^ , . 
một số biện pháp dưới đây: 


~ Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đúng thời hạn quy định. Kết quả 
kiểm định, hiệu chuẩn sẽ cho biết phương tiện đo có còn sử dụng được cho 
mục đích đã định hay không, cần phải hiệu chỉnh, sửa chữa phương tiện đo thế 
nào hoặc cần phải hiệu chính kết quả đo ra sao. Biện pháp này cho phép loại 
trừ sai số hệ thống do sự không hoàn hảo của phương tiện đo gây ra. 


- Lắp đặt phương tiện đo cần thận, theo đúng tư thế quy định của nó. 


~ Để các thay đổi của điều kiện môi trường không gây ra sai số hệ 
thống người ta thường dùng các thiết bị phụ để giữ cho các điều kiện môi 
trường nằm trong giới hạn cho phép. Ví dụ dùng máy điều hoà khí hậu để 
ổn định nhiệt độ, độ ẩm; dùng các màn chắn kim loại để ngăn chặn ảnh 
hưởng của từ trường,... 


b) Loại trừ sai số hệ thống trong quá trình Äo 


Loại trừ sai số trong quá trình đo là một biện pháp có hiệu quả để loại 
trừ các thành phần sai số hệ thống do phương tiện đo, do việc lắp đặt 
phương tiện đo và do các ảnh hưởng môi trường gây ra. Phân dưới đây trình 
bày một số phương pháp loại trừ sai số hệ thống trong quá trình đo. Những 
phương pháp này đều dựa trên cơ sở đo lặp một số lần. Vì vậy, đại lượng đo 
trong trường hợp này phải ồn định. 

Phương pháp thế: 

Nội dung cơ bản của phương pháp này là thay thế đối tượng đo bằng 
một vật đo đã biết giá trị ở trong cùng một điều kiện giống như đối với đối 
tượng đo. Phương pháp này thường dùng cho những phép đo trong đó đại 
lượng cần đo được so sánh với vật đo đã biết giá trị. 

Ta xét một vài ví dụ áp dụng phương pháp này. 


Trong các phép đo khối lượng chính xác người ta hay dùng phương 
pháp cân Borda (hình 4.5). Đặt khối lượng cần cân x lên đĩa cân. Trên đĩa 
cân bên kia đặt một vật nào đó để cân trở về vị trí cân bằng. Sau đó, bỏ khối 


lượng cần cân ra và thay vào đó một số quả cân nào đó cho đến khi cân trở 
lại thăng bằng. Khối lượng quả cân phải đặt lên đĩa cho ta khối lượng cần 
đo. Bằng phương pháp này ta đã loại trừ được sai số do hai cánh tay đòn 
không bằng nhau gây ra. 


L TS TY 


Hình 4.5. Phương pháp cân Borda 


Menđêlêep đã hoàn chỉnh thêm phương pháp trên. Đặt một bộ quả cân 
đầy đủ lên đĩa cân và cân bằng với một tải trọng nào đó trên đĩa cân bên 
kia. Sau đó, đặt khối lượng cần cân vào đĩa có quả cân và rút dần một sỐ 
quả cân ra cho đến khi cân thăng bằng. Khối lượng các quả cân rút ra cho ta 
khối lượng cần đo. Phương pháp Menđêlêep không những khắc phục được 
sai số do hai cánh tay đòn không đều nhau gây ra mà còn giữ được độ nhạy 
của cân không đổi khi cân các khối lượng khác nhau. Ta đều biết độ nhạy 
của cân có cánh tay đòn đều ít nhiều phụ thuộc vào tải trọng. Do đó chỉ có 
thể giữ được độ nhạy lớn nhất của nó khi cân với cùng một tải trọng. Hiện 
nay người ta đã chế tạo được nhiều loại cân chính xác theo phương pháp 
này, trong đó các quả cân được lấy ra bằng đòn bẩy điều khiển từ bên ngoài 
và có một thang đọc để đọc khối lượng các quả cân đã lấy ra. 

Phương pháp thế cũng được dùng rộng rãi để đo các đại lượng điện 


như điện trở, điện dung, điện cảm,... theo phương pháp chỉ '*0” trên các 
dụng cụ so sánh như cầu đo, máy bù (hình 4.6). 





Hình 4.6. Phương pháp thế 


Trình tự tiến hành phép đo về nguyên tắc hoàn toàn giống phép cân đã 
trình bày ở trên. Đưa đối tượng đo vào một nhánh nào đó của mạch đo, rồi 
cân bằng cầu đo, sau đó thay thế đối tượng đo bằng một vật đọ cùng loại 


với đối tượng đo có giá trị điều chỉnh được như magasin điện trở, điện 
dung, điện cảm, tụ điện hoặc điện cảm biến đổi... Thay đổi giá trị của các 
vật đọ này cho đến khi mạch đo trở lại thăng bằng. Khi đó giá trị vật đọ cho 
ta giá trị đại lượng cần đo. Phương pháp này giúp ta khắc phục được sai số 
do sự không cân bằng của các nhánh cầu, ảnh hưởng của từ trường, điện 
trường đến các mạch đo, các ảnh hưởng tương hỗ giữa các phần tử riêng 
biệt của mạch đo... 


Phương pháp bù sai số theo dấu: 


Nội dung của phương pháp này là tiến hành đo hai lần như thế nào đó 
để sai số tác động đến kết quả đo ở mỗi lần có dấu ngược nhau. Những sai 
số này, chúng ta đã hiểu được bản chất nhưng chưa biết được giá trị cụ thể 
của nó, sẽ được loại trừ khỏi kết quả đo cuối cùng khi tính giá trị trung 
bình. Gọi xạ, xa là kết quả của từng lần đo, xa là giá trị của đại lượng đo, A 
là sai số hệ thống, ta có: 

XỊ = Xa + Â; X¿ = Xa — Á 


Giá trị trung bình sẽ là: 





~= .XL+X 
X=———* =Ka (4.3) 
2 
Khi muốn nâng cao độ chính xác của kết quả đo, có thể tiến hành một 
số lần đo lặp nhưng phải tính toán số lần đo sao cho số sai số mang dấu 
dương bằng số sai số mang dẫu âm. 


Phương pháp bù sai số theo dấu có phạm vi áp dụng hẹp. Nó chỉ được 
dùng để loại trừ sai số gây ra từ những nguồn có tác dụng theo một hướng 
nhất định. 


Một trong những ví dụ điền hình về phương pháp này là việc loại trừ 
sai số do ảnh hưởng của từ trường trái đất gây ra. Đề khắc phục loại sai số 
này người ta đo hai lần. Lần đầu để phương tiện đo ở một vị trí bất kỳ nào 
đó. Sau đó quay phương tiện đo đi 180° trên cùng một mặt phẳng như trước 
và đo lần thứ hai. Sai số ở mỗi lần đo sẽ có dấu ngược nhau. 


Phương pháp bù sai số theo dấu cũng có thể dùng để loại trừ sai số do 
từ trường của các nguồn khác không phải là trái đất sinh ra những phải hết 
sức thận trọng vì sự phân bố của từ trường trong những trường hợp này có 
thê không đều. Sai số của từ trường gây ra ở những vị trí khác nhau không 


chỉ khác nhau về dấu mà còn khác nhau về độ lớn. Tuy nhiên phương pháp 
này có thể áp dụng rất có hiệu quả để phát hiện ảnh hưởng của từ trường 
đối với phương tiện đo. Bằng một lần đo lặp theo phương pháp bù sai số 
theo dấu. có thể khăng định được ảnh hưởng đó thay đổi hay ôn định. 


Phương pháp bù sai số theo dấu cũng có thể dùng để loại trừ các sai số 
do hiện tượng từ trễ (từ trễ trong các vật liệu sắt từ, từ trễ trong các vật liệu 
đàn hồi...) gây ra. 

Phương pháp hoán vị: 

Về nguyên tắc, phương pháp hoán vị rất gần với phương pháp bù sai số 
theo dấu. Nội dung của phương pháp này là tiến hành đo hai lần sao cho 
nguyên nhân gây ra sai số ở lần đo thứ nhất tác động lên kết quả của lần đo 
thứ hai một cách ngược lại. Phương pháp hoán vị được dùng rất rộng rãi. Ta 
xét một vài ví dụ dưới đây: 

Trong các phép đo khối lượng chính xác bằng cân đều tay đòn, người ta 
rất hay dùng phương pháp hoán vị, còn gọi là phương pháp Gauss (hình 4.7). 


x Z2 mạ X ma 
lạ | lạ | H | lạ 
(1) (2) 


Hình 4.7. Phương pháp hoán vị 


Đặt khối lượng cần cân x lên đĩa cân. Trên đĩa cân bên kia để một SỐ 
quả cân cho đến khi cân thăng bằng, tổng số khối lượng các quả cân lúc đó 
là mạ. Ta có: 
| 


bv 


x= 


mị | (4.4) 


_— 


l 
trong đó lạ/1, là tỷ số thực của hai cánh tay đòn. 


Đổi x sang đĩa cân bên kia, và vì l¡ không thực sự bằng lạ nên để cân 
trở lại vị trí cân băng, ta phải đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân với 
khôi lượng mạ. Ta có: 


=- 
2 ¡ (4.5) 
1 


Trong hai biểu thức trên, sai số gây ra do sự không đều nhau của hai 
cánh tay đòn đã được đưa vào dưới dạng hệ số l;/l¡. Hệ số này có thẻ trình 
bày dưới dạng: 

ÏÝ_— TH b - ta 
| 


| L, I 





“ -Ì : ki : 
với d = -+—' là sai số tương đối do sự không đều nhau của hai cánh 
tay đòn gây ra. 


Biểu thức (4.4) và (4.5) có thê viết dưới dạng: 


x=mị +mịd 
mạ=x+xd 
Suy ra: 
_ m.+m, +(m,-x)d 
2 


Vì d và my — x rất nhỏ so với mạ, mạ và x nên tích của chúng có thể bỏ 
qua. Kết quả ta được: 
- M +m; 
MHn- Sa 
và như vậy đã loại trừ được sai số do sự không đều nhau của hai cánh tay 
đòn gây ra. 


(4.6) 


Công thức (4.3) và (4.6) có dạng giống nhau. Tụ, nhiên, cần lưu ý là 
biểu thức (4.3) đã nhận được từ phương pháp bù sai số theo dấu, nó phản 
ánh chính xác bản chất của việc loại trừ sai số, còn biểu thức (4.6) là biểu 
thức gần đúng. 

Đặc điểm của phương pháp hoán vị là nó cũng có thê dùng để xác định 
tỷ số thực sự giữa các cánh tay đòn. Từ (4.4) và (4. 5) ta có: 


. P5 . gi. + ¬ (4.7) 
L, m\ 


Phương pháp hoán vị cũng được DŨNG để đo các đại lượng điện, đặc 
biệt là để đo điện trở dòng điện một chiều bằng cầu đo có các nhánh cầu 
bằng nhau (hình 4.8). 


Ví dụ trong các nhánh cầu có 

r› = r; = ] 000 ©. Lắp điện trở cần đo x 

vào một nhánh cầu. Cầu đạt tới trạng 

thái cân bằng với r'¡ = 1 000,4 O. Đôi vị 

trí giữa r`¡ và x. Cầu trở về vị trí cân 

bằng với r ¡ = 1 000,2 9. Hình 4.8. Phương pháp hoán vị 
Áp dụng các công thức (4.6) và (4.7), ta có: 

Xu I 000,4+ 1 000,2 

2 


Tỷ số thực tế của điện trở hai nhánh cầu 3 và 2 là: 





=10003 


ñ —¡„ 1 000,4—1 000,2 _— 1.000 1 
r, 2.1 000,2 
Phương pháp đổi xứng: 


Phương pháp đối xứng dùng để loại 1 
trừ sai số hệ thống tăng (hay giảm) dần 


T§ 
trong quá trình đo. Sự tăng hay giảm & 
này tỷ lệ bậc nhất với thời gian (hoặc 
với một đại lượng nào khác). Đồ thị ` 
biểu diễn sự phụ thuộc này là một 
đường thăng (hình 4.9). tị 


Nội dung của phương pháp là tiến 
hành nhiều lần đo liên tiếp. Mỗi lầnđo  ọ bb & b b 
cách nhau một khoảng thời gian bằng 
nhau. Giả sử tiến hành đo 5 lần và bát Hình 4.9. Phương pháp đối xứng 


đầu ở thời điểm tị, lúc đó có sai số tị. 
Vì tị, tạ, tạ, tạ, ts, là những thời điểm cách đều nhau nên ta có: 


Già TÔ ÊU lo TỦ 


2 2 , 
với 1¡,1;,t;,1,,t, là sai số ứng với các thời điểm tị, to, tụ, tạ, (s. 
Nếu tiến hành đo một số lần chẵn, ví dụ 6 lần ta có: 


— — ———— ~ —__—— 
— 


Lấy lại ví dụ cân bằng cân hai cánh tay đòn bằng nhau. Giả sử sai số 
gây ra do sự không cân bằng nhau của hai cánh tay đòn tăng dần với thời 
gian theo hàm số bậc nhất. Tiến hành 4 lần cân theo phương pháp cân 
Borda (hình 4.5). 

1. Khối lượng cần cân x được cân bằng với một vật có khối lượng z. 
Giả thiết lần đo này ứng với thời điểm tị, ta có: 

x= (* +t)z 
L 

Trong đó l;/l¡ là tỷ số của hai cánh tay đòn khi chưa có sai số tăng dần 
tác dụng, +¡ là sai số của tỷ lệ hai cánh tay đòn tại thời điểm tị. 

2. Lấy x ra, cân bằng khối lượng z bằng các quả cân có khối lượng mị. 
Lần đo này ứng với thời điểm tạ, ta có: 
= t +1,)Z 

l 
trong đó r; là sai số tỷ lệ cánh tay đòn ở thời điểm tạ. 

3. Giữ nguyên phép đo 2 và làm cân bằng tại thời điểm t;. Lúc này sai 


số tăng dần đã tới giá trị t; nên khối lượng quả cân để cân bằng với z sẽ 
thay đổi, ta gọi khối lượng đó là mạ: 


mạ = ( +1;)Z 
l 
4. Lấy các quả cân ra và đặt x vào, tiến hành phớp đo này ở thời điểm 
tạ, sai số tăng dần đã đạt tới giá trị ta. Muốn cân trở về thăng bằng, ta phải 
thêm vào x hoặc z một khối lượng quả cân nào đó: 
x‡m= t +1,)Z 
1 
trong đó dấu cộng (+) biểu thị m được thêm vào x, dấu trừ (—) biểu thị 
m được thêm vào z. 
Kết quả trung bình của lần cân thứ nhất và thứ tư là: 
m „,ÈL., t++t 
+—=(2>+-——) z 
SN Đ-XS. 
Của lần cân thứ hai và ba là: 


m, +m, “525g R 


Ta đã có: 
T+t¿, 1+1; 


2 2 
Nên suy ra: 
san EUa PB 
2 2 
_ m,+m,+m 
2 


Như vậy ta đã loại trừ được không chỉ sai số hệ thống tăng dần do thay 
đổi của hai cánh tay đòn gây ra mà còn loại trừ được cả sai số hệ thống 
không đổi do sự không đều nhau (lz/1¡ # 1) của hai cánh tay đòn gây ra. 


Ta nên dùng phương pháp đối xứng ngay cả trong trường hợp khi khả 
năng có hay không có sai số hệ thống tăng hay giảm dần còn chưa rõ ràng. 
Bằng một số lần đo theo phương pháp đối xứng kết hợp với một phương 
pháp loại trừ sai số hệ thống không đổi nào đó, ta có thê loại bỏ được sai số 
hệ thống tăng hay giảm dần nếu nó thực sự có. 


c) Hiệu chính kết quả Ảo 


Người ta thường hiệu chính kết quả đo bằng hai cách. Trong phần lớn 
các trường hợp, kết quả đo được cộng đại số (có chú ý đến dấu) với một số 
gọi là số hiệu chính, số này có giá trị bằng giá trị của sai số nhưng với dấu 
ngược lại. Cũng có trường hợp kết quả đo được hiệu chính bằng cách nhân 
với một số không thứ nguyên gọi là hệ số hiệu chính, hệ số này có thế lớn 
hơn hoặc bé hơn 1. Dễ dàng nhận thấy rằng, kết quả được hiệu chính chỉ có 
độ chính xác cao khi số hiệu chính phải đủ nhỏ so với giá trị của đại lượng 
đo hoặc hệ số hiệu chính xắp xỉ bằng l. 


Hệ số hiệu chính được cho dưới dạng một số có 1 đơn vị và 2 số thập 
phân. Số thập phân thứ nhất được lấy bằng “0 vì nếu bằng I, hệ số hiệu 
chính sẽ là 1,1 tương ứng với sai số 10% là sai số quá lớn rất ít gặp trong 
các phép đo. Do đó hệ số hiệu chính thường là 1,01; 1,02; 1,03;... Khi nhân 
kết quả đo với hệ số này, ta chỉ cần nhân nó với số phần trăm trong hệ số 
hiệu chính rồi cộng với kết quả đo. Ví dụ, số chỉ của một dụng cụ đo là 85, 
hệ số hiệu chính là 1,02. Hai phần trăm của 85 là 1,70. Kết quả đo sau khi 
đã được hiệu chính sẽ là 85 + 1,70 = 86,7. 


Cách tính đơn giản trên cũng áp dụng được cho trường hợp khi hệ số 
hiệu chính bé hơn 1. Cũng ví dụ trên, nếu hệ số hiệu chính là 0,96, làm như 
sau: 85.0,96 = 85(l— 0,04) = 8Š - 3,4 = §1,6 

Đôi khi cũng gặp những _nG - Bên đo mà số chỉ của nó phải nhân 
với một hệ số gọi là hệ số quy đổi, hệ số này có thê là 2; 2,5; 3; 5; 10; 20;.. 
Trong những trường hợp này, không nên kết hợp hệ số hiệu chính với hệ số 
quy đổi vì phép tính sẽ trở nên phức tạp. 

Xét một ví dụ bằng số. Giả sử hệ số hiệu chính là 0,96 và hệ số quy đổi là 3. 
Kết hợp lại được hệ số 2,88. Nếu số chỉ của phương tiện đo chẳng hạn là 1 I5. Khi 
đó việc nhân 1 15 với 2,88 rõ ràng sẽ phức tạp hơn nhân lần lượt với 0,96 và 3. 

Hiệu chính kết quả đo bằng cách nhân nó với hệ số hiệu chính là một 
biện pháp ưu việt để loại trừ sai số hệ thống khi sai số hệ thống này tỷ lệ với 
số chỉ của phương tiện đo trong một phạm vi đo nhất định nào đó. Trong 
một số trường hợp, để thuận lợi cho người sử dụng, kèm theo từng giá trị 
danh định của vật đo hay số chỉ của phương tiện đo, người ta cho giá trị 
thực quy ước lượng ứng của nó, tức giá trị đã được hiệu chính. Biện pháp 
này được dùng rất nhiều đối với vợt đọ, đặc biệt là đối với các bộ vật đọ. 
Khi sử dụng bộ vật đọ, phải tính tông giá trị của các vật đọ được sử dụng. 
Việc cộng giá trị thực quy ước của các vật đọ này có phức tạp hơn một chút 
so với cộng các giá trị danh định của nó nhưng ta nhận được ngay kết quả 
đo đúng, tránh được việc phải cộng từng giá trị danh định với số hiệu chính 
và do đó giảm được HHỮHG sai lầm do tính toán gây ra. Đôi khi người - còn 
cho cả giá trị của sai số bên cạnh giá trị thực quy ước của vật đọ hoặc số chỉ 
của phương tiện đo. Điều này không phải là thừa vì nó cho phép xác định 
được chắc chắn dấu của số hiệu chính. 


Một trong những nhiệm vụ _ nh trọng của việc kiểm định, hiệu chuẩn 
phương tiện đo là xác định các số hiệu chính để đưa vào kết quả đo nhằm 
loại trừ phần sai số hệ thống còn lại do các phương tiện đo gây ra. 


Để loại trừ sai số do phương pháp đo gây ra, cần biết thông số của các 
Phương tiện đo Được” sử dụng. Giá trị các thông số này cho phép ta tính toán 
được số hiệu chính cần phải đưa vào kết quả đo. Ví dụ, khi đo điện trở bằng 
ampemét và vônmét, cần phải biết điện trở của nó với mức độ chính xác cần 
thiết. Chăng hạn khi đo điện trở r„ theo sơ đồ 4.2, ta nhận được số chỉ của 
ampemét và vônmét là U = 7,5 V và I = 3 A. Theo định luật Ôm r„ = 2,5 Â. 
Điện trở của ampemét là 0,2 @. Giá trị thực tế của r„ sẽ là r„ = 2,5 O — 0,2. 


Về nguyên tắc, ngay trước khi tiến hành phép đo, phải phát hiện tất cả 
các sai số của vật đo và của phương tiện đo cũng như các số liệu và các mối 
phụ thuộc khác cần thiết cho việc xác định và sử dụng số hiệu chính. Tuy 
nhiên cũng có thể xác định chúng sau khi đo mà không làm ảnh hưởng gì 
đến mức độ chính xác của việc hiệu chính. Ví dụ, trong việc xác định chính 
xác các thời điểm dựa trên cơ sở các quan trắc và các phép đo thiên văn, số 
hiệu chính được xác định sau khi đo. 


ả) Đánh giá giới hạn sai số hệ thống 


Có nhiều trường hợp không thê loại trừ được sai số hệ thống và trong 
thực tế còn nhiều phương tiện đo có sai số hệ thống chưa được nghiên cứu 
một cách đầy đủ. Cũng có những phương tiện đo, sai số hệ thống của nó đã 
được nghiên cứu và xác định cụ thể, nhưng không áp dụng được phương 
pháp hiệu chính kết quả đo. Tiêu biểu cho các phương tiện đo này là nhóm 
các phương tiện đo tích phân, thường gọi là máy đếm. Việc hiệu chính số 
chỉ này của máy đếm thỉ có thể áp dụng trong một số trường hợp rất hạn 
chế, không tiêu biểu cho mục đích và điều kiện sử dụng của nó. Nguyên 
nhân là vì quy luật biến đổi của sai số hệ thống trong những trường hợp này 
quá phức tạp. 


Xét một ví dụ đã được nêu trong phần phân loại sai số hệ thống, về sai 
số của các máy đếm điện năng (thường gọi là công tơ điện). Về nguyên tắc 
tốc độ quay của đĩa công tơ ở từng thời điểm tỷ lệ với công suất tiêu thụ. 
Nhưng thực tế, nó không thực sự tỷ lệ với công suất do có sai số hệ thống, 
sai số này thay đổi theo giá trị “tải” — tức là thay đôi theo công suất. 


Hình 4.4 biểu thị mối phụ thuộc giữa sai số công tơ điện và công suất 
tiêu thụ, công suất này được biểu thị theo phần trăm của công suất danh 
định. Mỗi giá trị công suất ứng với một sai số nhất định. Việc dùng các sai 
số này để hiệu chính số chỉ của công tơ chỉ có thể làm được khi công suất 
tiêu thụ không đổi trong suốt quá trình đo. Trong thực tế, công tơ đo các giá 
trị công suất thay đổi, vì vậy, việc tính toán các số hiệu chính vô cùng khó 
khăn, trên thực tế không thẻ thực hiện được. 


Gặp những trường hợp nêu trên, cần phải tiến hành đánh giá, xem xét 
một giới hạn có thể nào đó của sai số hệ thống. Trong ví dụ đã nêu, cũng có 
thể cho sai số của công tơ là sai số ngẫu nhiên vì nguyên nhân xuất hiện của 
nó chưa được biết. Nhưng điều này không đúng vì sai số phụ thuộc vào 


công suất tiêu thụ. Giá trị công suất tiêu thụ không phải là đại lượng ngẫu 
nhiên mà phụ thuộc vào chế độ làm việc của các thiết bị sử dụng, năng 
lượng tiêu thụ. Trong đa số các trường hợp, sai số đo của công tơ nhỏ hơn 
sai số cực đại. Sai số chỉ đạt tới giá trị cực đại trong trường hợp chế độ năng 
lượng tiêu thụ được giữ luôn luôn không đổi và ứng với giá trị năng lượng 
mà ở đó sai số có giá trị lớn nhất (xem đồ thị hình 4.4). Điều này rất ít khi 
xảy ra trong thực tế. 


Từ các điều phân tích ở trên, có thể kết luận rằng nếu sai số của công 
tơ là 2% thì sai số của phép đo điện năng sẽ nhỏ hơn 2% và chỉ trong 
` L3 F4 ° £ * + £ ® Fị .ự * ` 
trường hợp rất xâu, sai sô của phép đo mới đạt đên giá trị này. 


Những lập luận trình bày cho công tơ điện cũng có thể áp dụng để xem 
xét, đánh giá giới hạn sai số hệ thống của những phép đo được tiên hành 
bằng các phương tiện đo tích phân khác. 


4.4. SAI SỐ NGẪU NHIÊN CỦA PHÉP ĐO 
4.4.1. Ý nghĩa của lý thuyết xác suất đối với việc nghiên cứu sai 
số ngẫu nhiên của phép đo 


Khi đo lặp lại cùng một đại lượng trong các điều kiện như nhau (cùng 
một phương tiện đo; cùng một phương pháp; cùng điều kiện môi THỜng: 
địa điểm; cùng một người đo; và thực hiện trong một thời gian ngắn) vẫn 
nhận được các giá trị khác nhau. Sự khác nhau này gây ra bởi những yếu tô 
xuất hiện và biến mắt một cách ngẫu nhiên hoặc với một cường độ rất khó 
đoán trước. Sai số của phép đo do những yếu tô ngẫu nhiên gây ra gọi là sai 
số ngẫu nhiên. 

Con người còn hiểu biết ít về bản chất của sai số ngẫu nhiên cũng như 
về các nguyên nhân xuất hiện chúng. Chỉ có thể nói rằng có rất nhiều yếu tố 
ngẫu nhiên gây ra sai số này. Mỗi yếu tô có tác động không Gẳng kể đến kết 
quả đo nhưng tổng các tác động lại có thê gây ra những sai số lớn. Ở một 
thời điểm nhất định, các nguyên nhân này xuất hiện một cách ngẫu nhiên do 
đó sai số do tác động của chúng gây ra cũng sẽ xuất hiện một cách ngẫu 
nhiên không theo một mối liên hệ có quy luật với sai số trước và sau đó. 
Tuy không thẻ biết trước được sai số xảy ra trong mỗi lần đo riêng rẽ nhưng 
nếu tiễn hành đo lặp lại nhiều lần lại thấy chúng xuất hiện theo một quy luật 


nào đó. Nhiệm vụ cơ bản khi nghiên cứu ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên 
đến kết quả đo là nghiên cứu tính chất của tập hợp các giá trị nhận được từ 
một dãy lần đo lặp lại. Lý thuyết xác suất cung cấp phương pháp toán học 
để mô tả một cách định lượng tính chất, quy luật các hiện tượng ngẫu nhiên 
trong các tập hợp lớn dù nhận thức của con người còn hiểu biết ít về các 
hiện —- ngẫu nhiên đó. Lý thuyết xác suất được sử dụng để HỆ cứu 
sai số ngẫu nhiên là dựa trên sự tương tự giữa sự xuất hiện sai số ngẫu 
nhiên khi đo lặp lại nhiều lần và sự xuất hiện các biến cố ngẫu nhiên. 


Tuy nhiên, cần hiểu rằng lý do của việc ứng dụng, lý thuyết xác suất 
không phải là do thiếu hiểu biết về bản chất của sai số ngẫu nhiên. Vấn đề cơ 
bản là sai số ngẫu nhiên do rất nhiều yếu tố kết hợp với nhau một cách ngẫu 
nhiên gây ra và không thể đánh giá được ảnh hưởng của từng yếu tô này. 


Vậy xác suất là gì? Tung một đồng năm xu đồng chất và hoàn toàn đối 
xứng. Gọi A là biến cố “có mặt quốc huy lật lên trên”. Hãy đánh giá khả 
năng xuất hiện biến cố này, hay nói một cách khác, hãy tìm xác suất xuất 
hiện biến cố A. 

Khi tung đồng xu, sẽ có hai trường hợp xảy ra: 

1/ Mặt quốc huy lật lên trên hoặc 

2/ Mặt có chữ số lật lên trên. 

Hai trường hợp này là như nhau, ta nói đó là hai trường hợp đồng khả 
năng. Thấy rằng, chỉ khi trường hợp 1 xảy ra, biến cố A mới xuất hiện, tức 
chỉ có một trường hợp là thuận lợi cho việc xuất hiện biến cố A. Xác suất 

Ấ .ˆA +Ã £ 
xuât hiện biên cô A sẽ là: 


P(A)= 


2| — 


Như vậy, xác suất để xuất hiện biến cố A được nghiên cứu trong một 
phép thử nào đó là tỷ số giữa những trường hợp thuận lợi cho biến cố A 
xuất hiện với số những trường hợp đồng khả năng có thể xảy ra trong phép 
thử đó. Nếu ký hiệu P(A) là xác suất xuất hiện biến cố A, m là số những 
trường hợp thuận lợi để A xuất hiện, n là số những trường hợp đồng khả 
năng có thể xảy ra khi phép thử được thực hiện, ta có: 


NAJ~— 


4.4.2. Hàm phân bố của kết quả quan trắc 


Quy ước gọi mỗi lần đo riêng rẽ trong phép đo lặp là một quan trắc và 
giá trị của đại lượng đo nhận được ở mỗi lần quan trắc là kết quả quan trắc. 


Phương pháp tổng quát nhất để mô tả đại lượng ngẫu nhiên là đưa ra 
hàm phân bố xác suất và hàm mật độ phân bố xác suất của nó. 


Xem kết quả quan trắc X của một đại lượng đo không đổi Q như là đại 
lượng ngẫu nhiên. Trong các lần quan trắc khác nhau, nó nhận các giá trị Xi 
khác nhau. Giá trị x¡ gọi là kết quả quan trắc riêng rẽ thứ ï. 


Xác suất để kết quả quan trắc X nhận giá trị x¡ nhỏ hơn một giá trị ấn 
định x nào đó - ký hiệu là P(x¡ < x) tất nhiên thay đổi phụ thuộc vào giá trị 
x này. 


Hàm số: 
F„(x) = P(x¡ < x) = P  ® < XiŠ x) (4.8) 


được gọi là hàm phân bố xác suất của kết quả quan trắc X. 


Cho hai điểm xạ và xa (xạ > Xi) trên trục số: 


0 Xị: X 5% 


Từ 4.8 suy ra: 
P(xị < xị <X¿) = F„@¿) — FŒ¡) (4.9) 


Như vậy, nếu xem kết quả quan trắc X là đại lượng ngẫu nhiên thì dù 
không biết trước kết quả cụ thể của một lần đo nhưng nếu biết hàm phân bố 
xác suất của nó sẽ luôn tính được xác suất để kết quả từng lần quan trắc (lân 


đo) riêng rẽ nằm trong một khoảng xác định (xị, xa) nào đó. 


Về bản chất kết quả đo quan trắc là đại lượng ngẫu nhiên liên tục, nó 
có thể nhận mọi giá trị trong một khoảng nào đó trên trục số. Trong thực tế 
không có phương tiện đo nào cho phép đọc mọi giá trị của đại lượng cần 
đo. Mỗi phương tiện đo có khả năng phân giải nhất định. Tuy nhiên để đơn 


giản ta coi phương tiện đo có độ phân giải nhỏ tuỷ ý, nghĩa là xem kết quả 
quan trắc X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục. 


Sai số ngẫu nhiên \ của kết quả quan trắc cũng được xem là đại lượng 
ngẫu nhiên, nó nhận những giá trị \Ứ¡ (Ứ; = Xị — Q) khác nhau ở những lần 


quan trắc khác nhau. Hàm phân bố xác suất của nó nhận được bằng cách 
đôi gốc toạ độ hàm phân bố F„(x) về điểm x - Q (trục số mới x = x - Q): 


Fw(x)= P(;<x)= P(x¡- Q<x—Q) = P(x¡ < x) (4.10) 

Như vậy xác suất đề \P, < x cũng là xác suất để x; < x. 

Hàm mật độ phân bố xác suất p,(x) của kết quả quan trắc và py(x ) của 
sai số ngẫu nhiên của nó được định nghĩa là: 


=0), dF (x) 


Px(x)= —*—ˆ và pyw(x)= ———— (4.11) 
dx 


nghĩa là hàm phân bố là nguyên hàm của hàm mật độ phân bố: 
P(xị < xị Sx;) = E(x¿)— F(x)= [p,(x)dx — (4.12) 


Hàm mật độ phân bố cho phép hình 
dung mức độ tập trung (mật độ) của kết quả 
quan trắc xung quanh mỗi giá trị x quy định. 


px(X) 


Như vậy xác suất để kết quả quan 
trắc nhận giá trị nằm trong khoảng (Xxị, xa) 
hoặc để sai số ngẫu nhiên của nó nằm 
trong khoảng (x: = xị - Q; x2 = xạ — Q) 
sẽ bằng tích phân của hàm mật độ phân 
bố lấy trên đoạn đó. Xác suất này có giá 
trị bằng phần diện tích nằm dưới đường Hình 4.10. Xác suất để kết quả 
cong mật độ phân bố p„(x) và giới hạn quan trắc nằm trong một khoảng 
bởi hai đường thăng x = xị và x = x; (hình 4.10). Xác suất để kết quả quan 
trắc nhận giá trị bất kỳ nào đó sẽ bằng toàn bộ diện tích giới hạn bởi đường 
cong mật độ phân bố và trục hoành và bằng l. 


4.4.3. Hàm phân bố thực nghiệm 


X\ Xa x 


Để biết được hình dạng cụ thể của hàm phân bố xác suất cũng như hàm 
mật độ phân bố của kết quả quan trắc X người ta thường phải xây dựng hàm 
phân bố thực nghiệm dựa trên một số kết quả đã quan trắc được. 


Giả sử ta đo lặp lại một đại lượng nào đó bằng phương tiện đo có phạm 
vi đo thích hợp và khả năng phân giải h. Kết quả ta được các giá trị 


Xị, Xa,.... X„ trong đó một số kết quả có thể trùng nhau. Gọi m; (¡ = Ì, 2,...) 


` ẤẨ gÀ L4 .Ðˆ^ .. ° 
là sô lân xuât hiện giá trị xị. 


k 


3 m,=n 


§ m si UỐ Êx::s..ø _. : £ 
Tỷ số —L gọi là tân số xuất hiện giá trị x¡. Gọi n„ là số kết quả quan 
n 


trắc có giá trị nhỏ hơn x thì hàm SỐ: 


F„(x) Ha 


được gọi là hàm phân bố thực nghiệm của kết quả quan trắc X. Khi n khá 
lớn hàm phân bố thực nghiệm sẽ xấp xỉ hàm phân bố (lý thuyết) của đại 


lượng X. 


Nếu theo trục Ox, trên các khoảng chia có độ lớn h ta dựng các hình 
chữ nhật với chiều cao mựnh thì được biểu đồ cột của phân bố tần suất. 
Đường nối đỉnh các cột của biểu đồ tần suất biểu thị mật độ phân bố thực 
nghiệm của đại lượng ngẫu nhiên được xét. 


Ví dụ cho dãy kết quả của 20 lần đo lặp độ dài của một chỉ tiết: 


12,313 
12,314 
12,312 
12,311 


Ta có bảng phân bố tần suất: 


Xị 
12,310 
12,311 
12,312 
12,313 
12,314 
12,315 
12,316 


12,313 
12,314 
12,312 
12,313 


© = 


12,315 
12,313 
12,310 
12,316 


mựn 
0,05 
0,10 
0,20 
0,30 
0,20 
0,10 
0,05 


12,312 
12,314 
12,312 
12,314 


nư/n 
0,05 
0,15 
0,35 
0,65 
0,85 
0,95 
1,00 


12,312 
12,313 
12,315 
12,314 


Từ các kết quả trên ta lập được biểu đồ hình cột (hình 4.1 I). Đường 
nối đỉnh các cột biểu thị mật độ phân bố thực nghiệm của kết quả quan trắc. 


m;/nh 


x 
Hình 4.11. Biểu đồ cột 


Nếu tăng số lần đo n lên khá lớn và h đủ nhỏ thì mật độ phân bố thực 
nghiệm sẽ xấp xi mật độ phân bố (lý thuyết) của kết quả quan trắc. 


4.4.4. Phân bố chuẩn và các đặc trưng của phân bố chuẩn 


Như đã trình bày ở trên, nếu tăng số lần quan trắc n (tức số lần đo lặp) 
lên rất lớn và lấy khoảng phân lớp h khá nhỏ thì biểu đồ phân bố thực 
nghiệm của kết quả quan trắc sẽ tiệm cận với đường cong mật độ phân bố 
lý thuyết của nó, đó là đường mật độ phân bố chuẩn, nó có dạng đối xứng 
hình chuông (hình 4.12). Phân bố chuẩn là phân bố mà hàm mật độ phân bố 
xác suất có dạng: 


1 ~(x-M)` 
ẹ ?ø (4.12) 





p.(x)= ng 


Phân bố này hoàn toàn xác định qua hai tham số ¿ và ơ nên thường 
được ký hiệu là N(u,ơ). Phân bố chuẩn do nhà toán học Gauss tìm ra nên 
đôi khi còn được gọi là phân bố Gauss. 


Hai đặc trưng quan trọng nhất của phân bố là kỳ vọng toán và phương sai. 
Kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên (ở đây là kết quả quan trắc X) 
thường ký hiệu là M[X] và được xác định bằng công thức: 


MỊX]= ƒ[xp,(x)dx 


Với phân bố chuẩn, kỳ vọng toán sẽ là: 
e  @xM} 


[xe ?° đx=h 








| 
MỊX] Bo 

Nếu hình dung hình nằm dưới đường cong phân bố có khối lượng thì 
kỳ vọng toán học ứng với hoành độ trọng tâm của hình, nên còn gọi kỳ 
vọng toán học là tâm phân bó. Nếu sai số hệ thống đã được loại trừ thì trong 
phân bố chuẩn của kết quả quan trắc, kỳ vọng toán M[X] tương ứng với giá 
trị thực của đại lượng đo. Trong phân bố chuẩn của sai số ngẫu nhiên, kỳ 
vọng toán M[W] tương ứng với giá trị sai số ngẫu nhiên W = 0. 


Dựa vào kỳ vọng toán, có thể định nghĩa chính xác hơn sai số ngẫu 
nhiên và sai số hệ thống của phép đo. 

Sai số ngẫu nhiên là hiệu giữa kết quả quan trắc và kỳ vọng toán của nó: 
#=X~M[X] 


Sai số hệ thống không đổi là hiệu giữa kỳ vọng toán của kết quả quan 
trắc và giá trị thực của đại lượng đo: 
0 =M[X] -Q 


Để đặc trưng cho sự phân tán của kết quả quan trắc so với kỳ vọng 
toán học người ta đưa vào đại lượng gọi là phương sai của kết quả quan trắc 
(ký hiệu là D[X]), với định nghĩa: 

D[X]= M[Q - M[X]ƒ] 


Với phân bố chuẩn, đã chứng minh được phương sai của kết quả quan 
trắc là: 
1 CÔ › _(x=m} : 
DỊX]= (x-H)e ?°' dx=Ơ”, 
BI g ) 
Như vậy hai tham số k và ơ? của phân bố chuẩn chính là kỳ vọng toán 
và phương sai của nó. 








Trường hợp đặc biệt, khi 8= 0 và ø = I, hàm mật độ phân bố chuẩn có dạng: 


P(x)= -=€ ˆ 


2m 


Ta gọi là hàm phân bố chuẩn hoá và ký hiệu là N(0,1). 


Trong thực tế người ta dùng đại lượng .jD[X] để đặc trưng cho sự 
phân tán của kết quả quan trắc (đại lượng này cùng thứ nguyên với đại 
lượng đo) và gọi là độ lệch bình phương trung bình. Với phân bố chuẩn, độ 
lệch bình phương trung bình chính là tham số ơ: 


Ý nghĩa hình học của ơ thể hiện ở chỗ nó chính là khoảng cách từ điểm 
uốn của đường mật độ phân bố chuẩn đến trục đối xứng đi qua tâm phân bố. 

Chú ý rằng phân bố của kết quả quan trắc X và sai số ngẫu nhiên \f chỉ 
khác nhau về gốc toạ độ nên chúng chỉ khác nhau về trục đối xứng còn 
phương sai (và độ lệch bình phương trung bình ø) là như nhau: 


4 ,Px(X) 











© 


ụ X 
Hình 4.12. Phân bố chuẳn với ơ khác nhau 


Hình 4.12 vẽ một số đường cong phân bố chuẩn của kết quả quan trắc 
và của sai số ngẫu nhiên với các phương sai khác nhau. 

Ta thấy đường cong phân bố có dạng đối xứng hình chuông qua trục x = 
(hoặc x = 0). Tại x = th và x = 0 mật độ phân bố xác suất đạt cực đại và bằng: 


l 
ơ42z 
Độ lệch bình phương trung bình ơ càng bé Cường cong càng nhọn, 


phần lớn các giá trị của ..ˆ lần đo “Hàn - rẽ tập trung gần kỳ vọng toán học, 
nói cách khác phân lớn sai số đo ngẫu nhiên sẽ gần với giá trị 0”. Điều này 


có nghĩa là phép đo nào có ơ càng bé, ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên đến 
kết quả đo càng nhỏ. 





Tính chất đối xứng và ảnh hưởng của ơ đối với độ nhọn của đường 
cong phân bố là hai đặc điểm rất quan trọng giúp ta đánh giá một cách định 
lượng sự khác biệt của các phân bố khác so với phân bố chuẩn và giữa các 
phân bó chuẩn với nhau. 


4.4.5. Xác suất để kết quả quan trắc có phân bố rơi vào một 
khoảng cho trước và xác suất để đảm bảo một độ lệch đã cho 
nào đó 


Nếu dãy kết quả quan trắc x¡ tuân theo phân bố chuẩn N(h,ø) thì xác 
suất để giá trị Xị nằm trong khoảng (xạ, x;) theo (4.12): 


X; (X-M} - 
[s ?ơ` đx 


Xị 





LỎ 1 
P(x,⁄x,SX,)= 
(X; ¡ ;) o2 


Xác suất này biểu thị diện tích giới hạn bởi đường cong phân bố N(u,Ø) 
và hai cận x = x¡; x = xạ. Phần diện tích này tương ứng với phần diện tích giới 








hạn bởi đường cong chuẩn hoá N(0,I) và hai cận tị = “LÊ và ,= “+—”. 
p‹(X) | | pí(t) 
XỊ X2 X tị tạ l 


Hình 4.13. Đường cong chuẩn hoá 


Do đó có thể viết: 





?d! dx = 


P(xị <X:<x ) “= l 1» sẽ 
IÀ”®, 2n '2= 





je?& =®(t,)— ®(t,) (4.13) 


Xị 


với: ®(t) = = Íe ?dt (4.14) 
Tọ 


-_ Nếu dùng làm ước lượng cho giá trị thực Q thì có thẻ tính được xác suất 
đảm bảo để x; có độ lệch so với u — độ lệch này cũng chính là sai số ngẫu 
nhiên \, ở lần quan trắc thứ ¡ - nhỏ hơn một số dương £ cho trước. Ta có: 

P(x; —H|Z£) =(u—£<Xị <+£) 


"Theo (4.13) với lưu ý ở đây ta đã chọn xị =  — e Và xạ = H + e, nên: 
| | P(u—e<x, <t+£)= $(Š)~ ®(——) = 2®(>) 
Ơ Ơ ơ 


Nếu lấy e = tơ, thì 
P(u— tơ < x, < u+tØ) = 2®(t) (4.15) 


Theo (4.14), 2®(t) cũng chính là giá trị của hàm tích phân xác suất 
$(t) nếu lấy: 


®() = dJ2x 
0 


Trong thực tế người ta đã tính sẵn và cho dưới dạng bảng các giá trị 
tích phân xác suất ®(t) với các giá trị t khác nhau. Bảng 4.! cho các giá trị 
của hàm ®(t) theo các giá trị t và bảng 4.2 cho các giá trị của t theo các giá 
trị ®(tQ). Hai bảng này cho phép tính được dễ đàng xác suất Ứng với các 
E = tơ khác nhau và ngược lại. 


à 
?dt 


tớ 
Bảng 4.1. Giá trị tích phân xác suất ®(t) = Nho js ?at 
Tọ 


theo các giá trị t cho trước 


0,9940 
0,9949 
0,9956 
0.9963 


0,9968 
0,99730 
0,99806 
0,99862 
0,99904 





0,99932 
0,99954 
0,99968 
- 0,99978 
0,99986 


0,99990 
0,999936 
0,999994 

0,9999994 





Bảng 4.2. Giá trị t theo giá trị tích phân xác suất cho trước 


0,992 
0,993 
0,994 
0,995 
0,996 
0,997 
0,998 
0,999 
0,9995 
0,9999 
0,99999 
0,999999 
0,9999999 


4.4.6. Ước lượng thống kê các thông số của phân bố chuẩn 


Như đã trình bày, phân bố chuẩn hoàn toàn được xác định bởi hai 
thông số: kỳ vọng toán ụ và độ lệch bình phương trung bình ø. Nói chung 
các thông số này chưa được biết. Để ước lượng các giá trị của chúng, phải 
sử dụng các số liệu nhận được khi tiến hành đo lặp một đại lượng trong các 
điều kiện như nhau. Người ta thường lấy giá trị trung bình số học x: 





2b bà... TY SRẾ (4.16) 
n n 


và độ lệch chuẩn thực nghiệm s hay vắn tắt là độ lệch chuẩn (còn gọi là 
độ lệch bình phương trung bình thực nghiệm): 


(4.17) 





để ước lượng cho ụu và ơ, trong đó x; là giá trị nhận được ở lần quan 
trắc (lần đo riêng rẽ) thứ ¡ và n là số lần quan trắc (số lần đo lặp). 

Lý thuyết đã chứng minh khi tần số đo lặp n tăng lên vô hạn thì x và s 
sẽ tiến dần tới kỳ vọng toán u và độ lệch bình phương trung bình ơ của phân 
bố. Nếu giả thiết sai số hệ thống đã được loại trừ thì kỳ vọng toán của phân 
bố chính là giá trị thực Q của đại lượng, vì vậy khi n khá lớn x sẽ xắp xỉ Q. 

Giá trị xuất phát để tính s là độ lệch khỏi giá trị thng | bình vị của từng 
lần quan trắc riêng rẽ: 

VEXi—xẺ (4.18) 

Biểu thức của vị chính là biểu thức của sai số ngẫu nhiên \, trong đó 


giá trị thực Q đã được thay bằng giá trị trung bình số học x. 


Dùng x làm ước lượng cho giá trị thực Q, ta đã phạm một sai số œ: 
a=x-o-WLfW+.i, — 2, 


n n 

Về bản chất sai số này cũng là sai số ngẫu nhiên nhưng nhỏ hơn nhiều so 
với sai số ngẫu nhiên '¡ của từng lần đo riêng rẽ. Gọi œ là sai số ngẫu nhiên 
của giá trị x (tức kết quả đo). Khi n tăng lên rất lớn, œ sẽ tiến đến “0”. 

Từ trên, ta có: 

,—v,=x-Q=ơ 

Như vậy là khi dùng độ lệch khỏi giá trị trung bình v; thay cho sai số 
ngẫu nhiên W;, đã phạm một sai số như khi thay giá trị thực Q bằng giá trị 
trung bình x. 


Từ (4.18) ta có: 


5)v,=>x,~n.x =0 


Tức tổng các độ lệch khỏi giá trị trung bình là bằng “0”. Vì vậy để 
đánh giá độ phân tán của kết quả quan trắc, phải lấy bình phương trung bình 
theo công thức (4.17). Trong (4.17) chia cho n—I chứ không chia cho n là 
để cho s gần đúng với ơ hơn. 

Độ lệch khỏi giá trị trung bình còn một tính chất quan trọng nữa: tông 
bình phương các độ lệch có giá trị nhỏ nhất: 


3_v, =min 
i 


Điều này có nghĩa là thay x bằng một giá tị bất kỳ x” nào đó, đều có 
tông bình phương các độ lệch u, = xị — x` luôn luôn lớn hơn b2 . Có thể 
thấy rõ tính chất này trong kết quả tính toán 10 kết quả quan trắc dưới đây. 
Cột 4 bảng 4.3 cho độ lệch u tính với một giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình, 
cột 5 cho Ðujˆ. Kết quả tính toán cho thấy Ð_u,° lớn hơn 5W 


Bảng 4.3. Tính tổng bình phương độ lệch khỏi giá trị trung bình 
và độ lệch khỏi một giá trị chọn tuỳ ý 


+0,2 
~0,2 
+0,3 
~0,1 





Khi tính toán x và s, thường phải tính toán với nhiều giá trị thực 
nghiệm khác nhau, để đơn giản, dưới đây trình bày một phương pháp tính 
thông dụng. 

Chọn một giá trị gần với giá trị trung bình và ký hiệu là x'. Tính độ 
lệch e; của x¡ so với x”: 

6ị = Xị —X” 


Lấy tổng e; theo n lần đo lặp và chia cho n: 





Suy ra: 


=8.” Ñ.w7¬)I (4.19) 
n 


Ví dụ: Cần tính giá trị trung bình của 15 kết quả đọc sau: 798, 796, 
§03, 795, 804, 789, 801, 791, 794, 809, §06, 792, 807, 800, 797. 


Để tính e;, chọn x” = 800: 





Theo (4.19): x=800~ 1C =798,8 


Phương pháp mô tả ở trên cho phép tính độ lệch khỏi giá trị trung bình 
không phải băng cách tính độ lệch của từng giá trị x¡ so với giá trị trung 
bình, mà băng cách tính độ lệch của nó so với một giá trị lựa chọn tuỳ ý x”. 


Từ (4.19), ta có: 


Vì x; — x” = e„ nên: 
V, =€,— 2°. (4.20) 


Biểu thức (4.20) có thể dùng để tính độ lệch khỏi giá trị trung bình v;. 


Xét một cách tính Š`v, nữa. Bình phương biểu thức 4.20 rồi lấy tông 


theo n lần đo lặp: 


n n 


Suy ra: 
2 
v=3e _2° (4.21) 


Nhân biểu thức (4.20) với vị, 


vị 2€, 


2 _— —_— 


Xác định biểu thức trên cho n lần đo và lấy tổng của nó: 
 -Š\v2— (J2 
5`v, —_ 3 (v,e,) 3 (v,) n 


Vì Ð e, =0, nên: 
vn S Khử =>) | (4.22) 


Biểu thức (4.21) và (4.22) cho phép tính tổng bình phương độ lệch 
khỏi giá trị trung bình và kiểm tra xem tính có đúng không. Bảng 4.4 cho ví 
dụ về kết quả tính vị và 3v,” theo phương pháp trên. 


Bảng 4.4. Tính giá trị trung bình và 
tổng bình phương độ lệch khỏi giá trị trung bình 


Mi an 


Kiểm tra: S°`(v,e,) = 526,4 


N4 2| ;- E284 - sa 
-38,4 + 38,4 TS \ Tư 


4.4.7. Phân bố Student 





Năm 1908, W.S Gross, một nhà hoá học đã công bố một bài báo lấy 
bút danh là “Student” nghiên cứu sự phân bố sai số của giá trị trung bình 
khi số lần đo ít. Biểu thức phân bố Student phức tạp nên không trình bày ở 
đây. Trong thực tế, người ta sử dụng các bảng giá trị của P¿ và t, (chữ s là 
ký hiệu chỉ xác suất và t được tính theo phân bố Student, t phụ thuộc vào 
xác suất tin cậy P, và số lần đo lặp lại n). Bảng 4.5 cho các giá trị t, ứng với 
các xác suất tin cậy P, và với số lần đo n khác nhau. Bảng 4.6 cho giá trị 
xác suất tin cậy P, ứng với các giá trị tạ và n khác nhau. Khi n —> œ phân bố 
trở về phân bố chuẩn như đã nói ở trên. Hàng cuối cùng của bảng cho các 
giá trị Ứng với n —> œ. 


Bảng 4.5. Giá trị tạ ứng với xác suất tin cậy P„ và số lằn đo n khác nhau 


Bảng 4.6. Giá trị xác suất tin cậy P„ 
tương ứng với các giá trị t, và n khác nhau 





4.4.8. Một vài phân bố khác 


Xét thêm một vài phân bố khác, những phân bố này sẽ được sử dụng 
để đánh giá độ không đảm bảo của phép đo trình bày trong chương 5. 


4) Phân bố chữ nhật 


Phân bố chữ nhật (hình 4.14) là phân bố thông dụng nhất sau phân bố 
chuẩn. Phân bố này dựa trên giả thiết là các giá trị dao động trong khoảng 
hữu hạn nhưng ta không biết rõ về quá trình trong đó giá trị nào có khả 
năng xuất hiện nhiều hơn nên ta phải coi mọi giá trị đều có xác suất xuất 
hiện như nhau. Ta nói xác suất đê giá trị x¡ nằm trong khoảng từ a_ đến a, là 
bằng 1 và xác suất để x¡ nằm ngoài khoảng đó là bằng không. 


Kỳ vọng toán học kÒụ 
là điểm giữa của khoảng 
x=(a +a,)/2 với phương +1 
sai D[X] = (a.—a)°/12. 2a 
Nếu hiệu a, - a_ được viết 
là 2a thì D[X] = a” / 3 và 
độ lệch bình phương 
trung bình (độ lệch 5 ⁄ = 
chuẩn) là a/3 (độ lệch BC U MỜ 
bình phương trung bình 
trong phân bố chuẩn là ø). 


b) Phân bố tam giác 


px(X) 











Hình 4.14. Phân bố chữ nhật 


Trong phân bố chữ nhật, xem các giá trị x¡ nằm trong khoảng từ a đến 
a, có xác suất xuất hiện bằng I và nằm ngoài khoảng đó có xác suất xuất 
hiện là 0. Sự không liên tục của hàm phân bố xác suất như vậy là phi vật lý 
và trong một số trường hợp, phân bố đó được xem là quá “bi quan”. Thực tế 
là người ta mong muốn các giá trị gần với biên sẽ ít xuất hiện hơn so với 
các giá trị gần với điểm giữa của khoảng. Điều này có nghĩa là phân bố chữ 
nhật đối xứng được thay thể bằng phân bố hình thang đối xứng có hai cạnh 
bên băng nhau (hình thang cân), độ rộng của đáy dưới là a, —a_ = 2a và đáy 
trên là 2aB, với 0 < B < 1. Khi B —> 1, phân bố hình thang tiến tới phân bố 
hình chữ nhật và khi B = 0 ta có phân bố tam giác. 


Với phân bố tam 
giác, kỳ vọng toán 
cũng là điểm giữa của 
khoảng x = (a- + a;) / 2 
và độ lệch bình phương 
trung bình (độ lệch 
chuẩn) là a / 2/6 . Phân 
bố tam giác nằm giữa 
phân bố chuẩn và phân 
bố chữ nhật nếu xét 
theo kích thước của độ 
lệch chuẩn. 


4.4.9. Xử lý, đánh giá sai số ngẫu nhiên 


4) Với các pháp ảo một lần và Äj lộch chuẩn ơ ää biết 


Trong biểu thức (4.15), -tơ và +tơ chính là giới hạn dưới và giới hạn 
trên của khoảng mà với một xắc suất nhất định sai số ngẫu nhiên của kết 
quả quan trắc sẽ nằm trong khoảng đó. Trong đo lường gọi đó là giới hạn 
tin cậy. Hình 4.16 minh hoạ một số giới hạn tín cậy với t = Ì; 2 và 3, tương 
ứng với xác suất tin cậy là 0,6827; 0,9545 và 0,9973. 


2 





Hình 4.15. Phân bố tam giác 


px(x) 





Hình 4.16. Một số giới hạn tin cậy 


Như vậy, với những phép đo 1 lần, kết quả đo sẽ là: 
Q=X*tø, với P=... 


Điều này có nghĩa là với xác suất tin cậy P, giá trị thực của đại lượng 
đo sẽ nằm trong khoảng từ X - tơ đến X + tơ. 

Chọn xác suất tin cậy và giới hạn tin cậy bằng bao nhiêu là tuỳ từng 
điều kiện cụ thể. Ví dụ nếu ta thoả mãn với xác suất tin cậy là 0,995 (tức 
99,5%) thì có nghĩa là cứ trong 200 lần đo ta đồng ý để trung bình có 1 lần 
đo mà sai số của nó vượt quá giới hạn + 2,8ơ; nói cách khác, là ta đồng ý để 
chỉ có 1 kết quả đo riêng rẽ nằm ngoài giới hạn Iu + 2,8ơ. 


Nếu giới hạn tin cậy là + 3ơ, xác suất tin cậy sẽ là 99,73%. Trường hợp 
này có nghĩa là cứ trong 370 lần đo, trung bình sẽ có 1 lần đo có sai số vượt 
quá giới hạn + 3ơ. 


Trường hợp nêu xuất hiện sai số vượt ra ngoài giới hạn tin cậy sẽ đem 
lại thiệt hại lớn, thì người ta lấy giới hạn là + 4ơ, hoặc + Sơ, ứng với các 
xác suất tin cậy 0,999936 và 0,9999994. Với những xác suất tìn cậy lớn, để 
thuận tiện, người ta dùng xác suất bất lợi tức xác suất để sai số vượt quá 
giới hạn đã cho, xác suất này bằng 1 — @(t). Trong trường hợp giới hạn tin 
cậy là +4ø và +5ơ xác suất bất lợi là 6,4.10 ° và 6.107, 

Ví dụ ï: Một Phương Pháp đo có độ lệch bình phương trung bình là 0,2 %. 


Tính xác suất để sai số ngẫu nhiên của phép đo một lần không vượt quá + 
0,5 % và + 0,6 %. 


Ta có ø = 0,2 % = 0,002. 


Với các giá trị e = 0,5 % và 0,6 %, các giá trị t sẽ là: 
_£ _ 0,005 


Bảng 4.I cho ta xác suất tin cậy ứng với t= 2,5 là 0,9876 và với t = 3 
là 0,9973. 


Ví dụ 2: Sai số ngẫu nhiên của phép đo một lần có thẻ bằng bao nhiêu 
nếu phương pháp đo đã cho có ơ = 0,01 và biết rằng cứ trong 100 lần đo thì 
trung bình có 1 lần sai số vượt quá giới hạn giá trị quy định. 


Bài toán trên có nghĩa là tìm giới hạn tin cậy của sai số với ơ = 0,01 và 
xác suất tin cậy là 0,99. 


Bảng 4.2 cho t ứng với P = 0,99 là 2,576; ta có: 
+e = 32,576.0,01= +0,02576  +0,026 


b) Với pháp đo lặp lại nhiễu lần 


Giữa X và giá trị thực Q có một sai khác œ như đã trình bày trong 
4.4.6, đây chính là sai số ngẫu nhiên của giá trị trung bình, cũng tức là của 
kết quả đo. 

Sai số ngẫu nhiên của từng lần đo riêng rẽ tuân theo phân bố chuẩn, 
nên sai số ngẫu nhiên của giá trị trung bình cũng tuân theo phân bố chuẩn 
nhưng với phương sai bé hơn. 


Lý thuyết đã chứng minh phương sai này nhỏ hơn phương sai của kết 
quả quan trắc n lần, do đó độ lệch bình phương trung bình của X sẽ là: 
Ơ 


Ơ, =—E 
" Ïn 
Nếu thay ơ bằng giá trị gần đúng s theo (4.L7) thì độ lệch chuẩn thực 
nghiệm (độ lệch bình phương trung bình) của X sẽ là: 


_ li 
3x“ n(n—1) 


Tương tự như phần trên ta đã có £ = #tƠ, ở đây cũng có thẻ lập các giới 
hạn tin cậy trên và dưới E = +tØ; cho sai số ngẫu nhiên của giá trị trung bình, 
đây chính là giới hạn trên và dưới của khoảng mà với một xác suất nhất định 
sai số ngẫu nhiên của giá trị trung bình sẽ nằm trong khoảng đó. Bảng 4.1 và 
4.2 cũng được dùng để tính các giới hạn tin cậy và xác suất tin cậy này. 


Ví dụ, xác suất tin cậy để sai số ngẫu nhiên của giá trị trung bình 
không vượt quá +ơ, (t= 1) là 0,68. Vì Ø; nhỏ hơn ơ của kết quả quan trắc 


⁄n lần nên nếu tăng số lần đo lên 100 lần thì sẽ nhận được với cùng xác 
suất ấy một kết quả đo có sai số giảm đi 10 lần. Tuy nhiên cần lưu ý rằng số 
lần đo lặp càng nhiều thì việc duy trì các điều kiện như nhau của một phép 
đo lặp càng khó khăn. Trong thực tế chỉ cần tăng số lần đo lên 2, 3, 4... lần 
cũng đã có thể nâng cao được đáng kể độ chính xác của phép đo. 


Kết quả cuối cùng của phép đo được viết dưới dạng: 
Q=x*x+dtơ,; với P =... 


hoặc nếu ước lượng ơ, qua s, thì: 


Q=£+—s, với P=... 
n 


Ð 


Điều này có nghĩa là với xác suất tin cậy P, giá trị thực Q của đại lượng 
đo sẽ nằm trong khoảng từ X-tơ, đến X+tơ;. 


Xét một vài ví dụ sau đây: 


ƒí dụ ¡: Tính độ lệch bình phương trung bình của giá trị trung bình với 
các số liệu cho trong bảng 4.4. 


Ta có: Ð_v? =526,4 
Suy ra: s, = — ~-J2,5 ~ 1,58. 
15x14 


Ví dụ 2: Xác định xác suất để sai số ngẫu nhiên của giá trị trung bình 
trong 49 lần đo không vượt quá 0,3 % và 1,2 % khi ø = 0,03. 


Trước hết, tính độ lệch bình phương trung bình của giá trị trung bình: 





_ 0,03 0,03 
X '49 ” 
Các giá trị tương ứng là: 
ts, =0,003; t= ca =0,7 
0,03 
0,012.7 _ 


ts„, =0,012; t= 2,8 


Theo bảng 4.1, với t = 0,7 xác suất tin cậy là 0,516l ~ 52%; với t = 2,8, 
xác suất tin cậy sẽ là 0,9949 ~ 99 5%, 

Ví dụ 3: Xác định giới hạn tin cậy cho sai số của giá trị trung bình 
trong 64 lần đo ứng với các xác suất tin cậy là 90 % và 99,8 % khi ơ = 0,04. 

Ta có độ lệch bình phương trung bình s, là: 


N/Zi 


Với P = 0,90, bảng 4.2 cho t = 1,645. Giới hạn tin cậy sẽ là: 
+ts, = +1,645.0,005 ~ +0,008 


Với P = 0,998, bảng 4.2 cho t = 3,09. Giới hạn tin cậy sẽ là: 
+ts„ = +3,09.0,005 = +0,015 
c) Sai số giới hạn cho pháp 
Khi nghiên cứu một phương pháp đo hoặc khi tiến hành một phép đo 
người ta thường cho một sai số giới hạn nào đó. Có thể quy định sai số giới 
hạn để sai số của kết quả những phép đo một lần hoặc sai số của giá trị 
trung bình không được vượt qua. 


Từ những nội dung đã trình bày ở trên, các sai số giới hạn cho phép đo 
chính là +tơ và +tơ ;. Tuy nhiên, muốn áp dụng các phương pháp tính toán 
ở trên cần phải biết ứng với sai số cho phép đó xác suất tin cậy là bao nhiêu. 
Nếu người ta không nói tới xác suất này thì thường hiểu nó có giá trị là 
0,9973, khi đó t = 3 (quy tắc 3Ø). 

Chú ý là ở đây đang đề cập đến sai sế ngẫu nhiên với giả thiết các sai 
số hệ thống đã được loại trừ. Trong trường hợp sai số cho phép là sai số hệ 
thống hoặc là sai số tổng (sai số hệ thống + sai số ngẫu nhiên) không được 
phép áp dụng các điều đã trình bày ở trên. Một vấn đề nữa cần lưu ý là khi 
xác định hoặc quy định giới hạn tin cậy cho sai số của những phép đo một 
lần ta phải nghiên cứu trước phương pháp đo đó để xác định độ lệch bình 
phương trung bình dù chỉ là gân đúng. 

Ví dụ: Đề nghiên cứu một phương pháp đo, người ta tiến hành đo bằng 
phương pháp đó 20 lần một đại lượng không đổi, các kết quả đo cho trong 
bảng 4.7 phải trả lời được các câu hỏi sau: 

~ Phương pháp trên có dùng được cho các phép đo một lần với sai số 
tương đối cho phép quy định là 0,5 % và xác suất tin cậy bằng 0,9973 không? 

~ Với các phép đo một lần và xác suất tin cậy bằng 96,0 %, phương 
pháp này thích hợp cho những phép đo nào? 

~ Giới hạn tin cậy của sai số của giá trị trung bình khi thực hiện 10 lần 
đo và xác suất tin cậy bằng 99,9 % là bao nhiêu? 

— Phải tiến hành đo bao nhiêu lần bằng phương pháp này để sai số của 
giá trị trung bình không vượt quá 0,1% với xác suất tin cậy là 99 %? 


Kết quả tính độ lệch khỏi giá trị trung bình vị và tổng bình phương các 
độ lệch 5”v,` cho trong cột 2 và 3 của bảng 4.7. 


Bảng 4.7. Độ lệch và tổng bình phương độ lệch 


238,39 237,56 
238,12 237,55 
237,92 : 237,54 
237,80 237,50 
237,21 ì ! 237,48 
237,65 ' 237,39 


236,61 237,28 
237,59 03 | 237,16 
237,58 237,04 
237,57 236,75 





Tính độ lệch chuẩn s: 


2 


~ Với P = 0,9937, thì t = 3. Giới hạn tin cậy: 
+e = ‡#(3.0,36) = +I,08 
Diễn đạt sai số theo hình thức tương đối so với X của 20 lần đo 
(X;ẹ = 273,56), sai số này là + 0,454 %. Vì 0,454 < 0,5 nên có thể coi 
phương pháp này thích hợp cho các phép đo 1 lần đã nêu trên. 


— Với P = 0,96, t= 2,054, ta có +e = +(2,054.0,36) ~ +0,722 hoặc bằng 
+0,3 % (so với Xu). 


Phương pháp này thích hợp cho những phép đo I lần có sai số không 
được vượt quá + 0,3 %, 


~ Tính độ lệch bình phương trung bình của giá trị trung bình trong 10 
lần đo: 


S 036 
S—=—=-—==0,ÌÌì4 
"186 ín x10 


Với P = 0,999, t = 3,291, ta có: 
+E = +(0,114.3,291) ~ +0,374 

Để biểu thị giới hạn tin cậy % theo giá trị đại lượng cần đo (sai số 
tương đối) ta phải tính giá trị trung bình của 10 lần đo. Giả sử X;; =237. 
Khi đó +E = +0,16% giá trị đại lượng cần đo với xác suất tin cậy là 99,9%. 

- Với P = 0,99, t = 2,576 + 2,6. Ta tính giới hạn tin cậy ứng với 0,1% 
theo giá trị X= 200, giá trị trung bình này thu được từ một dãy đo khác 
cũng bằng phương pháp trên. 

+E = +200.0,001 = +0,2 
Tính độ lệch bình phương trung bình của giá trị trung bình: 


ga. =0 00 
\ 
Ýli ke SUY TA: 
X 'n' ` 
“ÉÄ/e -0,36 v2 „22 
n=C} “tin, 


Ä) Đánh giá sai số ngẫu nhiên khi số lẪn đo ít và ơ chưa biết 


Độ lệch bình phương trung bình thực nghiệm s tính từ các độ lệch khỏi 
giá trị trung bình v; chỉ gần đúng với giá trị thực của độ lệch bình phương 
trung bình lý thuyết ø của phân bố chuẩn. Khi số lần đo n càng ít thì việc 
tính toán giới hạn tin cậy và xác suất tin cậy theo các công thức đã trình bày 
càng ít chính xác. Vì vậy khi số lần đo ít và ơ chưa biết, không được phép 
dùng các công thức của phân bố chuẩn. Chỉ có thể dùng các công thức trên 
nếu về mặt thực nghiệm chúng ta đã xác định được ơ với một số lần đo đủ 
lớn (thường n>20) cho một phương pháp nhất định nào đó. Khi số lần đo ít 
và ơ chưa biết, phải dùng các bảng 4.5 và 4.6 (P; và t,) để tính giới hạn tin 
cậy và xác suất tin cậy. | 


Khi cần tìm xác suất tin cậy, sử dụng bảng 4.6 thuận lợi hơn. Bảng 4.6 
cho P; ứng với các giá trị tạ = 2; 2,5; 3 và 3,5 và số lần đo n khác nhau, n 
càng lớn phân bố Student càng gần phân bố chuẩn. Xét một vài ví dụ áp 
dụng phân bố Student. 


Ví dụ I: Cân 6 lần một chỉ tiết làm bằng vật liệu quý, có các kết quả 
sau: 72,361; 72,357; 72,352; 72,344; 72,346; 72,340 (g). Tính giới hạn tin 
cậy của sai số của giá trị trung bình với xác suất tin cậy là 0,99. 

Ta có: X=72,350g 


Tính độ lệch khỏi giá trị trung bình (theo mg) và tổng bình phương của nó: 
2 


Vị Vị 
_+I1 121 
+7 49 
+2 4 
-4 l6 
—6 36 
—10 100 


5y, =326 


326 §,06 
$=,|—— >8,6mg; s- =——=3,29m 
Vã HT : 


Theo bảng 4.5, với n = 6 và P¿ = 0,99 ta có t¿ = 4,03. Khoảng tin cậy 
của sai số của giá trị trung bình là: +  =‡¿,s. = +4,03.3,29 ~+13mg 


Kết quả đo cuối cùng có thể viết là: (72,350+0,013) g, với P = 99% 


Ví dụ 2: Đo 10 lần độ dài của thanh kim loại, ta có kết quả: 358,59; 
358,55; 358,53; 358,52; 358,51; 358,49; 358,48; 358,46; 358,45; 358,42 
(mm). Tính xác suất tin cậy cho trường hợp sai số của giá trị trung bình 
không vượt quá giới hạn + 0,05 mm. 


Ta có: X = 358,50mm; 3y, =0,023 mm 


0,02 
Suy ra: s; = khe, ~0,016mm; t, CÓ ng 


10.9 0,016 
Bảng 4.5 cho ứng với n = 10 và t; = 3, xác suất tin cậy P, = 0,985. 


4.4.10. Giá trị trung bình có trọng lượng 


Khi tiến hành một số loạt phép đo lặp của cùng một đại lượng, với điều 
kiện tiến hành mỗi loạt phép đo không giống nhau (phương tiện đo, người 
quan trắc, thời điểm, phòng thí nghiệm, số phép đo trong mỗi loạt,... khác 
nhau), thường có những phép đo tỏ ra kém tin cậy hơn (số lần đo quá ít, độ 
phân tán lớn). Khi đó, không thể coi giá trị trung bình của các loạt đo có vai 
trò quan trọng như nhau; mặt khác, cũng không thể bỏ qua các kết quả của 
từng loạt đo, mặc dù kém tin cậy, vì chúng vẫn có thể đóng góp nâng cao 
độ chính xác của kết quả cuối cùng. Trong những trường hợp này, người ta 
xử lý bằng cách gắn cho mỗi giá trị trung bình của mỗi loạt đo một hệ số 
trọng lượng tuỳ theo mức độ tin cậy của chúng. 

Nếu gọi p; (¡ = 1, 2...,) là hệ số trọng lượng của loạt đo thứ ¡ với trung 
bình X, thì giá trị trung bình có trọng lượng Xạ, của các kết quả đo được xác 
định theo công thức: 


W XIP, + X;P; † ¡KD (4.23) 


SIM ĐÓ p+p,+e.tDPa 
Có nhiều phương pháp xác định hệ số trọng lượng, trong đó đơn giản 
nhất là coi p;¡ tỷ lệ nghịch với phương sai ơ;ˆ (hoặc ước lượng của chúng) 
của trung bình mỗi loạt đo tương ứng: 


l | 
Đụ BS ĐH Và, (4.24) 
Ví dụ: Kết quả của ba loạt phép đo ba người thao tác như sau: 
ä,=20000,45 s„ =0,05 
%, =20000,15 s; =0,20 
X, =20000,60 s„ =0,10 
Theo (4.24): 
TU... _L_.Ì .Ì -400;25:100=16:1:4 


0052.0207 0/102 0,025 0,04 0,01 
Từ đó ta có thể lấy pị = 1ó, pz= l; P› = 4. 
Kết quả đo cuối cùng là: : 


K.= 20000,45.16 + 20000, 1 5. 1+ 20000, 60.4 = 20000,46 
0 14+l+4 


Nếu các kết quả quan trắc của các loạt đo có độ phân tán như nhau 
(s = const) khi đó s”; =s”/n,,¡ =1,2,....m,trong đó n; là số lần đo của loạt 
thứ ¡. Bởi vậy, (4.24) có dạng: p¡: pa:...: Dm = nạ: nạ:...: nm 
và ta có thể lấy p¡ = n¡, ¡ = 1, 2,..., m. Thay các giá trị p¡ vào (4.23) ta có: 


X;P; +...+X X,n, +x,n, +...+xX_n 
Xe. XIP † XP; mPm _ X¡, +X; mm (4.25) 
Dị +P¿ +...+ Pu n,+n,+..+n.„ 


Mẫu số chính là tổng số các lần đo n của toàn bộ các loạt phép đo. Mỗi 
số hạng của tử số là tổng các kết quả quan trắc của tất cả các loạt phép đo 
tương ứng, bởi vậy tử số chính là tông của toàn bộ các kết quả quan trắc của 
tất cả các loạt phép đo. Như vậy kết quả (4.25) có thể viết: 


x.- ch 
Xọ 
n 


đó chính là kết quả trung bình theo cách tính thông thường. Độ lệch chuẩn 
của trung bình có trọng lượng các kết quả quan trắc xác định theo (4.23) 
được tính theo công thức: 


.* p,(X, ă xạ) 
m(m - l)Ö _p, 


Ví dụ: Theo các kết quả của ví dụ trên ta có: 





(4.26) 


X,—Xạ =~0,01 
X,—X¿ =-—0,3I 
X,—Xạ =0,14 


16.0.01? +0,312 +4.0.14? 
§„= SỈ 07 
33—1)(16+1+4) 


4.4.11. Sai số ngẫu nhiên của phép đo gián tiếp 


Trong phép đo gián tiếp, giá trị đại lượng đo tìm được trên cơ sở mối 
quan hệ đã biết giữa đại lượng đo và các đại lượng khác được đo trực tiếp. 
Một cách tông quát, có thể diễn tả mối quan hệ này bằng một hàm: 

Q=£X,Y,Z...) (4.27) 

Trong đó, Q là đại lượng cần đo; X, Y, Z... là các đại lượng có giá trị 

xác định bằng phép đo trực tiếp. 


Bằng các phương pháp trình bày trong các phân trên, có thể xác định 
được sai số ngẫu nhiên của từng phép đo trực tiếp các đại lượng X, Y, Z.. 
Kết quả đo đại lượng Q sẽ được xác định qua kết -quả đo đại lượng X, Y, 7 
bằng công thức (4.27). Vấn đề đặt ra là sai số ngẫu nhiên của phép đo gián 
tiếp đại lượng Q sẽ như thế nào? 


Có thể sử dụng một số công thức tính sai số đơn giản dưới đây. 


Giả sử sai số ngẫu nhiên của phép đo trực tiếp các đại lượng X, Y, Z... 
đã được xác định là \„„ W„„ W... Sai số ngẫu nhiên Wọ của phép đo gián 
tiếp đại lượng Q tính theo công thức: 


-.t9v +(9vy + v7 
=GGv.)) +, TW.) + 


Với 0Q/ôX;ôQ/ôY;ôQ/ôZ.... là đạo hàm riêng của hàm Q theo X, Y, Z... 
£ XòSE 4Q ðöQ oQ X8 4ã 
Ký hiệu: D, = ;D, = :D, =——v,... và gọi chúng là những sai 
ý hiệu: D, = —W,;Ð, =2 W,:D, = gọi chúng 8 
số thành phần của phép đo gián tiếp, ta có: 


WỰq= JB. +D,?+D,° +... (4.28) 
Vận dụng công thức (4.28) cho một số dạng của hàm f(X, Y, Z....): 


~ Mối quan hệ giữa đại lượng Q và X, Y, Z có dạng: 
Q=aX+bY +cZ 


Từ (4.28) có: ựạ = vja°w,ˆ +b°ự,° +c°V, 
Nếu a=b=c = l, thì: ựạ =-jW,°+Wy +, 


~ Mối quan hệ giữa Q và X, Y, Z có dạng: Q = kxvx 
với k là một hệ số tỷ lệ không thứ nguyên nào đó. 


Nếu các đại lượng X, Y, Z là khác loại ta dùng hình thức sai số tương 
đối và công thức (4.28) thành: 


Wọ _ 2z\xv2 b.cÝ ? +e2(Ÿšy2 
2° ứ CS) + CS) C2) 
Nếu a=b=c= l, thì: 


Vọ _ W2, Ÿy9 „cÈšy 
'. (C9 +} tế) 


4.4.12. Loại bỏ sai số thô 


Trong một dãy kết quả quan trắc, nếu thấy những kết quả có độ sai lệch 
quá lớn, phải đặt vấn đề nghỉ ngờ và tìm cách kiểm tra xem chúng có mắc 
những sai số thô hay không. 


Từ những kết quả tính toán trong các phân trên, nếu kết quả quan trắc 
có phân bố chuẩn và số quan trắc tương đối lớn, xác suất để một kết quả 
quan trắc bình thường vượt quá giá trị trung bình 3s hay 4s sẽ rất nhỏ, bởi 
vậy nếu có kết quả quan trắc nào vượt ra ngoài giới hạn này, có thể coi kết 
quả đó mắc sai số thô và loại bỏ chúng trong quá trình xử lý kết quả đo. 

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, kết quả quan trắc bình thường (không mắc 
sai số thô) cũng có thể vượt ra ngoài giới hạn này (với xác suất py nào đó) 
bởi vậy khi coi kết quả quan trắc như vậy là mắc sai số thô (và loại bỏ nó) 
ta đã mắc một sai lầm. Xác suất mắc sai lầm chính là bằng pạ và được gọi là 
mức ý nghĩa. 

Một quy tắc thường được sử dụng khi tiến hành loại bỏ kết quả quan 
trắc mắc sai số thô trong trường hợp số quan trắc không lớn như sau: 

Giả sử trong n + I kết quả quan trắc có một kết quả lớn một cách 
không bình thường, ký hiệu là x„a„. Từ n kết quả đo còn lại, xác định trung 
bình X, và độ lệch chuẩn s. Theo bảng 4.8, với mức ý nghĩa p, cho trước, 
tìm số t ứng với n đã biết. Nếu xay — X, > t.s thì kết quả x„„„ bị coi là mắc 
sai số thô. Nếu Xma„ — X„< t.s thì không có cơ sở để coi x„a„ mắc sai số thô. 
Nếu số liệu nghỉ ngờ là số quá nhỏ, ký hiệu là x„¡;, thì lập hiệu X„ — x„¡a và 
cũng tiền hành theo thủ tục tương tự. 

Ví dụ: Với các số liệu nhận được trong bảng 4.4, tiến hành thêm lần đo 
thứ 16, kết quả là 771, kết quả này nhỏ một cách không bình thường. Lập hiệu: 

Xu —X Sa =7908,5—771 =27,8 


Với mức ý nghĩa py = 0,005, theo bảng 4.8 với n = 15 ta được t = 4,28; 
t.s = 4,28.6,I3 = 26,24< 27,8. Vậy kết quả quan trắc này cần loại bỏ. 


Bảng 4.8. Giá trị t 


(© C€ ¬i Ơ CƠ +> C©3 


—_ 
© 


11 


hÒ =-— =¬ —=. = =-¬ = = — 
 (€© œ ¬!lI Ơ CƠ > ÓG3 


8 





Ýơug ô 


ĐỘ KHÔNG ĐÀM BẢO ĐO 


5.1. KHÁI NIỆM ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO 


Mục đích của phép đo là để xác định giá trị của đại lượng cần đo. Việc 
xác định này đặc trưng bằng độ chính xác theo yêu cầu của phép đo, trong 
đó, độ chính xác được hiểu là mức độ gần nhau giữa kết quả đo và giá trị 
thực của đại lượng. 


Trong các phần trên đã phân tích thành phần sai số ngẫu nhiên và 
thành phần sai số hệ thống của phép đo. Ở đây nhắc lại khái niệm về hai 
thành phần sai số này. 


Sai số ngẫu nhiên của phép đo là kết quả của một phép đo trừ đi kết 
quả trung bình từ một số vô hạn các phép đo cùng một đại lượng trong điều 
kiện lặp lại. Nó chính là sai số của phép đo trừ đi sai số hệ thống. Vì chỉ có 
thể thực hiện một số hữu hạn các phép đo, nên cũng chỉ có thể xác định một 
ước lượng của sai số ngẫu nhiên mà thôi. Không thể thực hiện việc hiệu 
chính sai số ngẫu nhiên, nhưng có thể giảm nó bằng tăng số lượng lần đo 
lặp lại n. Sai số hệ thống của phép đo là kết quả trung bình từ một số vô hạn 
các phép cùng một đại lượng trong điều kiện lặp lại trừ đi giá trị thực của 
đại lượng. Nó chính là sai số của phép đo trừ đi sai số ngẫu nhiên. Giống 
như giá trị thực, sai số hệ thống và nguyên nhân xuất hiện nó không thể biết 
được một cách hoàn toàn. Có thể làm giảm sai số hệ thống bằng cách sử 
dụng số hiệu chính hoặc hệ số hiệu chính. Bản thân các số hiệu chính hoặc 
hệ số hiệu chính cũng là những ước lượng đối với giá trị thực của chính nó, 
chúng cũng không hoàn toàn chính xác. 


Như vậy là giá trị của đại lượng cần đo chưa bao giờ được biết một cách 
hoàn toàn. Độ không đảm bảo của phép đo phản ánh sự thiếu các thông tin 
chính xác về giá trị của đại lượng đo. Kết quả của phép đo sau khi hiệu chính 
các ảnh hưởng hệ thống đã biết, vẫn chỉ là giá trị ước lượng của đại lượng 
cần đo do ảnh hưởng của các tác động ngẫu nhiên và sự không đầy đủ, không 
hoàn hảo của việc hiệu chính đối với các ảnh hưởng hệ thống gây ra. 


Độ không đảm bảo đo — measurement uncertainty (gọi tắt là độ không 
đảm bảo — uncertainty) được định nghĩa là thông số gắn với kết quả của 
phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng 
đo một cách hợp lý. Thông số ở đây có thể là độ lệch chuẩn (xem 4.4.6); 
bội số của độ lệch chuẩn hoặc nửa độ rộng của một khoảng có mức tin cậy 
(xác suất tin cậy) xác định. 


Độ không đảm bảo của phép đo thường gồm nhiều thành phần. Các 
thành phần này đêu được đặc trưng qua độ lệch chuẩn rút ra từ phân bố 
thống kê, từ các thông số có sẵn hoặc từ sự phán đoán như sẽ thấy ở những 
phân tích dưới đây. 


Kết quả của phép đo nêu trong định nghĩa độ không đảm bảo ở trên 
được hiểu là ước lượng tốt nhất về giá trị của đại lượng đo và về tất cả các 
thành phần của độ không đảm bảo, bao gồm cả những thành phần do các 
ảnh hưởng hệ thống như các thành phần gắn với những sự hiệu chính và 
gắn với các chuẩn đo lường dùng làm mốc so sánh gây ra. 


Độ không đảm bảo đo là sự thể hiện một thực tế: với một đại lượng đo 
và một kết quả đo đã cho của nó, không phải chỉ có một giá trị, mà là có vô 
số giá trị phân bố xung quanh kết quả đo đó, những giá trị này phù hợp với 
tất cả các quan trắc, các hiểu biết của con người về thế giới tự nhiên và đêu 
có thể quy cho giá trị của đại lượng đo với một xác suất (mức độ) tin cậy 
nhất định nào đó. 


Hướng dẫn về trình bày độ không đảm bảo đo do Viện cân đo quốc tế 
(BIPM) cùng với 6 tổ chức quốc tế: Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO), Uỷ 
ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Liên đoàn quốc tế về hoá học lâm sàng và 
phòng thí nghiệm y học (IFCC), Hiệp hội quốc tế về hoá học tỉnh khiết và hoá 
học ứng dụng (IUPAC), Hiệp hội quốc tế về vật lý lý thuyết và vật lý ứng dụng 
(IUPAP) và Tổ chức đo lường pháp định quốc tế (OIML) đồng công bố năm 
1993 đã định nghĩa và phân loại các độ không đảm bảo như sau: 


Độ không đảm bảo chuẩn (u): là độ không đâm bảo của kết quả phép 
đo được thể hiện như là độ lệch chuẩn. 


Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp (u.): là độ không đảm bảo chuẩn 
của kết quả phép đo khi kết quả này nhận được từ giá trị của một sô các đại 
lượng khác. Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp bằng dương căn bậc hai của 
tổng phương sai hoặc hiệp biến của các đại lượng nói trên, những phương 
sai hoặc hiệp biến này được lấy trọng số tuỳ theo kết quả của phép đo biên 
đổi nhị thuc vào sư thay đổi của các đại lượng này như thể nào. 


Độ không đảm bảo mở rộng (U): là đại lượng xác định một khoảng bao 
quanh kết quả đo với hy vọng rằng nó sẽ phủ một phần lớn phân bố của các 
giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý. 

U =k.u, 


với k là hệ số phủ, thường nằm trong khoảng 2 + 3. 
Về cách đánh giá độ không đảm bảo, hướng dẫn trên phân ra: 


Đánh giá loại A (về độ không đảm bảo): Phương pháp đánh giá độ 
không đảm bảo bằng cách phân tích thống kê một loạt các kết quả quan trắc. 


Đánh giá loại B (về độ không đảm bảo): Phương pháp đánh giá độ 
không đảm bảo bằng phương pháp khác với phương pháp sử dụng phân tích 
thống kê một loạt các kết quả quan trắc. 


5.2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO 
5.2.1. Đặt vấn đề 


Thường đại lượng đo 'Y không đo được trực tiếp mà được xác định qua 
N các đại lượng X\, Xa,... Xu nhờ hàm SỐ: 
Y=f%, X¿,... XN) (5.1) 


Tập hợp các đại lượng vào X\, Xa,... XN có thê được phân ra: 


- Các đại lượng có giá trị và độ không đảm bảo của nó được xác định 
trực tiếp từ phép đo hiện hành. Ví dụ từ phép đo một lần; từ một dãy kết 
quả quan trắc lặp lại hoặc từ việc đánh giá dựa trên kinh nghiệm, bao gồm 
cả việc xác định các giá trị hiệu chính đối với các đại lượng ảnh hưởng như 
nhiệt độ môi trường, áp suất, độ ẩm... 


— Các đại lượng có giá trị và độ không đảm bảo được đưa vào phép đo 
từ các nguồn bên ngoài. Như các đại lượng gắn với các chuẩn đo lường đã 
được hiệu chuẩn, các mẫu chuẩn đã được chứng nhận, các số liệu tra cứu 
lấy từ các số tay... 


1H vậy, giá trị ước lượng của đại lượng đo Y, ký hiệu là y, nhận được 

từ biểu thức 5.l băng cách sử dụng các ước lượng đầu vào xạ, xa,... xy cho 
các giá trị của N đại lượng X\, Xa, Xạ: 

y =fQ@, X2... XN) (5.2) 


Độ lệch chuẩn ước lượng gắn với ước lượng đầu ra hoặc kết quả của 
phép đo y gọi là độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp và được ký hiệu là 
u¿(y). Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp này được xác định từ các độ lệch 
chuẩn ước lượng gắn với từng ước lượng đầu vào x¡, độ lệch chuẩn ước 
lượng này được gọi là độ không đảm bảo chuẩn và ký hiệu là u(x)). 

Để tiện sử dụng khi đánh giá độ không đảm bảo, lập thêm bảng 5. 
phân bố Student cho biết giá trị của tạ ứng với các bậc tự do v và mức tin 
cậy (xác suất tin cậy) P khác nhau (lưu ý v ở đây chính là n - Ì). 


Bảng 5.1. Phân bố Student (t,) 
Số bậc 
tự do v 


Mức tin cậy/xác suất tin cậy P 










6827% | 90,00 | 95.45 | go0o | 99,73% 
12/71 1397 | 63,66 


2,87 





h 

¬ 
_ —i 
sã | Si —~ 


2,78 
5 


ho 
¬i 


07 86 v3 


k 
— 


S 
(@© 









E 
~ 
œ 


1,78 
1,77 
1,76 
1,75 


+> 


2/1 






2 


— 
+ 


— 
~ 


~ 

œ 
ca 
~. 


1,74 
1,73 





2,15 


š 
œ 
œ 


2,10 


®) Các giá trị này ứng với giá trị k = 1, 2 và 3 





5.2.2. Đánh giá độ không đảm bảo chuẩn loại A 
Như trong phần sai số ngẫu nhiên đã trình bày, từ một dãy kết quả 
quan trắc độc lập lặp lại qy ta tính được ước lượng của kỳ vọng kạ, tức giá 
trị trung bình: 
- lxs 
q= —Ð q 
ñ kzị 
Ước lượng cho phương sai ơ? của hàm phân bố xác suất của q: 
l < = 
S”(q,) = ——À (q, -8} 
n— l k#=l 
Phương sai thực nghiệm s”(q,) và dương căn bậc hai của nó — s(qx) - 


gọi là độ lệch chuẩn thực nghiệm, hay vắn tắt là độ lệch chuẩn, đặc trưng 
cho sự tản mạn của các kết quả quan trắc xung quanh giá trị trung bình q: 


4s?(q,) = S?(q,) 


ˆ 2 
Ước lượng tốt nhất cho phương sai của trung bình, ø?(đ) = = „ là: 





s”(q) = na, 


Dương căn bậc hai của s”(8} gọi là độ lệch chuẩn thực nghiệm của giá 
trị trung bình: 


Js”() = =+ =s(q) 


Phương sai và độ lệch chuân thực nghiệm của giá trị trung bình, thể 
hiện mức độ tốt như thế nào của việc dùng q làm ước lượng cho kỳ vọng 
uạ của q và được dùng làm thước đo độ không đảm bảo của q: 

u(q) = s(q) 

Ta gọi đó là độ không đảm bảo chuẩn loại A. 

5.2.3. Đánh giá độ không đảm bảo chuẩn loại B 


Trường hợp các giá trị ước tính x¡ của đại lượng vào X;¡ không nhận 
được trực tiếp từ các kết quả quan trắc lặp lại, độ không đảm bảo chuẩn u(x;) 
sẽ được đánh giá bằng sự phán đoán khoa học dựa vào tất cả các thông tin 
thích hợp và sự biến đổi có thể có của X,. Đó là: các số liệu đo trước kia; kinh 
nghiệm hay kiến thức chung về tính chất, trạng thái của các vật liệu, phương 
tiện có liên quan; các quy định kỹ thuật của người chế tạo; số liệu trong giấy 
chứng nhận hiệu chuẩn; độ không đảm bảo có từ các số liệu tra cứu... 

— Trường hợp ước lượng của giá trị q được lấy từ giấy chứng nhận hiệu 
chuẩn hoặc từ tài liệu kỹ thuật khác, trong đó độ không đảm bảo của nó được 
xác định là một bội số của độ lệch chuẩn, thì độ không đảm bảo chuẩn u(q) 
đơn giản là giá trị độ không đảm bảo được trích dẫn nêu trên chia cho số nhân. 

Vị dụ, giấy chứng nhận hiệu chuẩn xác nhận khối lượng của một quả 
cân chuẩn bằng kim loại m có giá trị danh nghĩa lkg là l 000,000 325g và 
độ không đảm bảo của giá trị này là 24ug tại mức độ lệch chuẩn 3. Độ 
không đảm bảo chuẩn của quả cân trên đơn giản là: 


24 
uím) = “2ˆ” = H8 
- Trường hợp giá trị của q được xác định là nằm trong khoảng từ 


“a_ đến a,” và nếu phân bố của giá trị là gần phân bố chuẩn thì ước lượng 
tốt nhất của q là giá trị nằm ở giữa khoảng và nửa độ rộng khoảng được ký 





hiệu là a a= = — thì độ không đảm bảo chuẩn u(q) là một bội của a, hệ 


số nhân phụ thuộc vào xác suất tin cậy P đã chọn. Ví dụ, nếu dựa trên cơ sở 
thông tin đã biết, có thể kết luận là có cơ hội “50 x 50° để giá trị của q nằm 
trong khoảng a đến a, (tức xác suất để giá trị q nằm trong khoảng đó là 
50%), thì u(q) = 1,48 a, vì phân bố chuẩn với kỳ vọng i và độ lệch chuẩn ơ 
thì khoảng u + ø/1,48 sẽ bao gồm 50 % phân bố. 


— Trường hợp xác suất để giá trị q nằm trong khoảng từ a_ đến a, bằng 
I và đều nhau, còn xác suất để giá trị q nằm ngoài khoảng đó bằng 0, ta sẽ 
có phân bố chữ nhật với phương sai uˆ(q): 


2 





Và độ không đảm bảo chuẩn u(q) sẽ là: u(q) = 5 (5.4) 


Ví đụ: Số tay kỹ thuật cho giá trị hệ số dãn nở nhiệt tuyến tính của Cu 
tinh khiết ở 20 °C, œo(Cu), là 16,52.10 °C} và sai số của giá trị này 
không vượt quá 0,40.10'” °%C”. Từ thông tin này có thể cho rằng giá trị 
œzo(Cu) nằm trong khoảng 16,12.105°C'! tới 16,92.105 °%Cˆ! có cùng một 
xác suất như nhau nhưng rất khác nhau cho œ¿o(Cu) nằm ngoài khoảng này. 
Phương sai của phân bố chữ nhật đối xứng các giá trị có thể có của œ¿o(Cu) 
theo nửa độ rộng a = 0,40.10 5 °%C-† là; 

u?(œzs) = (0,40.105 °%C-')? /3 


và độ không đảm bảo chuẩn u(œạ;) là: 
(đ;;) = (0,40.105 °C')?/.3 = 023.10 °C' 


- Trường hợp đường bao trên a, và dưới a không đối xứng với ước 
lượng tốt nhất q¡ của q (tức giá trị này không nằm ở giữa khoảng), cũng có 
nghĩa khi đường bao dưới được viết là a_= q¡ — bị và đường bao trên được 


viết là a, = q¡ + bạ với bạ # bạ, 


——__Ầ__ Ì | @qm,„ 
0 a. Q¡ 8; q 


Vì q¡ (giả sử là kỳ vọng của q) không nằm ở tâm của khoảng từ a đến 
a„ nên phân bố xác suất của q không thể đồng đều trong toàn khoảng. Tuy 
nhiên, vì thông tin có sẵn không đủ để chọn một phân bố phù hợp, nên 
trường hợp này cách tính xấp xi đơn giản nhất là: 


2 
u2(q)=(0L+B;) _(A,—a_)ˆ (5.5) 


12 12 


Đó cũng chính là phương sai của phân bố chữ nhật với độ rộng toàn 
khoảng là by + bạ, 

Ví dụ: Nếu trong ví dụ về œ¿o(Cu) nêu trên, giá trị hệ số được đưa ra 
trong số tay œ;o(Cu) = 16,52.105 °C' và nó xác định rằng giá trị nhỏ nhất 
có thể là 16,40.10° °CˆÌ và giá trị lớn nhất có thê là 16,92.10”Ẽ °Cˆ'. 

Khi đó ta có bị = 0,12.10° °C” và bạ = 0,40.10 5 °C”: 

(0,40 + 0,12)10°%C' _ (16,92—16,40).10*°C 


Huệ Nr) NíT) 


— Trong trường hợp phân bố tam giác, với độ rộng của đáy đưới a, —a_ = 2a, 


=0,15.10 0C”) 


ta có phương sai: u”(q) = rs 


. a 

Và độ không đảm bảo chuân sẽ là: u(q) =—= 

ộ B (q) Nr: 

Ví dụ: Nhiệt độ môi trường được khống chế sao cho nó chỉ dao động 
trong khoảng (20 + 2) °C. Trong trường hợp này giá trị mong muốn duy 
nhất là 20 °C, các giá trị cách xa 20 °C hơn 2 °C là những giá trị ta không 
mong muốn. Phân bố ở đây sẽ là phân bố tam giác với bề rộng giới hạn 2a 
là 4 °C. Độ không đảm bảo chuẩn là: 
2°C 
x6 
5.2.4. Đánh giá độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp uc 


4) Các đại lượng đầu vào không tương quan với nhau 
Từ y = f(X¡, X¿,..., Xu) và từ các thành phần độ không đảm bảo đã được 
đánh giá như trên đối với từng đại lượng X, phương sai tông hợp của u.(y) là: 


0,(y)= 3C) 0œ) (5.6) 





u(T)= 


Đạo hàm ôf/ôx, gọi là hệ số độ nhạy, mô tả ước lượng đầu ra y thay 
đôi thế nào theo các giá trị ước lượng của đại lượng vào xị, Xa..., Xụ. Sự 
thay đổi của y do sự thay đổi nhỏ Ax¡ của ước lượng đầu vào x; được cho 


bằng công thức: (Ay), = (C—XAx,). 


Nếu sự thay đổi trên sinh ra bởi độ không đảm bảo chuẩn của ước 
lượng x, thì sự thay đổi tương ứng trong y là (Øf/ôx,)u(x¡). Vì vậy phương 
sai tổng hợp uŸ(y) có thể xem là tổng các số hạng, mỗi số hạng này thể hiện 
phương sai ước tính liên quan đến từng giá trị đầu vào x;. Có thể viết biểu 
thức (Š.6) như sau: 


U⁄(y)= 2 [eu@œ,)] =2 uŸ,(y) (5.7) 
ðf 
Ồx. 


trong đó: c, = ; u,(y) =|ej|u(x,) 


Ta có: 


u.(y)= 3 [c,.u(x,)] 


Nếu Y có dạng Y = cX,"X,P:...X* với các số mũ p¡ dương hoặc âm 
và có độ không đảm bảo không đáng kể thì biểu thức (5.6) có thể diễn tả 


như sau: 
I#Ï sẻ š|»se2[ (5.8) 


y HO X 

Biêu thức trên giống (5.7) nhưng phương sai tổng hợp u,?(y) được thể 
hiện là phương sai tổng hợp tương đối [u.(y)/yƑ và phương sai ước tính 
u”(x,) được thể hiện như phương sai tương đối ước tính [u(x,)/x, Ÿ. 

Ví dụ: 

Ước tính giá trị của đại lượng đo U là U=U+AU, với U=0,928 571 
V; u(U)=l2 wV; số hiệu chính AU=0 và u(AU)=8,7 V. Ta có: 
ôU/ôU =ôU/ôAU =1; nên phương sai tổng hợp liên quan đến U là: 

u,°(U) =1.u⁄(U)+1.u°(AU) =(12uV)? + (8,7uV)? = 219.10? V2: 


và độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp u,(U) là: 


u,(U) =4219.10ˆ2V* =15V 


b) Các đại lượng đâu ào có tương quan 
Các công thức tính toán đưa ra ở trên chỉ đúng trong trường hợp các 
đại lượng đầu vào độc lập với nhau, tức không có tương quan gì với nhau. 
Hai đại lượng cùng thay đổi đồng thời gọi là có tương quan với nhau. 
Khi các đại lượng đầu vào có tương quan với nhau, ta có u/(y) là: 


uÈ(y) = Hinh m0 ) 


¡=l m ØXx 


hoặc: 


uz(y) = ve ĐÓ 9 Cà Hà ám me ) (5.9) 
I=l ¡=l r2 ‹ 

Trong đó xị¡, x; là ước lượng của X; và X; và u(x¡,xj) = u(x;x¡) là ước 
lượng của hiệp biến (hiệp phương sai) gắn với x; và x¡. Bậc tự do của tương 
quan giữa x¡ và x; đặc trưng bằng ước lượng của hệ số tương quan. 

Mức độ tương quan giữa hai đại lượng x; và x; đặc trưng bằng hệ số 
tương quan ước tính r(xị, Xị): 

u(X;;X,) 


u(x,)u(x,) 


r(X,,X,) = (5.10) 

Ta có r(x¡, xj) = r(xj, X¡) và —Ì < rŒ¿, xị) < +Ì. Nếu x¡ và x¡ độc lập với 
nhau, r(x;, x¡) = 0 và sự thay đôi của đại lượng này không kéo theo sự thay 
đổi của đại lượng kia. 


 N.... 
Từ (Š.10) và với hệ số độ nhạy c¡ = % có thê diễn đạt (5.9) như sau: 


u(y)= 3 cu°œ )+23 S c, u(x,)u(x,)r(x,„X,) _ (5.11) 
i=l i*+l 


Với những trường hợp mà tất cả các giá trị ước tính của đại lượng đầu 
vào là có tương quan r(x¡, x¡) = 1, biểu thức (5.11) được viết đơn giản là: 


N P N ôØf : 
u¿(y) ` l»s vọc)| ` lš* sóc)| 


¡„=l i=] 


Trường hợp hai đại lượng x¡, x¡ được đo đồng thời dưới cùng một điều 
kiện n lần (tức có n cặp giá trị đo cho x¿, x;), thì hiệp biến của X, và X, 
được ước lượng bằng s(K, ;X,): 


N 


2„(X¿ —X,)(X¿ —X,) (S.12) 


S(X,,X,) = n(n “ l) = 


Nếu chỉ có hai đại lượng đầu vào X,, X;, hệ số tương quan theo (5.10) 
sẽ đơn giản là: 
s(X;,X,) 


s%,sŒ,) bu 


r(X;,X,) = r(X,„X,) = 


5.2.5. Đánh giá độ không đảm bảo mở rộng 


Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp u,(y) đã được sử dụng rộng rãi để 
thể hiện độ không đảm bảo của kết quả đo, tuy nhiên vẫn cần thiết phải đưa 
ra một cách đánh giá độ không đảm bảo để xác định một khoảng xung 
quanh kết quả phép đo mà khoảng này hy vọng có thể bao gồm một phần 
lớn phân bố của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý. 
Khoảng đó được gọi là độ không đảm bảo mở rộng và ký hiệu là U: 

U =ku.(y) 
Kết quả phép đo sẽ được thẻ hiện là: 
Y=y‡4U 

Điều trên có nghĩa là giá trị ước tính tốt nhất có thể quy cho Y là y và 
khoảng từ (y—U) đến (y+U) là khoảng có thể hy vọng phủ phần lớn phân bố 
các giá trị có thể quy cho Y một cách hợp lý. Khoảng này có thể diễn tả là: 

y—U<Y<y+U 

Vấn đề là chọn hệ số phủ k bằng bao nhiêu? k được chọn trên cơ sở 
mức độ tin cậy (xác suất tin cậy) mà khoảng y +U đòi hỏi. Thường k được 
lấy như sau: 

~ Nếu đại lượng đo Y đơn giản là Y = X và nếu X được ước lượng 
bằng X của n các quan trắc lặp lại độc lập X; với độ lệch chuẩn của trung 
bình là s( X) thì ước lượng tốt nhất của Y là: 

y= X, với u(y) = s(X) 


Để tính độ không đảm bảo mở rộng U = ku,(y), k được lấy chính là 
bằng t,„ tra theo bảng phân bố Student (Bảng 5. l), giá trị này phụ thuộc n và 
P(ở đây bậc tự do v=n- Ì): 

U = kuc(y) = t;ue(y) (5.15) 

- Trường hợp u‡(y) là tổng hai hoặc nhiều phương sai thành phần được 
ước lượng u;(y) =c¿u”(x,) thì phân bố Student không còn phù hợp hoàn 
toàn nữa. Ta phải tính bậc tự do hiệu dụng Vi theo công thức Welch 


Satterthwaite, để rồi từ vyy này sử dụng Bảng 5.1 phân bố t, một cách gần 
đúng. Công thức đó là: 








u, 


Trong đó các u(x¡) là hoàn toàn độc lập với nhau và v„„ < Sv,; ; vị là 


i=Ì 
bậc tự do của u(x;). 

Bậc tự do của độ không đảm bảo chuẩn u(x;) nhận được từ đánh giá 
loại A là vị =n — 1. Nếu m tham số được ước lượng bằng cách làm khớp 
đường cong với n điểm đo theo phương pháp bình phương tối thiêu thì bậc 
tự do của độ không đảm bảo chuẩn của từng tham số sẽ là n— m. Nếu mức 
nhận được từ đánh giá loại B với phân bố chữ nhật hoặc tam giác thì v¡ = 
Với các trường hợp khác, có thể sử dụng công thức dưới đây để tính vị: 


Ẩ1_u@) „| Au@) 5.17 
THẾ” 2 ø”[u(x,)| 3m mi LG, 


Tỷ số ơ?[u(x,)]/u?(x,) được xem như sự đánh giá về độ không đảm 


bảo tương đối của u(x¡). Ví dụ với n = 10 kết quả quan trắc (vị =n - l), 
“độ không đảm bảo của độ không đảm bảo” này là 24% và với n = 50, nó 
sẽ là 10%. 


Từ v„m đã tính được, độ không đảm bảo mở rộng U sẽ là: 
U=ku,(y)=t,(V„„)u,(y) (5.18) 


Xét một ví dụ sau đây. 


Coi Y = f(X\, X¿, X;) = bXịX¿X:; các ước lượng Xị, X;, Xạ của các đại 
lượng đầu vào có phân bố chuẩn. X¡, X¿, X; là các trung bình số học của 
nị = 10; nạ = 5; nạ = 15 các quan trắc lặp lại độc lập tương ứng cùng với độ 
không đảm bảo tương đối: 

u(x¡)/xị = 0,25%; 


u(%2)/%a " 0,57%; 
u(X3)/Xa = 0,82%. 


Tính v;r và độ không đảm bảo mở rộng của y. 


Trường hợp này: c, = h0 = x và áp dụng công thức (Š.8) ta có: 








ØX, i 
u(y)Ï`_‹Š[u@œ)Ƒ 
—— | => |——““| =(,03⁄ÿ 
| M | | SỐ | 
v __Ju@/y] _ b0 _lan 
` *.[u(x,)/x,Ƒ 0,25 0,57 0,82! ' 
“mm - Bi Mộ Đại 


¡=Ì 
Lẫy P = 95 % và v = 19, ta có t, = 2,09. Vậy độ không đảm bảo mở 
rộng tương đối ứng với mức tin cậy 95% ở trường hợp này là: 


k|529Ì- 2,09 x 1,03% = 2,2% 
y 


9.2.6. Thông báo độ không đảm bảo 


Lấy ví dụ với một quả cân chuẩn có khối lượng danh nghĩa m, = 100g. 
Khi đánh giá độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp u., thông báo như sau: 


“m, = (100,021 47 + 0,000 35) g, số sau ký hiệu + là trị số của (độ 
không đảm bảo chuẩn tổng hợp) u; và không phải là khoảng tin cậy”. 

Khi đánh giá độ không đảm bảo mở rộng U, thông báo như sau: 

“m, = (100,021 47 + 0,000 97) g, số sau ký hiệu + là trị số của 


(độ không đảm bảo mở rộng) U = ku, với bậc tự do v = 9 và mức tin cậy 
là 95%. 


5.2.7. Trình tự đánh giá và thể hiện độ không đảm bảo đo 


Từ những nội dung đã trình bày, có thể tóm tắt quá trình tính toán, thê 
hiện độ không đảm bảo đo như sau: 


~ Thể hiện về mặt toán học mối quan hệ giữa đại lượng đo Y và các đại 
lượng vào X;¡ mà Y phụ thuộc: 
Y< T10. u«auy) 


~ Xác định giá trị ước lượng x¡ của các đại lượng vào X, bằng phân tích 
thống kê dãy các kết quả quan trắc hoặc bằng các phương pháp khác như đã 
trình bày. 


~ Đánh giá độ không đảm bảo chuẩn u(x;) của mỗi ước lượng đầu vào xị. 

~ Đánh giá các hiệp biến gắn với các đại lượng vào có tương quan. 

~ Tính toán kết quả đo, đó là ước lượng y của đại lượng Y, từ mối liên 
hệ hàm ở mục Ì. 

— Xác định độ không đảm bảo chuẩn tông hợp u,(y) của kết quả đo y từ 
các độ không đảm bảo chuẩn và các hiệp biến liên quan tới các đại lượng 
đầu vào. 

— Nếu cần thiết, tính toán độ không đảm bảo mở rộng U = ku.(y) với 
việc chọn k theo mức tin cậy mà khoảng yêu cầu. 

~ Thông báo độ không đảm bảo như đã trình bày ở mục 5.2.6. 

Để minh hoạ, xét một số ví dụ sau. 

Ví dụ I: Đề kiểm tra một bể bơi 50m trước khi thỉ, dùng một thước dây 
tốt và một giá đỡ lực căng đặc biệt để đo. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ 
dăn của thước không đáng kẻ. Thực hiện 6 lần đo, có các kết quả 50,005; 
49,999: 50,003; 49,998; 50,004; 50,001 (m). Thước được bảo đảm có sai số 
vạch chia không vượt quá + 3mm. Tính chiều dài đo được của bể bơi, độ 
không đảm bảo chuẩn tổng hợp u; và độ không đảm bảo mở rộng Ù với 
mức tin cậy 95%. 

Ta có: Chiều dài đo được của bể bơi (R) = Số đọc của thước (L) + Số 
hiệu chính (C): 

ÔR _gR _ 


R=L+€:; —=Ì ma 
öL 2C 


= _ 50,005 + 49,999 + 50, 003 + 49,998 + 50,004 + 50,001 
bu 6 


= 50,001 667m 


Phân tích độ không đảm bảo loại A: Từ X và các kết quả quan trắc ở 
trên tính được: 
s= 2,804 76mm 
Độ không đảm bảo loại A: 
s _ 2,80476 


Độ không đảm bảo loại B: 


1,145 0mm 


Sai số vạch chia của thước không vượt quá + 3 mm; nó thể hiện nửa độ 
rộng của một phân bố chữ nhật với số bậc tự do bằng vô cùng. Như vậy: 
a 3 
ØƠZ—==——-=Ì,732, tức up = l,732mm 
3 A3 ` 
Các hệ số độ nhạy c¡ đều bằng 1, nên: 
__w, =-lu) +uệ =2,076mm ~2,08mm 
Số bậc tự do hiệu dụng Vạ bằng: 
T ưe z (2,076)! 
” uạ uạ bI450° ],7327 


¬ 
TA Yn 6-I ® 


=54,1~54 








Tra bảng, lấy t; ứng với y = 54 và P = 95 %, ta có t, = 2,01 
U =ku, =2,01.2,08 = 4,2 mm 


Chiều dài bể bơi được thông báo như sau: 


“R = (50,001 7 + 0,004 2) m, số sau ký hiệu + là trị số của U = ku, với 
bậc tự do v = 54 và mức tin cậy là 95 %”. 


Ví dụ 2: Đề xác định khối lượng một vật, ta cân lặp 10 lần trên một cân 
điện tử được các giá trị, tính theo đơn vị gam (gø), như sau: 936,5; 936,4; 
936,1; 936,8; 936,7; 936,4; 936,1; 936,4; 936,5 và 936,3. 


Để xác định số hiệu chính cho số chỉ của cân đã dùng 7 quả cân chuẩn và 
cân chúng trên cân điện tử 10 lần, được các giá trị, tính theo đơn vị gam (8), 
như sau: 936,0; 936,2; 936,0; 936,1; 936,0; 935,9; 936,0; 936,1; 936,1; 936, Ï. 


Độ không đảm bảo của từng quả cân chuẩn nhận được từ giấy chứng 
nhận hiệu chuân kèm theo ứng với các mức tin cậy 99 % cho trong bảng 
sau và những độ không đảm bảo đã cho này có thể tin là đúng đến 20 % của 
giá trị đã cho. 


Quả cân (g) Độ không đảm bảo 





Tìm khối lượng của vật và độ không đảm bảo của nó ? 
Ta thực hiện các bước tính toán như sau: 
~ Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của giá trị trung bình: 


Từ 10 giá trị cân lặp m; của vật, ta tính được m ; s(m;); s(m ): 


m, 
m=-+L_ =936,420g; 
10 
m, -936,420)Ỷ 
s(m,)= >=.m =0,225g 





s(ñ) = ŠU ~ 0,071g 


NT 
Bậc tự do ở đây là: v = 10 — 1 =9. 
~ Tính độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp của tông các quả cân chuẩn: 
+ Khối lượng tổng cộng M của các quả cân chuẩn: 
7 
M=3_.M, =936,000g 
i=! 


+ Tìm độ không đảm bảo chuẩn của từng quả cân. Đã biết P = 99 %, 


muốn biết t,, phải biết bậc tự do v tương ứng. Theo thông báo, độ không 
đảm bảo đã cho của quả cân có thể tin là đúng đến 20% của giá trị đã cho, 
điều này có nghĩa là: 


s[u(M,)] = 20% = 0,20 
u(M.) 


Áp dụng công thức (5.17), ta có: 


li elZxi 
2 0,20 


Bảng 5.1 cho ứng với P = 99 % và v = 12 có t; = 3,05. Vậy: 
u(M;) = 1,00.102/3,05 = 3,278 69.10 
u(M;) = 6,0.10 /3,05 = 1,967 21.10 
u(Mgạ) = 2,0.10 / 3,05 = 6,557 3.10” 
u(M¿) =4.10 / 3,05 = 1,311 4.107 
u(M;) =2.10Ê / 3,05 = 6,557.10 
u(M;) = 1.10Ê / 3,05 = 3,278.10' 
u(M;) = 1.10” /3,05 = 3,278.10 

~ Tính độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp của tổng các quả cân chuẩn 

u¿(M), với M = SM, : 
i=l 


Có hàm: M = M¡: + M¿ +... + M; 


Áp dụng công thức (5.6), với lưu ý ở đây là: " =c, =l 


3 2 
u.(M)= (ŠILs)] =3,882 4.10^g 


— Tính bậc tự do hiệu dụng của u.(M): 


Ta có: 


Áp dụng công thức (5.16), với lưu ý ở đây c¡ = 1 và các bậc tự do vị 
ứng với từng u(M,) đều là 12,5. Ta có: 


(3,8824.10 2)! 


k.. -4 -6 
[.3,27869.10 A |L.3,278.10 | 


12,5 xN.- 
Tóm tắt kết quả tính toán cho các quả cân chuẩn: 
M=>M, =936g 
u.(M)=3,8824.10^g 


Vụ > 22 


=21,7 


— Tính số hiệu chính “b” cho số chỉ của cân: 
Số chỉ trung bình của 10 lần cân lặp các quả cân chuẩn là: 


10 
3M, =936,05g 


M„=-- 
: 10 


10 
3(M,„; -936,05)” 





= 0,084 983 658 g 
10—] 


0,084983658 
I0 
Số hiệu chính cho số chỉ của cân là: 
b=M-M„= 936 - 936,05 = — 0,05 g 


s(M„)= = 0,026 874 192 5 g 


~ Tính độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp của số hiệu chính b: 





2 2 
u,(b)= -guM) ÐẾ” sốt) 


vớ ® = Ì nên ta có: 
ØđM âM.. 


u.(b)= vJ(1-3,8824.10%)” +[I .0,0268742] =2,688.10”g 


(2.688.107?! 
LH THỰ ác, 
[3.8824 „ [I.0.0268742}: 

21,7 9 





Tóm tắt kết quả tính toán cho số hiệu chính: 
b=-—0,05 g; 
u¿(b) = 2,688.10? g; 
Vụ = 9, 
- Khối lượng “m” của vật cần cân: 
Ta có: 


m= m+b=936,42 + (- 0,05) = 936,37 g 


Vì = = nn =1, nên độ không đảm bảo chuẩn tông hợp của m là: 
„: 


u„(m) = J[1.u(m)] +[1.u(b)Ÿ 


[I.0.071Ÿ +[I.0,0268] 
= 0,076 085 738 5 g 
Như vậy ta có: u.(m) = 0,076 g. 
Bậc tự do vụ là: 
(0,076)! 


"- [L007IƑ „r9 củ Nhớ: 
9 
Tóm tắt các tính toán cho khối lượng của vật: 
m = 936,37 g 
uc(m) = 0,076 g 
Vàuw 1t. 
— Thông báo kết quả 


Phép đo khối lượng trên có thể thông báo như sau: “Khối lượng của vật 
m = (936,370 + 0,076)g, số sau ký hiệu + là trị số của độ không đảm bảo 
chuẩn tông hợp u, và không phải là khoảng tin cậy”. 


Ngoài ra, với bậc tự do đã tính được vạ = 11,5 ~ II và mức tin cậy 
được lấy tuỳ theo yêu cầu. Bảng 5.1 cho phép xác định được hệ số phủ k 
(k = t,), từ đó tính được độ không đảm bảo mở rộng U = ku,(m) ứng với 
mức tin cậy đã chọn. 


ẤGcx2 6` 
PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ 
PHÂN LOẠI PHUONWG PHÁP ĐO 


6.1. PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP ĐO 


TCVN 6165:1996 (VIM:1993) đã định nghĩa phương pháp đo là trình 
tự lôgic của các thao tác được mô tả một cách tổng quát để thực hiện phép 
đo. Như vậy, phương pháp đo chính là cách thức sử dụng nguyên lý đo và 
phương tiện đo. Trong đó nguyên lý đo được hiểu là cơ sở khoa học của 
phép đo, cơ sở khoa học này về bản chất có thể là vật lý, hoá học hoặc sinh 
học. Ví dụ hiệu ứng nhiệt điện để đo nhiệt độ, hiệu ứng Josephson để đo 
hiệu điện thế, sự hấp thụ năng lượng dùng để đo nồng độ lượng chất, sự 
giảm nồng độ đường trong máu thỏ nhịn ăn dùng để đo nồng độ insulin 
trong chất pha chế thuốc... 


Hiện nay đã nghiên cứu được nhiều phương pháp đo có khả năng loại 
trừ khá tốt các sai số hệ thống do nguyên lý đo không tối ưu gây ra (sai số 
phương pháp), đồng thời đảm bảo cho kết quả đo có một độ tin cậy nhất 
định nào đó. 


Khoa học kỹ thuật càng phát triển, số phương pháp đo ngày càng tăng 
và càng đa dạng. Tuy nhiên có thê sắp xếp chúng theo một đặc trưng chung 
nhất định đó là cách so sánh đại lượng đo với đơn vị đo. Theo cách này các 
phương pháp đo được chia thành hai nhóm: phương pháp đánh giá trực tiếp 
và phương pháp so sánh với vật đọ. 


Phương pháp đánh giá trực tiếp: là phương pháp đo trong đó giá trị đại 
lượng được đọc trực tiếp ngay trên bộ phận chỉ của phương tiện đo. Đo theo 
phương pháp này, người đo không phải thực hiện thêm một thao tác nào 
ngoài việc đưa đại lượng đo vào phương tiện đo. Ví dụ cân một vật trên cân 
đồng hồ, đo dòng điện bằng ampemét, đo nhiệt độ bằng nhiệt kế. Các 
phương tiện đo dùng trong phương pháp đánh giá trực tiếp đã được so sánh 
với vật đọ đặc trưng cho đơn vị đo trong quá trình khắc độ thang đọc. 


Phương pháp đo này rất đơn giản, mắt ít thời gian, không cần tính toán nên 
được sử dụng nhiều trong sản xuất, ngay tại hiện trường. Độ chính xác của 
phương pháp này không cao do sai số khắc độ thang đọc, sai số đọc, do tác 
động của các đại lượng ảnh hưởng... 


Phương pháp so sánh với vật đọ: là phương pháp đo trong đó đại lượng 
đo được so sánh với đại lượng thể hiện bằng vật đọ. Vật đọ có độ lớn điều 
chỉnh được và có độ chính xác cao đã được lắp sẵn trên phương tiện đo, 
như máy bù, cầu đo hoặc ghép thành bộ với thiết bị đo. Quá trình so sánh 
có thể tiến hành với chính đại lượng đo hoặc thông qua đại lượng khác có 
liên quan với nó. Ví dụ, so sánh điện áp cần đo với điện áp mẫu hoặc đo 
điện trở bằng cách đo điện áp rơi trên điện trở đó (bởi một dòng điện đã 
biết) với điện áp mẫu lấy từ thiết bị so sánh. ra. 


Phương pháp so sánh cho khả năng nhận được kết quả đo với độ chính 
xác cao hơn phương pháp đánh giá trực tiếp. Sai số của phương pháp này 
chủ yếu xác định bởi sai số của vật đọ dùng để so sánh và độ nhạy của dụng 
cụ hiển thị (điện kế, ống nghe, dao động ký...). Thực hiện phép đo theo 
phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian và điều kiện khắt khe, nên nó 
được dùng chủ yếu ở trong phòng thí nghiệm. 


Phương pháp so sánh với vật đọ được phân thành: phương pháp hiệu, 
phương pháp chỉ không (trong đó có phương pháp xung đối), phương pháp 
thê, phương pháp trùng. 


Phương pháp hiệu: là phương pháp so sánh trong đó hiệu của đại lượng 
đo và đại lượng thê hiện bằng vật đọ tác động lên dụng cụ chỉ thị. Đặc trưng 
của phương pháp đo này là người ta đo hiệu giữa đại lượng đo và đại lượng 
thể hiện bằng vật đo. Giá trị của vật đọ được chọn gần với giá trị của đại 
lượng đo, điều này cho phép với một vật đọ có độ chính xác cao người ta 
chỉ cần một phương tiện đo thông thường (độ chính xác thấp) cũng vẫn thu 
được kết quả đo có độ chính xác cao. Phương pháp này rất có ý nghĩa vì 
trong thực tế việc chế tạo một vật đọ có độ chính xác cao dễ dàng hơn chế 
tạo một phương tiện đo có cùng độ chính xác. Giá trị đại lượng đo bằng 
tông giá trị của vật đọ và giá trị hiệu trên. Hiệu này đôi khi thể hiện ngay 
băng độ lệch còn dư trên dụng cụ chỉ thị, vì thế các dụng cụ chỉ thị cũng 
thường được khắc vạch theo đơn vị của đại lượng đo. 











Phương pháp đo 





Phương pháp so 
sánh với vật đo 
Phương 


Phương 
pháp hiệu pháp chỉ 0 


Hình 6.1. Phân loại phương pháp đo 


Phương pháp 
đánh giá trực tiếp 













Ví dụ: Để đo độ dài thanh kim loại x người ta đo hiệu a giữa x và 
thước L có độ dài đã biết với độ chính xác cần thiết (hình 6.2). Sai số đo a 
là +œ. Kết quả đo a sẽ là a + œ hoặc a(1 + œ⁄4), với œa là sai số tương đối 
của phép đo a. 

Tương tự như trên, kết quả phép đo x biểu thị bằng: x = L # a (I ‡ 


Œœ 
L+a 





) với —“— là sai số tương đối của phép đo x. 
L+a | 


So sánh hai biểu thức sai số tương đối ta 


thấy —“ 
ý L+a 





œ . ` £ # e 
< ~ rất nhiều vì L rất lớn so với a. 
a 


Giả sử L = 100mm, a = Imm và 0œ = I% 





tức 0,01 thì —“—~ *“=0,0001 hoặc 0,01%. 
L+a L - 


Như vậy là bằng phương pháp hiệu có 
thể dùng phương tiện đo có độ chính xác thô 
(1%) mà kết quả đo vẫn đạt độ chính xác | 
cao (0,01%), tất nhiên khi đó L phải có sai số bé hơn 0,01%. 

Sau đây là một ví dụ thứ hai về phép đo theo phương pháp hiệu, 
phương pháp này thường được dùng để kiểm định, hiệu chuẩn biến dòng, 
biến áp đo lường, tức là xác định sai số của hệ số biến đổi dòng, áp và sai số 
góc f\, f› của chúng (hình 6.3). 


Hình 6.2. Phương pháp hiệu 


Biến dòng mẫu Tọ và biến dòng kiểm 
T„ được đấu như hình vẽ: cuộn sơ cấp của 
chúng đấu nối tiếp nhau có dòng l¡ qua; hai 
cuộn thứ cấp đấu sao cho dòng thứ cấp lọ, I„ 
qua R„ chuẩn có chiều ngược nhau. Hiệu hai 
dòng sẽ gây ra trên R. một độ sụt áp tỷ lệ 
thuận với hiệu hệ số biến dòng của máy tức 
là tỷ lệ thuận với sai số của hệ số biến dòng 
của máy cần kiểm tra (sai số của hệ số biến 
dòng trên máy chuẩn coi như bằng không). Hình 6.3. Phương pháp hiệu 





Phương pháp chỉ “0”: là phương pháp đo trong đó tác dụng của các đại 
lượng so sánh được điều chỉnh để đưa số chỉ trên dụng cụ chỉ thị về vạch 
“0”, Đo theo phương pháp này đại lượng đo và vật đọ (cùng bản chất) tác 
dụng đồng thời lên dụng cụ chỉ thị; điều chỉnh vật đọ cho tới khi dụng cụ 
chỉ thị đạt trạng thái cân bằng, lúc đó giá trị đại lượng đo bằng giá trị vật 
đọ. Phương pháp chỉ “0” rất phổ biến, ví dụ như phép đo điện áp E, trên 
máy bù (vì điện áp E„ và điện áp mẫu U, được mắc xung đối nhau qua điện 
kế nên trong đo lường điện phương pháp chỉ “0” còn được gọi là phương 
pháp xung đối, hình 6.3); đo khối lượng trên cân hai cánh tay đòn bằng 
nhau; đo nhiệt độ bằng quang hoả kế... 





Hình 6.4. Phương pháp chỉ 0 


Khi đại lượng đo không mang năng lượng như điện trở, điện dung, 
điện cảm... ta không dùng phương pháp so sánh trực tiếp như trên. Trong 
trường hợp này dụng cụ so sánh, ví dụ cầu đo, phải chứa nguồn điện để gây 
ra điện áp rơi trên các đại lượng đo. Sau đó cân bằng điện áp trên các nhánh 
câu sẽ suy ra độ lớn của điện trở, điện cảm, điện dung... 


Phương pháp chỉ “0” là trường hợp đặc biệt của phương pháp hiệu. 
Trong phương pháp hiệu nếu điều chỉnh vật đọ để hiệu bằng “0” ta sẽ có 
phương pháp chỉ “0”. 


Đặc điểm trong phương pháp chỉ “0” là vật đọ có giá trị điều chỉnh 
được, ví dụ như hộp điện trở biến đổi, hộp điện cảm biến đối hoặc bộ quả 
cân... do đó dải đo tương đối rộng. Tuy nhiên việc thay đổi giá trị của vật đọ 
không phải lúc nào cũng thuận tiện hoặc làm được. Để khắc phục nhược 
điểm này người ta dùng một vật đọ có giá trị nhỏ để đo một đại lượng có giá 
trị lớn hơn nó nhiều lần như khi đo khối lượng bằng cân bàn tỷ lệ, cân treo... 


Phương pháp chỉ “0” được áp dụng rộng rãi trong đo lường điện, khối 
lượng, SAng học, nhiệt học... Ưu điểm của nó so với phương pháp hiệu 
(chủ yếu trong đo lường điện) là phép đo không tiêu thụ năng lượng của đối 
tượng đo nên kết quả đo đạt độ chính xác cao. 


Phương pháp thế: là phương pháp đo trong đó đại lượng đo được thay 
thế bởi đại lượng thể hiện bằng vật đọ. Thực chất của phép đo theo phương 
pháp nà là đại lượng đo sau khi đã được cân bằng trên phương tiện đo (ví 
dụ ở cầu đo bằng cách điều chỉnh các nhánh còn lại, hình 6.4; hoặc ở cân 
đều tay đòn bằng cách điều chỉnh bi ở bên đĩa cân kia) được thay thế bằng 
vật đọ, sau đó điều chỉnh vật đọ để cho dụng cụ chỉ thị trở lại trạng thái cân 
bằng cũ. Đại lượng đo có giá trị bằng độ lớn của vật đọ đã được điều chỉnh. 
Đo bằng phương pháp thế đạt độ chính xác cao so với các phương pháp so 
sánh khác vì đại lượng đo và vật đọ cùng được đặt vào một phân tử của 
phương tiện đo (trên cùng một đĩa cân, trong cùng một nhánh cầu) do đó 
loại trừ được sai số do tính không đối xứng của mạch đo gây ra, như sự 
không bằng nhau của hai cánh tay đòn trong cân đều tay đòn, 2Ũng như các 
ảnh hưởng khác của dung kháng, của nhiệt độ trong các nhánh cầu.. 





Hình 6.5. Phương pháp thế 


Phương pháp thế là một trong các phương pháp đo để loại trừ sai số hệ 
thống của phương tiện đo. Trong lĩnh vực đo lường khối lượng nó được coi 
như phương pháp đo chính xác nhất và đôi khi còn gọi là phương pháp cân 
lặp, hoặc phương pháp cân Borda. 


Phương pháp trùng: là phương pháp đo trong đó giá trị đại lượng đo 
được xác định bằng cách sử dụng sự trùng của vạch trên thang đo hoặc của 
tín hiệu đặc trưng cho giá trị của đại lượng đo với vạch hoặc tín hiệu tương 
tự của đại lượng cùng loại có giá trị đã biết chính xác. Ví dụ muốn biết I 
inch bằng bao nhiêu mm, người ta đặt hai thước khắc vạch theo milimét 
(mm) và theo inch (in) sao cho vạch “0” của chúng trùng nhau, rồi quan sát 
kỹ trên hai thước để tìm một cặp vạch trùng khít nhau, kết quả cho ta: vạch 
127 mm trùng với vạch §Š in, vạch 254 mm trùng với vạch 10 in, từ đó suy 
ra 1 in bằng 25,4 mm. 


T75 80 85 
-.. 05.1... 1,158 6.6 


ị 
—_—_—.—'L—L_—Ì 11L | 
ở 1 2 3 4587 s9 10 

Hình 6.6. Phương pháp trùng 


Du xích trên thước cặp cũng được chế tạo theo nguyên lý của phương 
pháp trùng. Giả sử thang chính của thước cặp khắc vạch theo mm, thang du 
xích có 10 vạch, giá trị mỗi vạch 0,9 mm, độ chênh lệch giữa giá trị vạch 
trên thang chính và thang du xích là 0,1 mm. Khi vạch “0” của thang du 
xích nằm giữa các vạch trên thang chính có nghĩa là ngoài phần nguyên mm 
đọc trên thang chính còn phải cộng thêm một số phần mười mm (0,1 mm) 
nào đó (gọi là x). Để xác định x, ta tìm xem vạch thứ mấy của thang du xích 
trùng khít với một vạch nào đó của thang chính, ví dụ vạch số 6 (hình 6.6) 
ta Có: 

0,lmm. x = Imm.6 - 0,9mm. 6 = 0,lmm. 6= 0,6mm. 


Dễ thấy ngay x chính là số đọc được trên thang du xích. Hình vẽ 6.6 
cho giá trị đo đọc được là 75,6 mm. 


Phương pháp này cũng thường được dùng trong phương tiện đo hiện số, 
giá trị đại lượng đo xác định theo số xung đếm được kể từ lúc phát xung đếm 
a đến điểm trùng phùng b của giá trị đo với vật đọ mẫu biến thiên theo quy 
luật nhất định. Biết số xung sẽ suy ra U mẫu do đó suy ra U đo (hình 6.7). 





Hình 6.7. Nguyên lý trùng tín hiệu 


Nguyên lý trùng của các tín hiệu cũng được sử dụng rộng rãi để thu các 
tín hiệu tần số, thời gian (theo phương pháp du xích). Ngoài ra nó còn được 
dùng làm cơ sở cho các phép đo độ dài, tốc độ vòng quay bằng cách sử 
dụng các hiện tượng phách, giao thoa và hoạt nghiệm. 


Hiện tượng phách: Tổng hai dao động cao tần có tần số gần nhau sẽ 
cho một dao động với tần số bằng hiệu hai tần số thành phần, đó là hiện 
tượng phách. Hiện tượng này có thể quan sát trên dao động ký, bằng tai 
nghe... Ví dụ tổng hợp hai dao động có tần số 100 kHz và 100,1 kHz, dao 
động tông hợp sẽ có tần số 0,1 kHz, trong tai nghe ta sẽ nghe thấy âm thanh 
lúc to, lúc nhỏ theo tần số 0,1 kHz, chu kỳ một phách sẽ là khoảng thời gian 
giữa 2 âm thanh cực tiểu liên tiếp (hình 6.8). 


T 


Hình 6.8. Hiện tượng phách 
Hiện tượng phách được ứng dụng trong kỹ thuật vô tuyến để so sánh 
một dao động với một dao động có tần số biết trước. Người ta điều chỉnh 
tần số chuẩn cho tới khi tần số phách bằng 0, hoặc bằng một giá trị nhất 
định nào đó. Biết tần số chuẩn, tần số phách, sẽ suy ra tần số cần đo. 


Hiện tượng giao thoa: Phách là tổng hợp của hai sóng bất kỳ có tần số 
gần bằng nhau, còn giao thoa là tổng hợp của hai sóng có cùng tần số gọi là 
hai sóng kết hợp (vì vậy trong hiện tượng giao thoa hai sóng này thường 
xuất phát từ cùng một nguồn). 

Ở một điểm nào đó trong trường quan sát nếu ta nhận được hai sóng 
kết hợp có cùng biên độ nhưng khác pha nhau: 


š t 
27x f +@) về y; BE... 








y,= asin( +ọ,) 


thì dao động tổng hợp được mô tả bằng biểu thức: 
2mxt 
T 





y = Asin( +0) 


với @¡ là pha của dao động thứ nhất, @; là pha của dao động thứ hai, @ 
và A là pha và biên độ của dao động tổng hợp. Biên độ A có giá trị bằng: 
@, —=; 
2 





A =2acos 


Ở điểm có , —; = 2km, tức hai dao động thành phần đồng pha, dao 
động tông hợp có biên độ cực đại. Ở điểm hai dao động thành phần ngược 
pha nhau, dao động tông hợp có biên 
độ cực tiểu. Trong trường hợp giao 
thoa ta sẽ quan sát thấy các vân tối, 
vân sáng xen kẽ nhau (hình 6.9). Vân 
sáng là quỹ tích những điểm tại đó hai 
dao động thành phần đồng pha, vân 
tối là quỹ tích những điểm tại đó hai 
dao động thành phần ngược pha nhau. 

Tại một thời điểm nào đó hình Hình 6.9. Hiện tượng giao thoa 
ảnh của trường giao thoa phụ thuộc vào độ lệch pha @, — @„, tức phụ thuộc 
vào điểm quan sát, ngược lại tại một điểm nhất định, thì hình ảnh lại phụ 
thuộc trạng thái dao động của hai nguồn. Có thể biểu thị hiệu số pha @, =0; 





thông qua hiệu số quang lộ Lị - Lạ với định nghĩa: 
L¡ ~ Lạ = Xịt — X;N; 
với xạ, x: là quãng đường hình học của tia sáng truyền từ hai nguồn tới 
điểm xét; nụ, nạ là chiết suất của tia sáng đối với hai môi trường. 


Nếu tại thời điểm nào đó Lị — Lạ = kÀ thì ở những điểm đó hai dao 
động tới đồng pha và tạo thành vân sáng (k = 0, l, 2,... và ^À là bước sóng 
ánh sáng tới). 

Nếu Lị — Lạ = (2k + 1) A⁄2, tại những điểm đó, hai dao động tới ngược 
pha và tạo thành vân tối. 

Hai vân sáng tối liên tiếp cách nhau ^⁄2, hai vân sáng liên tiếp cách 
nhau một bước sóng. 

Hiện tượng giao thoa ánh sáng được ứng dụng rộng rãi trong các phép 
đo độ dài với độ chính xác cao bằng giao thoa kế (hình 6.10) trong đó: 


AA': độ dài cần đo; M: 





M¡: gương phẳng cố định; 


Mạ: gương phẳng chuyển dịch 
nhờ một vít đẩy tế vi sao cho mặt Mạ/Z 
phẳng ảnh R của nó qua G¡ lần lượt 
chuyển dần từ mặt A tới mặt A_ một 
đoạn bằng chiều dài muốn đo AA;: 

G¡; Gạ: hai gương bán mạ bạc có 
cùng độ dày. 

Trong giao thoa kế, giao thoa của 
hai sóng từ hai nguồn sáng Mì, M; 
tương đương với sự giao thoa của hai sóng từ hai nguồn M; và R rọi tới. 


Hình 6.10. Giao thoa kế 


Phép đo trên giao thoa kế được tiến hành như sau: đếm số vân sáng 
biến mắt tại một điểm nào đó trong trường giao thoa khi chuyên dịch một 
trong hai nguồn sáng (ví dụ gương M; trong hình 6.10) đi một đoạn bằng 
chiều dài muốn đo AA.. Tích giữa bước sóng ánh sáng thí nghiệm và số vân 
đếm được cho ta độ dài AA.. _ 

Giao thoa kế còn được dùng để xác định chính xác hệ số nở nhiệt của 
chất rắn, để đo chiết suất chất khí, chất lỏng và thử nghiệm phẩm chất của 
thấu kính. 

Hiện tượng hoạt nghiệm: Một trong những phương pháp đo vận tốc 
quay chính xác nhất là phương pháp sử dụng hiệu ứng hoạt nghiệm. 


Nguyên lý phương pháp này như sau: mắt người có thê giữ lại hình ảnh của 
vật lâu tới 1/10 giây sau khi vật biến mất, vì vậy nếu đánh dấu một điểm 
náo đó trên trục quay bằng một vạch kẻ màu (hình 6.11, N là nguồn sáng và 
M là mắt người quan sát) rồi chiếu sáng trục bằng những chớp sáng tuần 
hoàn thì khi tần số quay của trục 

và tần số chớp sáng bằng nhau ta 

sẽ thấy vạch hầu như đứng yên. N 
Nếu tần số chớp sáng N khác tần 

số quay f của trục, vạch sẽ chuyển 

động quay với tần số f —- N, dấu = 
của hiệu này sẽ xác định phương “ế 
quay: + vạch quay theo chiều 

quay của trục, - vạch quay theo Hình 6.11. Hiện tượng hoạt nghiệm 
chiều ngược lại. 


M 


Để có những chớp sáng với tần số nhất định người ta dùng các đèn 
phóng điện chất khí đặc biệt; tần số chớp sáng có thể điều chỉnh được. 
Mắt phát hiện được sự quay của vạch dù rất chậm. Người đo điều chỉnh 
tần số chớp sáng cho đến khi vạch đứng yên. Khi đó, tần số quay bằng tần 
số chớp sáng. 


Người quan sát nhìn thấy một vạch đứng yên không chỉ trong trường 
hợp N¡ = Ế, mà cả trong trường hợp N; = f2; N¿ = 3,... Nụ = k... Giả sử 
trong khi đo với Nụ ta thấy vạch màu đứng yên, giảm tần số chớp sáng xuống 
`... 56.83 

N mu, f(k+l) k 
2 trong trường hợp k = l, tức trường hợp N¡ = f, còn trong các trường hợp 
khác tỷ số này nhất định sẽ nhỏ hơn 2. Bằng cách này ta xác định được chính 
xác lúc nào tần số quay và tần số chớp sáng thực sự bằng nhau. 





N¿ ¿ ¡ ta lại thấy vạch màu đứng yên. Tỷ số: 


Phương pháp đo trên tương tự như phương pháp trùng khi so sánh đại 
lượng đo với vật đọ. Độ chính xác của phương pháp này phụ thuộc độ chính 
xác của việc tạo các tần số chớp sáng, của việc đo tần số này và của phép 
ghi thời điểm vạch đứng yên... 


Ưu điểm của phép đo bằng hoạt nghiệm là không tiêu thụ năng lượng 
của đối tượng đo. Điều này đặc biệt quan trọng đối với đối tượng đo có 
công suất nhỏ, như động cơ công suất nhỏ, tuabin khí, con quay... 


62. PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN CÁC ĐẠI LƯỢNG 
KHÔNG ĐIỆN 


Cùng với sự phát triển của khoa học và sản xuất, số đại lượng đòi hỏi 
phải đo ngày càng nhiều và càng đa dạng, trong đó các đại lượng không điện 
như cơ, quang, nhiệt, âm, hoá lý... chiếm số đông so với các đại lượng điện 
từ. Đo các đại lượng không điện này bằng phương pháp đo điện là con đường 
có hiệu quả để giải quyết nhu cầu trên. Đặc điểm của phương pháp này là 
không đo chính đại lượng cần đo mà đo các tín hiệu điện biến đổi từ đại 
lượng đo bằng các phương pháp đo điện quen thuộc. Vì vậy, trong các 
phương tiện đo theo phương pháp này bao giờ cũng có bộ chuyển đổi đại 
lượng cần đo thành một đại lượng nào đó có thể đo bằng phương pháp đo 
điện. Phương pháp này tạo điều kiện nâng cao độ chính xác của phép đo, 
đồng thời mở ra khả năng đo một số đại lượng mà trước kia tưởng như không 
đo được. Lý do là đo bằng phương pháp điện có một số ưu điểm như tính vạn 
năng, quán tính nhỏ (có thể đo được những thông số biến thiên theo thời gian 
rất nhanh), khuếch đại lớn, đo từ xa, truyền được kết quả đi xa... 


Phương pháp đo các đại lượng không điện bằng phương pháp điện rất 
khác nhau, chủ yếu là do sự khác nhau về cơ sở vật lý của bộ chuyển đổi. 


6.2.1. Hiệu ứng nhiệt điện 


Hai sợi kim loại khác bản chất hàn với nhau thành mạch kín, khi có chênh 
lệch nhiệt độ giữa hai đầu mối hàn, trong mạch kín sẽ xuất hiện sức điện động 
phụ thuộc chênh lệch nhiệt độ At và bản chất cặp dây kim loại. Ứng dụng hiệu 
Ứng này trong sản xuất cặp nhiệt điện để đo nhiệt độ đầu nóng (ví dụ đưa vào 
lò) khi nhiệt độ mối hàn lạnh giữ không đôi thông qua việc đo sức điện động 
bằng milivôn mét. Phép đo nhiệt độ này đạt độ chính xác khá cao. 


6.2.2. Hiệu ứng nhiệt — điện trở 


Dây kim loại hoặc bán dẫn bị nóng, điện trở sẽ thay đổi, do đó dòng 
điện biến thiên. Ứng dụng hiện tượng này người ta sản xuất ra phương tiện 
đo nhiệt độ theo điện trở gọi là nhiệt kế điện trở. Phần tử điện trở nhiệt phải 
làm bằng kim loại tỉnh khiết hoặc bán dẫn, có hệ số nhiệt điện trở ôn định 
và rất cao, cho phép đo những biến thiên nhiệt độ nhỏ hoặc nhiệt độ của 
những vật có kích thước bé. 


6.2.3. Hiệu ứng tensơ 


Nếu tác dụng vào vật dẫn một lực nén nào đó, ví dụ của chất khí hoặc chất 
lỏng, thì kích thước hình học và sự sắp xếp các tỉnh thể kim loại của vật sẽ thay 
đổi dẫn tới sự thay đổi điện trở thuần của nó. Hiện tượng thay đổi điện trở này 
gọi là hiệu ứng tensơ và được dùng để chế tạo các bộ phận chuyển đổi làm 
nhiệm vụ chuyên đôi thông tin vào (lực nén ứng lực hoặc những biến dạng cỡ 
rất nhỏ) thành những biến đổi của điện trở để đo bằng phương pháp điện. Các 
điện trở tensơ này thường được sử dụng bằng hai cách: 


- Đặt nằm trong thê tích bị nén, đại lượng vào bộ chuyên đổi là áp suất 
chất khí, chất lỏng. Dựa vào nguyên tắc này người ta chế tạo ra áp kế điện 
trở để đo áp suất cao và siêu cao. 


~ Dán lên mặt bị biến dạng, điện trở biến thiên tỷ lệ với độ biến dạng. 
Cách này thường được dùng để nghiên cứu độ biến dạng của các phần tử 
máy khi làm việc, hoặc của mặt cầu khi xe đi qua. 


6.2.4. Hiệu ứng áp điện 


Dưới tác dụng của lực cơ học, một số chất có cấu tạo tỉnh thể (ví dụ 
thạch anh...) sẽ bị phân cực điện theo một hướng nhất định và do đó xuất 
hiện hiệu điện thế giữa hai mặt tinh thể đó. Hiện tượng này gọi là hiện 
tượng áp điện thuận (hình 6.12). 





++*++ —==m 


Hình 6.12. Hiệu ứng áp điện 


Ngược lại nếu tỉnh thể nằm trong điện trường (bị phân cực) nó sẽ bị 
biến dạng, đó là hiệu ứng nghịch. 


Đặc điểm của hiệu ứng áp điện là: 
— Độ lớn hiệu điện thế phụ thuộc cường độ lực tác dụng và không có 
quán tính; 


— Khi thay đổi chiều hoặc hướng tác dụng của lực (nén, dãn), điện áp 
xuất hiện trên mặt tinh thê sẽ thay đổi dấu; 


- Thay đổi dấu điện áp, chiều biến dạng của tỉnh thể cũng sẽ thay đổi. 
Hiệu ứng áp điện được ứng dụng rất rộng rãi trong đo lường: 


_—— = Hiệu ứng thuận: dùng làm bộ chuyển đổi để đo lực, áp suất, chấn 
động, tần số dao động. Vì tỉnh thể nhỏ, bền, do đó hiệu ứng này rất có triển 
vọng sử dụng trong đo lường cơ khí. 


— Hiệu ứng nghịch: tỉnh thê áp điện được dùng như phân tử bức xạ siêu 
âm và tạo ra các chuyển dịch nhỏ trong rơle áp điện, dùng làm phần tử ổn 
định dao động trong máy phát vô tuyến... 


6.2.5. Hiện tượng cảm ứng, điện cảm, từ giảo 


~ Hiện tượng cảm ứng: Ở cuộn dây chuyển dịch trong từ trường gây ra 
bởi nam châm tĩnh sẽ xuất hiện một suất điện động cảm ứng. Độ lớn của suất 
điện động này phụ thuộc tốc độ chuyên dịch. Bộ biến đổi cảm ứng chính là 
một máy phát điện nhỏ được lắp trong các phương tiện đo độ dịch chuyển cỡ 
nhỏ, ví dụ phương tiện đo bánh răng, đo tốc độ vòng quay, đo mômen quay... 


— Hiện tượng điện cảm: Trên mạch từ có quấn 
cuộn dây (hình 6.13), người ta thay đổi mạch từ 
bằng cách chuyển dịch phần tử sắt, hoặc đưa vật 
không nhiễm từ vào khe không khí, điện cảm của 
cuộn dây sẽ thay đổi dẫn tới tổng trở Z của mạch có 
cuộn dây biến thiên. Bộ chuyển đổi điện cảm này 
được sử dụng trong các máy đo các đại lượng rất E— =- 
khác nhau, ví dụ như tốc độ, gia tốc, lực và lưu 


lượng chất lỏng, chất khí... nhưng không chính xác Hinh 6.13. Hiện 
bằng các máy đo theo phương pháp giao thoa. tượng điện cảm 


- Hiện tượng từ giảo: Độ từ thâm của chất sắt từ sẽ thay đổi khi nó 
chịu tác dụng của một lực cơ học (kéo, nén, uốn, xoắn) và ngược lại khi đưa 
chất sắt từ vào trong từ trường thì nó sẽ bị biến dạng cơ học. Đó là hiện 
tượng từ giảo. 

Ứng dụng hiện tượng này trong bộ biến đổi từ giảo để đo những dao động 
âm, siêu âm thông qua việc đo sự biến thiên của tổng trở trong mạch đo. 


6.2.6. Hiệu ứng từ Haill 


Một tắm vật dẫn hoặc bán dẫn có dòng điện I chạy qua từ cực l - ï 
(hình 6.14) đặt trong từ trường có cường độ cảm ứng từ B, giữa hai cực 2-2' 
thẳng góc với B sẽ xuất hiện một điện áp U„. Giá trị điện áp này khi hở 
mạch sẽ tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện và cảm ứng từ B: 

Ú, = S„.I.B 
với §, là độ nhạy của bộ biến đổi, phụ 
thuộc vào vật liệu và kích thước của nó. 

Hiện tượng này được sử dụng trong 
bộ chuyển đổi galvanic từ để đo B theo 
U, khi I không đổi. Phương tiện đo dựa 
vào hiệu ứng Hall ngày càng được dùng 
phổ biến để đo cường độ cảm ứng từ do 
nó có một số ưu điểm nổi bật như: độ 
nhạy cao, đọc ngay được độ lớn của B, 
kích thước bộ chuyển đổi nhỏ, có thể đo — Hình 6.14. Hiệu ứng từ Hall 
được ở những khe rất nhỏ, 


6.2.7. Điện dung tụ phẳng 


Điện dung của tụ phẳng được tính theo công thức: 


c-SŠ 
d 





với: S là diện tích phần đối diện trên hai tắm tụ điện; 
c là hằng số điện môi; 
d là khoảng cách giữa hai tắm. 

Thông số điện dung của tụ có thể thay đổi theo d, e, S. Bản thân e của một 
chất lại phụ thuộc nhiệt độ và độ ẩm. Bộ chuyển đổi điện dung dùng tụ phẳng 
được sử dụng trong các phương tiện đo các độ chuyển dịch nhỏ cỡ 107 đến 
10” m, hoặc đo bề dày lớp điện môi, đo độ ẩm của các hạt, các sản phẩm. 


6.2.8. Hiệu ứng quang điện 


Dưới tác dụng của ánh sáng, điện trở một số chất sẽ thay đỗi hoặc điện 
tử tự do của lớp kim loại nhạy ánh sáng phủ mặt trong bóng đèn chân 
không sẽ bứt ra và bị điện trường đây chạy về anốt tạo thành dòng quang 
điện. Hiện tượng này gọi là hiệu ứng quang điện trong và ngoài. 

Người. ta ứng dụng hiệu ứng này để chế tạo ra các bộ chuyển đổi quang 
điện, như tế bào quang điện, bộ nhân quang photođiôt, quang điện trở, đèn 
ba cực quang... Những chuyển đổi này được sử dụng trong các phương tiện 
đo các đại lượng đặc trưng của ánh sáng, để điều khiển tự động các mạch 
đo theo tín hiệu ánh sáng... 


6.2.9. Hiệu ứng quang nhiệt 


Độ chói của vật phát sáng ở nhiệt độ cao phụ thuộc vào nhiệt độ của 
nó, mặt khác nhiệt độ của dây tóc trong bóng đèn khi có dòng điện đi qua 
lại phụ thuộc cường độ dòng điện. Do đó người ta đã dùng các bộ chuyển 
đổi là những đèn nhiệt độ để chế tạo quang hoả kế đo từ xa nhiệt độ cao của 
các đối tượng không lại gần được (lò, các ngôi sao...) căn cứ theo hiện 
tượng trùng nhau giữa độ chói của đối tượng đo và đèn chuẩn. 


6.2.10. Độ pH và chuyển đổi gavanic 


Ở nước nguyên chất thường có một số rất ít phân tử bị phân ly thành 
ion Hˆ và OH-, song nồng độ OHr và H” luôn luôn bằng nhau. 

Nếu cho thêm axít vào nước nguyên chất, số ion H' trong dung dịch 
tăng lên và OH- giảm xuống, kết quả số ion H” (phân tử mang chức năng 
axít) lớn hơn số ion OH- (phân tử mang chức năng kiềm) và dung dịch sẽ 
mang tính chất axít. 

Người ta làm thí nghiệm và khẳng định rằng với dung dịch nước 
nguyên chất hoặc có pha axít, bazơ bất kỳ, bao giờ an. x aon cũng là hằng 
số ở nhiệt độ nhất định. Ở 25 °C, tích này bằng 10!“ (an,, ao là độ hoạt 
tính của H” và OH”, phụ thuộc vào nông độ của chúng). 


Như vậy để đặc trưng cho tính chất của một dung dịch, có thể căn cứ 
vào độ hoạt tính của ion H”, 


— — Hà L{ * 
8,„ =8. =0”: nước trung tính; 


a.„ >a.„„.: nước mang tính axít (ví dụ: a,.. = 10”;a„ =10 7”); 


a,„ <a,„„ : nước mang tính kiểm (ví dụ: a,. =10”;a,. =10). 


Tuy nhiên để thuận tiện người ta thường đặc trưng tính chất của một 
dung dịch thông qua một hệ số gọi là độ pH với định nghĩa: độ pH của dung 
dịch có giá trị bằng — log của hoạt tính của ion HỶ: | 

pH =- log an 


Thực chất của độ pH là với nồng độ ion H khác nhau (au` khác nhau) 
khi nhúng một điện cực nào đó vào dung dịch sẽ hình thành một hiệu điện 
thế xác định giữa cực và lớp dung dịch tiếp xúc với cực. Hiệu điện thế này 
là hàm số của độ hoạt tính aw”, tức là hàm của độ pH và được tính theo 
công thức Nernst: 

E(U) =— 0,059 pH ở 25 °C 


Độ hoạt tính của H” trong dung dịch có thể xác định bằng cách dùng 
chất chỉ thị màu, song để xác định định lượng, người ta thường dùng 
phương pháp điện, thông qua việc đo điện thế tiếp xúc giữa cực và chất 
lỏng do ion HỶ gây ra (pH). 


Đo điện thế (bằng phương pháp bù) sẽ suy ra độ pH, tức độ hoạt tính 
của dung dịch. Phương tiện đo chứa phần tử chuyển đổi nồng độ H' (an) 
sang điện thế để đo độ pH bằng phương pháp điện gọi là pH mét. 


pH mét sử dụng rất nhiều trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp, chế 
biến thực phẩm để đo độ axít của dung dịch. 


6.2.11. Hiện tượng ion hoá 


Dưới tác dụng của tia phóng xạ (œ, y...) hoặc các nguồn ion hoá khác 
(ngọn lửa, dòng điện tử bay nhanh) các phân tử khí sẽ bị ion hoá, cường độ 
dòng điện ion hoá phụ thuộc vào mật độ điện tích tạo thành, tức phụ thuộc 
vào nồng độ khí nghiên cứu. Vậy thông qua cường độ dòng ion hoá, xác 
định được nông độ phần trăm của các khí thành phần đã được tách ra từ một 
hỗn hợp khí. 


Bộ chuyên đổi nồng độ — ion hoá được ghép vào thiết bị phân tích khí, 
có bộ phận khuếch đại sẽ cho phép đo được nồng độ khí. Phương tiện đo này 
được gọi là sắc ký khí được dùng nhiều trong các lĩnh vực nghiên cứu sinh 
vật, y tế, vũ trụ, điều tra hình sự. Trong công nghiệp hoá dầu, phương pháp 
phân tích bằng sắc ký khí chiếm tới 80 — 95 % tổng số các phép phân tích. 


6.3. NHỮNG PHÁT TRIỂN MỚI VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐO 


Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, trong những thập 
kỷ gần đây đã có những phát triển mới, rất nhanh về cách sử dụng nguyên 
lý đo và phương tiện đo. Từ những phương pháp đo tĩnh cơ bản ban đầu, 
người ta đã xây dựng lý luận, phương pháp và thiết bị đo động, đo quá trình 
nhanh, đo quá trình ngẫu nhiên, đo điều khiển từ xa, đo tự động... Kỹ thuật 
đo đã có những phát triển hết sức to lớn về phương pháp tổ chức các hệ 
thống đo lường. Đó là sự tổng hợp các phương pháp của kỹ thuật tin học, 
kỹ thuật mạch điện tử và kỹ thuật cảm biến (sensor). Trong đó, việc ứng 
dụng kỹ thuật tin học (vi xử lý - vi tính) là một yếu tố nỗi bật và phô biến 
đang tạo nên những thay đổi to lớn trong việc cải tiến và phát triên phương 
pháp đo và phương tiện đo. Có thể nêu một số hướng lớn của việc áp dụng 
tổng hợp kỹ thuật tin học, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật cảm biến cho đo 
lường dưới đây: 


— Mở rộng khả năng, nâng cao tốc độ và tính linh hoạt của việc thu 
nhận và xử lý các đại lượng đo. Đã và sẽ xuất hiện những hệ thống đo hợp 
bộ chuyên dùng đê điều khiển, điều chỉnh quá trình công nghệ, quan sắt và 
dự báo khí tượng; những hệ thống đo tự động thực hiện việc xử lý số liệu, 
tự động phân tích kết quả đo, tự động quyết định thời gian lấy mẫu, tự động 
lưu giữ số liệu, tự động mã hoá và giao tiếp đối thoại... 


- Mở rộng và hoàn thiện khả năng lưu giữ, quản lý và khai thác các 
kho số liệu đo lớn. Các kết quả đo được thường xuyên lưu giữ vào kho và 
được các bộ phận khác nhau trong hệ xâm nhập đọc ra để sử dụng, để tính 
toán cho việc tự động phục hồi lại quá trình; hiển thị hoặc in ra dưới dạng 
số, biểu đồ, đồ thị... cho người hoặc máy sử dụng. 

~ Điều khiển và quản lý việc truyền số liệu đo và lệnh điều khiển từ xa. 
Nội dung cơ bản của việc đo lường — điều khiển từ xa là mã hoá - giải mã — 
hiệu chỉnh sai sót — truyền và phân phối số liệu đo, truyền và phân phối lệnh 
từ nơi gửi đến nơi nhận. Sự tích hợp kỹ thuật tin học, kỹ thuật điện tử và kỹ 
thuật cảm biến đang tạo ra những điều kiện và khả năng phong phú để giải 
quyết các nhiệm vụ đo lường trong từng công đoạn của quá trình đo lường 
~ điều khiển từ xa. 


Ýơ»z 7 


PHUONWG TIW ĐO 


Trong chương này sẽ lần lượt trình bày những kiến thức chung về 
phương tiện đo như định nghĩa, phân loại, các đặc trưng kỹ thuật và đo 
lường cơ bản của phương tiện đo... Những dạng đặc biệt của phương tiện 
đo như vật đọ, bộ chuyển đổi đo, hệ thống đo cũng được mô tả trong 
chương này. 


7.1. PHƯƠNG TIỆN ĐO 
7.1.1. Định nghĩa và phân loại 


Phương tiện đo là thiết bị được dùng độc lập hoặc cùng với các thiết bị 
phụ để thực hiện phép đo. 


Về phương diện cấu trúc, một phương tiện đo bất kỳ bao gồm tập hợp 
các phần tử chuyển đổi - đó là các thành phần cấu tạo chính của phương 
tiện đo, và các chỉ tiết phụ tuy không tham gia trực tiếp vào phép chuyển 
đổi đo nhưng cần thiết để đảm bảo điều kiện hoạt động cho các thành phần 
cầu tạo chính. 


Có thể phân loại phương tiện đo theo nguyên lý cấu trúc hoặc theo 


cách biểu thị ra giá trị của đại lượng đo, thường gọi là số chỉ của phương 
tiện đo. 


Theo nguyên lý cấu trúc, phương tiện đo có thê chia thành 4 nhóm. 
4) Phương tiện đo tác động trực tiếp 


Phương tiện đo tác động trực tiếp là phương tiện đo có cấu trúc theo 
kiểu biến đổi thăng (không có khâu phản hồi), trong đó đại lượng cần. đo X 
sau một hoặc một số lần biến đổi (thông qua các chuyên đổi CĐ;, CĐ¿...) 
liên tiếp theo một SƯỚG xác định thành đại HENg có giá trị Xe: hợp Y tác 


động trực tiếp lên cơ cấu đo và hiển thị để biểu thị kết quả ra số chỉ (sơ đồ 
khối hình 7. l). 


Hình 7.1. Sơ đồ khối phương tiện đo tác động trực tiếp 
Một số ví dụ về phương tiện đo tác động trực tiếp: 


- Áp kế màng xếp: trong đó áp suất đo tác động trực tiếp vào màng 
xếp là phần tử đàn hồi và làm dịch chuyển cơ cấu chỉ thị để biểu thị kết quả 
đo ra số chỉ. 


~ Lưu lượng kế kiêu tuabin: rôto quay với tốc độ tỷ lệ với tốc độ dòng 
chảy. Nhờ cuộn cảm biến, tốc độ quay của rôto được biến đổi thành các 
xung dòng điện. Các xung này tác động trực tiếp vào cơ cấu đo thích hợp để 
biểu thị kết quả đo ra số chỉ. 


- Ampe mét từ điện: đại lượng cần đo là cường độ dòng điện được 
biến đổi thông qua mạch sun để có giá trị thích hợp tác động vào cơ cầu đo 
kiểu từ điện. Thông qua tương tác điện - từ trường, điện năng biến thành cơ 
năng làm dịch chuyển cơ cấu chỉ thị để biểu thị kết quả đo ra số chỉ. 


- Nhiệt kế công nghiệp loại tiếp xúc sử dụng hiệu ứng nhiệt —- điện 
động hoặc nhiệt - điện trở, trong đó nhiệt độ đo được biến đổi thành tín 
hiệu điện tác động trực tiếp vào cơ cấu đo và hiển thị... 


Phương tiện đo tác động trực tiếp có ưu điểm là dễ dàng sử dụng như 
một thiết bị độc lập đẻ thực hiện phép đo, có khả năng đo nhanh, bền. Vì 
vậy chúng được sử dụng phổ biến trong công nghiệp để đo và kiểm tra quá 
trình sản xuất. Độ chính xác của loại phương tiện đo này phụ thuộc vào độ 
chính xác của các khâu biến đổi và thường không cao lắm vì một phần năng 
lượng của đối tượng đo bị tiêu hao trong quá trình đo. 


b) Phương tiện ảo so sánh 


Phương tiện đo so sánh là phương tiện đo trong đó phép đo được thực 
hiện bằng cách so sánh đại lượng đo với vật đọ tương ứng. Quá trình đo thực 
hiện như sau: trước tiên đại lượng đo X và đại lượng thê hiện bằng vật đọ Xu 
được biến đổi thành đại lượng thích hợp thuận tiện cho việc so sánh. Quá 
trình so sánh diễn ra trong suốt quá trình đo giữa đại lượng đo X và đại lượng 
X tỷ lệ với Xe theo một chu trình khép kín (sơ đồ khối hình 7.2). 





Hình 7.2. Sơ đồ khối phương tiện đo so sánh 


Qua bộ so sánh ta có: X — Xy = AX. Phép so sánh ở trạng thái cân bằng 
khi AX = 0 và kết quả đo được biểu thị thông qua đại lượng thể hiện bằng 
vật đọ: X = Xy = k. Xe; trong đó k là hệ sỐ tỷ lệ. Trong trường hợp này độ 
chính xác của phương tiện đo phụ thuộc vào độ chính xác của vật đọ và độ 
nhạy của thiết bị chỉ cân bằng. Phép so sánh ở trạng thái không cân bằng 
khi: X — Xy = AX #0. 


Kết quả phép đo được đánh giá qua AX và độ chính xác của phép đo 
phụ thuộc vào độ chính xác của việc xác định AX. Giá trị AX càng nhỏ (so 
với X) phép đo càng chính xác. 


Phương tiện đo so sánh được sử dụng rộng rãi trong các phòng thử 
nghiệm và hiệu chuẩn vì chúng có độ chính xác cao. Ví dụ về phương tiện 
đo so sánh như: cân đĩa, cầu đo, máy bù, máy đo ứng suất và biến dạng, áp 
kế pittông... 

c) Phương tiện Äo tổng 


Phương tiện đo tổng là phương tiện đo xác định giá trị của đại lượng 
đo băng cách cộng các giá trị thành phần của đại lượng đo nhận được đồng 
thời hoặc kế tiếp từ một nguồn hoặc nhiều nguồn. 


Ví dụ về loại phương tiện đo tổng như cân toa xe tính tổng, đồng hồ đo 
tông công suất điện... Độ chính xác của phương tiện đo tổng không cao, 
chúng thường được sử dụng để kiểm tra vật liệu cung cấp đầu vào trong các 
quá trình sản xuất. 

d) Phương tiện ảo tích phân 


Là phương tiện đo xác định giá trị của đại lượng đo bằng cách tích 
phân một đại lượng đối với đại lượng khác. Ví dụ về phương tiện đo tích 
phân như: đồng hồ đo điện năng (công tơ điện), cân băng tải tự động... 
Phương tiện đo tích phân được dùng rộng rãi trong giao nhận, lưu thông, 
phân phối vật tư, hàng hoá và trong sản xuất, 


Theo cách biểu thị ra số chỉ, phương tiện đo có thể chia thành hai nhóm. 
£) Phương tiện ảo hiển thị 


Là phương tiện đo biểu thị ra số chỉ. Sự biểu thị ra số chỉ có thể là 
tương tự (ta có phương tiện đo tương tự) hoặc hiện số (ta có phương tiện đo 
hiện số). 

Phương tiện đo tương tự (analog): là phương tiện đo trong đó tín hiệu 
ra hoặc hiển thị là một hàm liên tục của đại lượng đo hoặc tín hiệu vào. 
Phương tiện đo tương tự chính là các phương tiện đo tác động trực tiếp theo 
cách phân loại nêu trên. 


THƠ tiện đo hiện số (digital): là phương tiện đo có đầu ra hoặc chỉ 
thị hiện số. Trong phương tiện đo hiện số, sử dụng các thành tựu của kỹ 
thuật điện tử và kỹ thuật máy tính để biến đổi và chỉ thị đại lượng đo qua 
các khâu: mã hoá - giải mã và đưa ra bộ hiện số. Phương tiện đo hiện số 
cho phép đạt độ chính xác cao hơn phương tiện đo tương tự vì ở dụng cụ 
này phép đo thường được thực hiện theo 3# lý so sánh và trong kết quả 
đo không chứa sai số đọc. Tuy nhiên sai số của phương tiện đo này có chứa 
thành phần sai số gây ra bởi các phép mã hoá tín hiệu và sự thay đổi của các 
đại lượng ảnh hưởng (nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiễu điện - từ 
trường...). 


9) Phương tiện ảo tự ghỉ 

Là phương tiện đo có ghi lại số chỉ. Cần chú ý rằng sự ghi lại có thể là 
tương tự (liên tục hoặc không liên tục) hoặc là hiện số; giá trị của nhiều đại 
lượng có thể được ghi lại (hiên thị đồng thời); phương tiện đo tự ghi cũng 
có thể biểu thị ra số chỉ. 

Có thể phân loại phương tiện đo tự ghỉ theo chức năng đo, cách ghi số 
chỉ hoặc sơ đồ cấu trúc. 

Theo chức năng đo, ta có: 

— Loại phương tiện một kênh là loại chỉ dùng một bút ghi duy nhất 
tương ứng với đầu vào chỉ có một đại lượng đo duy nhất. 

~ Loại phương tiện nhiều kênh là loại cùng một lúc ghỉ lại đồng thời 
giá trị của nhiều đại lượng đo. 


Theo cách ghi số chỉ ta có: 

— Phương tiện tự ghi trên băng giấy; 

— Phương tiện tự ghi trên băng từ; 

— Phương tiện tự ghi, in bằng máy vi tính. 

Theo sơ đồ cấu trúc, ta có: 

— Phương tiện tự ghi tác động trực tiếp (không có phản hồi); 

— Phương tiện tự ghi so sánh (có mạch phản hồi). 

Phương tiện đo tự ghi thường được sử dụng đẻ ghi lại các tín hiệu thay 
đổi theo thời gian như để theo dõi các quá trình công nghệ trong sản xuất, 
trong nghiên cứu khoa học cũng như trong y tế... Thông thường phương 
tiện đo tự ghi không chỉ đo các đại lượng khác nhau mà còn tự động ghi lại 
sự thay đổi giá trị của các đại lượng này theo thời gian. 


7.1.2. Cơ cấu hiển thị của phương tiện đo 


Là bộ phận của phương tiện đo để biểu thị ra số chỉ. Tương tự như 
cách phân loại phương tiện đo nêu ở phần trên, cơ cấu hiển thị có thể là: 

- Cơ cấu hiển thị tương tự: tạo ra số chỉ tương tự. 

— Cơ cấu hiễn thị hiện số: tạo ra số chỉ hiện số. 

— Cơ cấu ghỉ: bộ phận đẻ thực hiện việc ghi số chỉ. 
4) Cơ cấu hiển thị tương tự 


Cơ cấu hiển thị tương tự có số chỉ là hàm liên tục của đại lượng đo 
hoặc tín hiệu vào. 


Cơ cầu hiển thị tương tự được sử dụng phổ biến đối với nhóm phương 
tiện đo tác động trực tiếp, trong đó đại lượng cần đo sau khi biến đổi thành 
đại lượng có giá trị thích hợp tác động trực tiếp vào cơ cấu của bộ phận chỉ. 
Bộ phận chỉ là phần tử cố định hoặc di động của cơ cấu chỉ mà vị trí của nó 
so với dầu hiệu của thang đo cho phép xác định giá trị đại lượng đo. Trong 
phương tiện đo tương tự, cơ cấu hiển thị có nhiệm vụ biến đổi một phần 
năng lượng của đại lượng đo thành cơ năng làm di chuyển phần động của 
bộ phận chỉ (thường là kim chỉ hoặc vệt sáng) lệch đi một góc œ (hoặc 
chuyên dịch thẳng đ) so với vị trí tĩnh ban đầu của nó. Tuỳ theo nguyên lý 
biến đổi, giá trị của đại lượng đo có thể tỷ lệ tuyến tính hoặc không tuyến 


tính so với góc lệch œ (hoặc chuyền dịch d). Phương trình biểu thị mỗi quan 
hệ tỷ lệ này được gọi là phương trình đặc tính thang đo. 
b) Cơ cấu hiển thị hiện số 

Để tạo ra chỉ thị hiện số, người ta ứng dụng kỹ thuật điện tử và kỹ 
thuật máy tính đẻ biến đổi đại lượng đo và đưa vào bộ chỉ thị số. 

Bộ chỉ thị số thông thường bao gồm: 

- Bộ biến đổi A/D có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu đo thành tín hiệu dưới 
dạng mã nhị phân. 

~ Bộ mã nhị thập phân BCD có nhiệm vụ biến đôi tín hiệu mã nhị phân 
thành tín hiệu mã nhị thập phân. 

~ Bộ giải mã GM có nhiệm vụ biến tín hiệu mã nhị phân thành số trong 
hệ thập phân. 

Sơ đồ khối của bộ chỉ thị hiện số được trình bày trên hình 7.3. 


Hán: |x 1 HBBBR 


Hình 7.3. Sơ đồ khối bộ chỉ thị hiện số 


Đề thê hiện thông tin đo ra con số trong hệ thập phân, các tín hiệu đã 
được mã hoá của đại lượng đo có nhiệm vụ điều khiển để bật sáng chỉ thị 
số. Có nhiều loại chỉ thị số quang học khác nhau như bộ chỉ thị số bằng đèn 
sợi đốt, đèn điện tích (đèn khí), LED tỉnh thẻ lỏng. Phổ biến hơn cả trong số 
đó là các bộ hiện số bằng LED 7 vạch được trình bày trên hình 7.4. 





Hình 7.4. Giải mã chỉ thị số 


Rõ ràng nếu tất cả các vạch từ a đến g đều sáng ta nhận được số 8. Nếu 
chỉ vạch b và c ta có số Ì, nếu chỉ vạch g không sáng ta có số 0... 


c) Cơ cấu ghỉ 

Cơ cấu ghỉ nhằm mục đích ghi lại những tín hiệu đo thay đổi theo thời 
gian. Việc ghi có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như ghi bằng bút 
mực trên băng giấy; ghỉ bằng ánh sáng (chụp ảnh); ghi lên băng hay đĩa từ; 
ghi bằng nhiệt làm cháy vật chất trên bề mặt vật mang; ghi trên máy vi tính... 

Tuỳ theo tốc độ ghi, người ta chia ra: 

— Ghi tốc độ thấp: khi tín hiệu đo có tần số thấp hơn 10 Hz; 

- Ghi tốc độ cao: khi tín hiệu đo có tần số dưới 100 Hz; 

~ Ghi tốc độ rất cao: khi tín hiệu đo có tần số trên 100 Hz 

Đề ghi các tín hiệu có tốc độ rất cao, người ta thường sử dụng thiết bị 
ghi là dao động ký điện tử hoặc máy vi tính. Dao động ký điện tử hiện đại 
có thể có hai hay nhiều tia điện tử, có cài đặt bộ vi xử lý để nhớ lại một 
đoạn tín hiệu ra máy in hoặc ghi vào băng hay đĩa từ để lưu giữ. 


7.1.3. Các đặc trưng cơ bản của phương tiện đo 


Các đặc trưng cơ bản của phương tiện đo là các đặc trưng phản ánh 
tính chất và trạng thái hoạt động của phương tiện đo như thang đo, phạm vi 
chỉ, phạm vi đo, khoảng đo, độ nhạy, độ động, độ phân giải, độ ôn định, độ 
trôi, độ chính xác... Ngoài ra còn có đặc trưng phụ như kích thước, khối 
lượng... Dưới đây giới thiệu các đặc trưng cơ bản nói trên. 

Thang đo: là tập hợp các dấu hiệu được sắp xếp thứ tự với cách đánh 
số nhất định tạo thành một bộ phận thuộc cơ cấu chỉ của phương tiện đo. 
Trên thang đo người ta định nghĩa một số đặc trưng dưới đây: 

_— Chiêu dài thang đo: là độ dài của đường trơn giữa dấu hiệu đầu và 
cuối thang và đi qua điểm giữa của tất cả các dấu hiệu thang ngắn nhất của 
một thang đã cho (đường trên các hình 7.5). Cần chú ý rằng đường 
trơn có thể là thực hoặc tưởng tượng, cong hoặc thằng. Chiều dài thang đo 
biểu thị theo đơn vị độ dài, không phụ thuộc đơn vị của đại lượng đo hoặc 
đơn vị ghi khắc trên thang. 





0 1 2 3 4 56789 101112131415mA 





Hình 7.5. Một số đặc trưng thang đọc 


— Độ chia thang đo: phần thang đo giữa hai dấu hiệu thang liên tiếp bất kỳ. 


- Chiều dài độ chia: khoảng cách giữa hai dấu hiệu liên tiếp của thang 
đo được đo dọc theo đường trơn như chiều dài thang đo. Chiều dài độ chia 
được diễn tả theo đơn vị độ dài, không phụ thuộc đơn vị của đại lượng đo 
hoặc đơn vị ghi khắc trên thang. Ví dụ khoảng cách đó là 1mm trên hình 7.5. 

- Giá trị độ chia: hiệu giữa các giá trị tương ứng với hai dấu hiệu 
thang liên tiếp. Ví dụ trên hình 7.5 có giá trị độ chia 0,5mA. 

Như trên đã phân tích trong phương tiện đo tương tự, phương trình đặc 
tính thang đo biểu thị mối quan hệ tỷ lệ giữa đại lượng đo và chuyển dịch 
(góc lệch œ hoặc chuyển dịch thẳng đ) của phần động của bộ phận chỉ. Tuỳ 
theo nguyên lý hoạt động của cơ cấu đo, phương trình đặc tính thang đo có 
thể là tuyến tính hoặc không tuyến tính. Ta có: 


Thang đo tuyến tính: là thang đo trong đó mỗi chiều dài độ chia liên hệ với 
giá trị độ chia tương ứng bằng một hệ số tỷ lệ không đổi trên toàn thang đo. 
Trường hợp thang đo tuyến tính có giá trị độ chia không đổi gọi là thang đo đều. 


Thang đo không tuyến tính: là thang đo trong đó mỗi chiều dài độ chia 
liên hệ với giá trị độ chia tương ứng bằng một hệ số tỷ lệ thay đổi trên toàn 
thang đo. Một số thang đo không tuyến tính có tên riêng như thang lôgarit, 
thang bình phương... Trên thang đo không tuyến tính mỗi vạch chia có một 
độ nhạy khác nhau. Phần đầu của thang thường các vạch sít nhau, độ nhạy 
rất thấp so với giữa và cuối thang, do đó độ nhạy không còn là đặc trưng 
chung của phương tiện đo. Trong trường hợp này người ta thường nói đến 
độ nhạy trung bình hoặc độ nhạy thấp nhất, độ nhạy lớn nhất. 


Tuỳ theo giá trị giới hạn trên, giới hạn dưới của các số chỉ cực trị trong 
phạm vi chỉ, phân biệt: 

Thang đo ẩn “0°: là thang đo trong đó phạm vi thang không có giá trị “0”. 

Thang đo mở rộng: là thang đo trong đó một phần của phạm vi thang 
chiếm chiều dài lớn hơn các phần khác không theo cùng tỷ lệ. 

Tất cả các thang đo đều biểu thị ra số chỉ nhờ mặt số; đó là phần có 
định hoặc di động của cơ cấu chỉ có mang thang đo hoặc các thang đo. 


Tuỳ thuộc vào bản chất của cơ cấu chỉ và cấp chính xác của phương 
tiện đo tương ứng, người ta thiết kế nhiều loại mặt số khác nhau. Ví dụ mặt 


số phẳng hình cung tròn với góc lệch của kim chỉ là + 45° về hai phía so với 
trục thăng đứng hoặc là góc bằng 90°: ở một số phương tiện đo mặt số có 
dạng hình tang trống hoặc hình đĩa mang các số và chuyển động so với bộ 
phận chỉ hoặc cửa số cố định. 


Phạm vi chỉ: là tập hợp các giá trị giới hạn bởi các số chỉ cực trị của 
thang đo. Các số chỉ cực trị chính là giá trị đầu và giá trị cuối của thang. 
Giá trị đầu thang và giá trị cuối thang là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất được 
ghỉ khắc trên bộ phận chỉ. Phạm vi chỉ được diễn tả theo đơn vị ghi khắc 
trên bộ phận chỉ, không phụ thuộc đơn vị của đại lượng đo và thường được 
biểu thị trong khoảng giới hạn dưới và trên của thang. Ví dụ: 100°C đến 
200°C; 0V đến 300V. Ở đây 100°C và 0V là giá trị đầu của thang; 200°C và 
300V là giá trị cuối của thang. Thang đo vẽ trên hình 7.5 có phạm vi chỉ là 
15mA, ứng với giá trị đầu và cuối thang là 0mA và I5mA. 


Phạm vi đo: là tập hợp các giá trị của đại lượng đo mà sai số của 
phương tiện đo được xem là nằm trong giới hạn quy định. Song ở đây cần 
phân biệt phạm vi đo và phạm vi chỉ. Phạm vi chỉ được giới hạn bởi các số 
chỉ cực trị. Giá trị của các số chỉ này được gọi là giới hạn đo dưới và giới 
hạn đo trên. Phần lớn phạm vi đo trùng với phạm vi chỉ. Khi đó giới hạn 
đầu của phạm vi đo được xác định bằng dấu chấm ở dưới, hoặc giá trị đầu 
và giá trị cuối của phạm vi đo được nối với nhau bằng một vạch kẻ (hình 
7.5). Một phương tiện đo có thể có nhiều phạm vi đo cùng với các cấp 
chính xác khác nhau và việc chuyển từ phạm vi đo này sang phạm vi đo 
khác được thực hiện qua các thao tác kỹ thuật. 


Phạm vi danh định: Mỗi phương tiện đo đều có một hoặc nhiều thang 
đo. Mỗi thang đo được ghỉ khắc và thể hiện bằng phạm vi danh định, đó là 
phạm vi chỉ nhận được bằng cách đặt cụ thể các cơ cấu điều khiển của 
phương tiện đo. 


Phạm vi danh định thường được thể hiện bằng giới hạn trên và dưới 
của nó; ví dụ “100°C đến 200°C” hoặc “~]0 V đến + 10 V*... Nếu gọi giới 
hạn dưới là “0” thì phạm vi danh định được thẻ hiện bằng giới hạn trên của 
nó. Ví dụ: phạm vi danh định “0 V đến 100 V* được trình bày là “00 V”. 


Khoảng đo: là giá trị tuyệt đối của hiệu giữa hai giới hạn của phạm vi 
danh định. Ví dụ khoảng đo danh định ứng với phạm vi danh định “100 °C 
đến 200 °C” là 100 °C, khoảng đo ứng với phạm vi danh định “10 V đến + 
I0 V” là 20 V... 


Giá trị danh định: là giá trị làm tròn hoặc gần đúng của một đặc trưng 
phương tiện đo, được dùng cho việc sử dụng nó. Ví dụ: giá trị 100 © ghi 
khắc trên một điện trở chuẩn; giá trị 1L ghi khắc trên bình dung tích một 
mức; giá trị điểm đặt của một bình điều nhiệt 25 °C; điện áp 380 V / 220 V 
ghi khắc trên mặt công tơ điện 3 pha. 


Điều kiện vận hành quy định: Mỗi phương tiện đo đều có điều kiện vận 
hành quy định, đó là điều kiện sử dụng mà các đặc trưng đo lường đã quy 
định của phương tiện đo nằm trong giới hạn đã cho. Điều kiện vận hành 
quy định nói chung được xác định bởi các phạm vi hoặc giá trị quy định của 
đại lượng đo và đại lượng ảnh hưởng. Khi sử dụng phương tiện đo để thực 
hiện phép đo, người đo phải tuân thủ các quy định đó, ví dụ như vị trí đặt 
phương tiện đo, điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, áp suất môi trường... 


Điều kiện giới hạn: Để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng phương tiện 
đo, nhà sản xuất còn đề ra các điều kiện giới hạn nhất định. Đó là các điều 
kiện cực trị phương tiện đo phải chịu mà không bị hỏng hóc và sai lệch các 
đặc trưng đo lường đã quy định khi hoạt động trở lại trong điều kiện vận 
hành ấn định trước. 

Cần chú ý rằng các điều kiện giới hạn cho việc bảo quản, vận chuyên 
và vận hành có thể khác nhau; các điều kiện giới hạn có thể bao gồm giá trị 
giới hạn của đại lượng đo và đại lượng ảnh hưởng. 

Điều kiện tiêu chuẩn: Khác với điều kiện vận hành, điều kiện tiêu chuẩn 
của phương tiện đo được quy định nghiêm ngặt hơn, đó là điều kiện sử dụng 
để thử nghiệm các đặc trưng đo lường của phương tiện đo hoặc để so sánh 
lẫn nhau các kết quả đo. Điều kiện tiêu chuẩn thường bao gồm các giá trị tiêu 
chuẩn hoặc các phạm vi tiêu chuẩn đối với các đại lượng ảnh hưởng tác động 
đến phương tiện đo. Trong quy trình thử nghiệm và kiểm định, hiệu chuẩn 
phương tiện đo, điều kiện tiêu chuẩn được coi là bắt buộc đề thực hiện công 
việc thử nghiệm hoặc kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định. 

Hằng số phương tiện đo: Là hệ số mà số chỉ trực tiếp của phương tiện 
đo phải nhân với nó để có giá trị của đại lượng đo hoặc của đại lượng dùng 
để tính giá trị của đại lượng đo. Trong nhiều trường hợp hăng số phương 
tiện đo được ghi khắc trên phương tiện đo hoặc cho sẵn trong hướng dẫn sử 
dụng. Các phương tiện đo có nhiều thang đo với bộ chỉ thị đơn thường có 
nhiều hằng số khác nhau tương ứng với những thang đo khác nhau. Trước 
khi sử dụng một loại phương tiện đo nào đó, phải chọn thang đo thích hợp 
và tính các hằng số tương ứng. Nếu hằng số phương tiện đo bằng l thì 
không cần trình bày trên phương tiện đo. 


Đặc trưng hưởng ứng: Là đặc trưng điền hình của phương tiện đo, nó 
biểu thị mối quản hệ giữa kích thích (thường là tác động vào của đại lượng 
đo) và hưởng ứng (đầu ra của phương tiện đo) tương ứng trong những điều 
kiện xác định. Ví dụ suất điện động của cặp nhiệt điện là một hàm của nhiệt 
độ đối với phương tiện đo nhiệt độ hoặc suất điện động là hàm của tốc độ 
dòng chảy đối với lưu tốc kế điện tử... 


Mối quan hệ giữa kích thích và hưởng ứng có thể được diễn tả dưới 
dạng một hàm số, một bảng số hoặc bằng đồ thị. Khi kích thích thay đổi 
theo hàm thời gian thì một dạng của đặc trưng hưởng ứng là hàm truyền 
(phép biến đổi Laplace của hưởng ứng chia cho phép biến đổi đó của kích 
thích). Ví dụ, như kích thích của điện áp xoay chiều vào bộ khuếch đại 
thuật toán trong vônmét điện tử chẳng hạn. 


Độ nhạy: Là đặc trưng quan trọng của phương tiện đo. Nó biểu thị tỷ 
số giữa sự thay đổi về hưởng ứng của phương tiện đo và sự thay đổi tương 
ứng của kích thích. Nếu biểu thị sự thay đổi của kích thích là dX và sự thay 
đôi của hưởng ứng là dY, ta có biểu thức để tính độ nhạy S: 


dY 
s===F(Œ) (7.1) 


Đối với phương tiện đo tác động trực tiếp có nhiều khâu biến đổi liên tiếp 
như đã mô tả bằng sơ đồ khói hình 7.1 thì độ nhạy tông cộng được tính là: 
dY dY,dY, dY 
S=——=—'L—!..—1" =S$S...S 
ẤN NV NV, 9555 
Trong đó: 


dY, dY 


¡5 =—* ss —=-——— 


s.#Ÿ 
_ 8X” dy 1X y 


là độ nhạy của các chuyển đổi thành phần. 


Còn đối với phương tiện đo so sánh theo sơ đồ khối hình 7.2 độ nhạy 
tổng được tính là: 
l + S;Ð 





(7.2) 


Trong đó: So = S¡.S....Sạ là độ nhạy của nhánh chuyên đổi thuận; 
Bo = Bì. B›....Bạ là độ nhạy của nhánh chuyển đổi ngược. 


Qua phân tích ta thấy phương tiện đo nào có độ nhạy càng cao càng 
phát hiện được những biến thiên nhỏ của đại lượng đo. Riêng đối với 
phương tiện đo so sánh độ nhạy càng cao càng dễ phát hiện được độ lệch 
còn dư AX của quá trình so sánh. 


Độ nhạy của phương tiện đo còn cho biết số độ chia của thang đo 
tương ứng với biến thiên của một đơn vị đo. Ví dụ, khi cường độ dòng điện 
biến thiên ImA, kim đồng hồ lệch đi 10 vạch, vậy phương tiện đo có độ 
nhạy theo dòng điện là S¡ = 10 vạch/mA. Ta thấy thứ nguyên của độ nhạy 
phụ thuộc vào thứ nguyên của đại lượng kích thích và thứ nguyên của 
hưởng ứng. 


Ngưỡng độ nhạy: Trong thực tế sự thay đổi của kích thích — đại lượng 
đo đX - chỉ nhỏ dưới một giá trị nhất định e nào đó người đọc đã không 
phát hiện được sự thay đổi tương ứng về hưởng ứng của phương tiện đo nên 
e được gọi là ngưỡng độ nhạy của phương tiện đo. Như vậy, ngưỡng độ 
nhạy có cùng thứ nguyên với đại lượng đo. Nó cũng có thể được biểu thị 
theo phần trăm của tỷ số giữa đại lượng vào nhỏ nhất đã nêu ở trên và đại 
lượng vào được quy ước là danh định. 

Độ phân giải của cơ cấu chỉ thị: Nói đến độ phân giải phải hiểu đó là 
độ phân giải của chỉ thị, nghĩa là sự khác nhau nhỏ nhất giữa các số chỉ của 
cơ cấu chỉ thị có thể phân biệt được một cách rõ ràng. Chẳng hạn đối với cơ 
cấu chỉ thị hiện số, độ phân giải là sự thay đổi số chỉ khi chữ số có nghĩa 
cuối cùng thay đổi một bậc. Một cách tương tự, khái niệm này cũng dùng 
cho cơ cấu ghi. 

Vùng chết: Là khoảng cực đại trong đó kích thích có thay đôi về cả hai 
phía mà không tạo nên sự thay đổi hưởng ứng của phương tiện đo. Đối với 
một số phương tiện đo đặc biệt, vùng chết đôi khi được cố ý làm rộng ra để 
hạn chế sự thay đổi hưởng ứng đối với các thay đổi nhỏ của kích thích. 

Độ ổn định: Là khả năng của phương tiện đo giữ không đổi các đặc 
trưng đo lường của nó theo thời gian. Độ ổn định có thể được định lượng 
theo một số cách, ví dụ: 

~ Theo khoảng thời gian trong đó đặc trưng đo lường thay đổi một 
lượng nhất định. 

_ Theo mức độ thay đổi của đặc trưng đo lường trong một khoảng thời 
gian xác định... 


Độ trôi: Phương tiện đo sử dụng các phần tử chuyển đổi có đặc tính 
trễ, như đầu đo khối lượng — lực dùng cảm biến tensơ, chuyển đổi áp từ đo 
lực và áp suất cùng với các thiết bị biến đổi điện tử, thường gây nên độ trôi. 
Đó là sự thay đôi từ từ các đặc trưng đo lường của phương tiện đo theo thời 
gian. Đối với các phương tiện đo như vậy, độ trôi cũng là một trong những 
đặc trưng cơ bản cần được khống chế. Thứ nguyên của độ trôi thường được 
biểu thị theo thứ nguyên của đơn vị đo và thứ nguyên của thời gian. 


Độ đúng (của phương tiện đo): Là khà năng của phương tiện đo cho 
các số chỉ không có sai số hệ thống. 


Độ lặp lại (của phương tiện đo): Là khà năng của phương tiện đo cho 
các số chỉ gần nhau khi đo lặp lại một đại lượng đo trong cùng điều kiện đo. 
Những điều kiện đo này bao gồm: giảm đến mức tối thiểu những thay đổi 
do người quan sát gây ra; cùng một thủ tục đo; cùng người quan sát; cùng 
phương tiện đo; cùng điều kiện sử dụng; cùng địa điểm đo; lặp lại trong 
thời gian ngắn. Độ lặp lại của phương tiện đo có thê được diễn tả định . 
lượng bằng các đặc trưng phân tán của số chỉ. 


Độ chính xác (của phương tiện đo): “Độ chính xác” của phương tiện 
đo là một khái niệm định tính. Đó là khả năng của phương tiện đo tạo ra 
hưởng ứng sát với giá trị thực. 


Cấp chính xác: Là nhóm các phương tiện đo đáp ứng những yêu cầu 
đo lường nhất định để đảm bảo cho sai số nằm trong giới hạn đã định. Cấp 
chính xác Phường được biểu thị bằng một số hoặc ký hiệu theo quy ước và 
gọi là chỉ số cấp chính xác. 


7.1.4. Sai số và cấp chính xác của phương tiện đo 


Do tác động của yếu tố cấu trúc và chất lượng chế tạo song như nhiều 
yếu tố ngẫu nhiên khác, phương tiện đo luôn có sai số. Sai số của phương 
tiện đo được định nghĩa là hiệu số chỉ của phương tiện đo trừ đi giá trị thực 
của đại lượng vào tương ứng. 


4) Các hình thức biểu thị sai số của phương tiện đo 


Sai số của phương tiện đo được biểu thị dưới ba hình thức: sai số tuyệt 
đối, sai số tương đối và sai số quy đổi. 


Sai số tuyệt đối: là hiệu giữa số chỉ của phương tiện đo và giá trị thực 
của đại lượng đo tương ứng: 
AX — Xe .ư XI (7.3) 


Trong đó: AX là sai số tuyệt đối; 
X.. là số chỉ của phương tiện đo; 
X, là giá trị thực của đại lượng đo tương ứng. 


Chú ý rằng giá trị thực là giá trị đạt được của một phép đo hoàn hảo (là 
phép đo không có sai số) và trên thực tế không tồn tại phép đo hoàn hảo nên 
người ta phải thay giá trị thực bằng giá frị thực quy ước. Đó là giá trị quy 
cho một đại lượng riêng biệt và được chấp nhận, đôi khi bằng thoả ước, có 
độ không đảm bảo phù hợp với mục đích đã định. Ví dụ khi hiệu chuẩn 
phương tiện đo bằng phương pháp so sánh, giá trị thực quy ước được thẻ 
hiện bằng chuẩn. Độ không đảm bảo ở đầy được khống chế bằng tỷ số giữa 
độ không đảm bảo của phương tiện đo cần hiệu chuẩn và phương tiện đo 
được chọn làm chuẩn. Vậy thực tế biểu thức tính sai số sẽ là: 

AX=X¿: — Xu (7.4) 

Trong đó: X„. là số chỉ của phương tiện đo; 

Xa là giá trị thực quy ước. 

Sai số tuyệt đối được biểu thị theo đơn vị đo, song nó không đặc trưng 
cho độ chính xác của phương tiện đo (ví dụ khi đo đường kính của một 
ngẫu trục với sai số tuyệt đối bằng I mm là không chính xác nhưng khi đo 
khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng với sai số I m lại chính xác hơn). Vì 
thế để đặc trưng cho độ chính xác của phương tiện đo người ta thường dùng 
hình thức biểu thị sai số tương đối. 


Sai số tương đối: Là tỷ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị thực quy ước 
ứng với số chỉ phương tiện đo tính theo phần trăm và ký hiệu bằng chữ ö: 


- ÂX Iọo (1.5) 


tq 
Trong đó: ö là sai số tương đối tính theo %; 
AX là sai số tuyệt đối; 
Xu là giá trị thực quy ước ứng với số chỉ của phương tiện đo. 


Sai số tương đối thể hiện mức độ chính xác của phương tiện đo. Sai số 
này càng nhỏ độ chính xác của phương tiện đo càng cao và ngược lại. 


Sai số quy đổi: Là tỷ số giữa sai số tuyệt đối và một giá trị đã được quy 
ước đối với phương tiện đo, sai số quy đổi tính theo phần trăm và ký hiệu 
bằng chữ y: 

T= ^X Iọo (7.6) 
Xo 

Giá trị Xe đối với phương tiện đo khác nhau đã được quy ước cụ thể 
trong các tài liệu hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn liên quan. Xọ có thể là giới 
hạn đo trên, phạm vi danh định hoặc độ dài thang đo... Sau đây là một số ví 
dụ cụ thê: 


- Đối với phương tiện đo có thang đo tuyến tính hoặc thang đo luỹ 
thừa, nếu vạch “0 nằm ở mép hoặc ngoài thang, giá trị quy ước được lấy 
bằng giới hạn trên của phạm vi danh định. 


- Đối với phương tiện đo có thang đo tuyến tính hoặc thang đo luỹ 
thừa, nếu vạch “0 nằm ở trong phạm vi danh định thì giá trị quy ước được 
lấy bằng tổng số học giới hạn dưới và giới hạn trên của phạm vi danh định 
(không tính đến dấu). 


- Đối với phương tiện đo đại lượng hoá lý, thang đo được khắc độ theo 
% nồng độ, giá trị quy ước được lấy theo quy định trong tiêu chuẩn của 
phương tiện đo tương ứng. 


- Đối với phương tiện đo có thang đo lôgarit hoặc hypecbôn, giá trị 
quy ước được lấy bằng độ dài thang đo. 


- Đối với phương tiện đo khác với các phương tiện đo đã kể trên thì 
giá trị quy ước được thiết lập trong tiêu chuẩn. 


Sai số quy đổi thường được áp dụng cho những phương tiện đo mà ở 
đó sai số tuyệt đối không phụ thuộc giá trị đo. Khi đó, sai số quy đổi sẽ có 
một giá trị nhất định trên toàn thang đo, nó đặc trưng cho độ chính xác 
chung của cả thang đo. Dựa vào sai số quy đổi có thể so sánh dễ dàng độ 
chính xác của các phương tiện đo cùng loại có phạm vi đo khác nhau. 


b) Phân loại sai số phương tiện ảo 


Có thê phân loại sai số phương tiện đo theo nguyên nhân gây ra nó 
hoặc theo điều kiện HH trường làm việc của phương tiện đo. Theo nguyễn 
nhân gây ra nó, sai số phương tiện đo được chia ra: sai số hệ thống và sai số 
ngẫu nhiên. 


Sai số hệ thống của phương tiện âo: 


Sai số hệ thống của phương tiện đo là phần sai số có độ lớn không đổi 
hoặc thay đổi theo quy luật nhất định làm cho phương tiện đo không đúng. 
Nói chung sai số hệ thống của phương tiện đo thường là hàm của đại lượng 
đo, đại lượng ảnh hưởng và thời gian. 


Khi là hàm của đại lượng đo, sai số hệ thống có hai thành phần: thành 
phần sai số do sự thiếu hoàn thiện về cấu trúc và thành phần sai số do sai 
sót trong công nghệ chế tạo. Thành phần thứ nhất thường có độ lớn không 
đổi đối với tất cả các phương tiện đo cùng kiểu. Thành phần thứ hai „ giá 
trị khác nhau đối với mỗi phương tiện đo do sự không hoàn chỉnh về công 
nghệ chế tạo như trục quay của phần động lệch tâm, phần động không cân 
bằng hoàn toàn, độ chia thang đo ghi khắc không chính xác, lò xo bị biến 
dạng, hoặc do ảnh hưởng của từ trường nội bộ, hiện tượng trễ của vật liệu 
sắt từ... Để khắc phục và loại trừ thành phần sai số này, trước khi đưa 
phương tiện đo vào sử dụng, người ta tiến hành kiểm định hoặc hiệu chuẩn 
phương tiện đo. Từ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn có thể Suy ra số hiệu 
chính cho số chỉ của phương tiện đo. 


Thành phần sai số hệ thống của phương tiên đo do các đại lượng ảnh 
hưởng của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, điện từ trường,... gây ra 
thường thay đổi theo quy luật nhất định cùng với sự thay đổi của các đại lượng 
này. Trong phòng thí nghiệm, điều kiện môi trường có thể khống chế hoặc xác 
định nên thành phần sai số này có thể được hạn chế hoặc xác định thông qua 
các hàm ảnh hưởng nhất định. Khi sử dụng phương tiện đo tại hiện trường, 
điều kiện môi trường thay đổi ngẫu nhiên hoặc, đột ngột, thành _ phần sai số trên 
không còn mang tính hệ thống nữa. Nó được xếp vào sai số ngẫu nhiên. 


Sai số ngẫu nhiên của phương tiện ảo: 


Sai số ngẫu nhiên của phương tiện đo là phần sai số có độ lớn thay đôi 
một cách ngẫu nhiên không theo quy luật nhất định làm cho phương tiện đo 
không trung thành. 


Nguyên nhân của phân sai số này là do những biến đổi ngẫu nhiên trong 
thông số của các phần tử cấu tạo, ma sát giữa phần động và phần tĩnh, sự 
không ổn định... Khi sản xuất phương tiện đo, người ta cố gắng hoàn thiện 
khâu thiết kế và công nghệ chế tạo để thành phần sai số ngẫu nhiên có giá trị 
đủ nhỏ so với sai số hệ thống và do đó có thê bỏ qua trong quá trình sử dụng. 

Theo điều kiện môi trường làm việc, sai số của phương tiện đo chia ra: 

Sai số cơ bản của phương tiện đo: 

Là thành phần sai số của phương tiện đo được xác định trong điều kiện 
tiêu chuẩn. Điều kiện tiêu chuẩn được quy định cụ thể tuỳ theo loại phương 
tiện đo khác nhau. Thông thường điều kiện đó được xác định bởi: tư thế lắp 
đặt phương tiện đo; điều kiện môi trường như: nhiệt độ, áp suất khí quyền, 
độ âm, điện từ trường xung quanh...; tần số làm việc. 

Trong thực tế sai số cơ bản của phương tiện đo có thể chứa hai thành phần: 

|Ax,|=k|+|bx 07) 

Trong đó: AXo là sai số cơ bản; 

a là thành phần không đổi theo đại lượng đo; 
bX là thành phần biến đổi theo đại lượng đo. 
Có thể biểu thị các thành phần sai số trên bằng đồ thị hình 7.6. 





Hình 7.6. Thành phần sai số của phương tiện đo 
Thành phân không đổi của sai số xác định chủ yếu bởi sự không hoàn 
thiện về cầu trúc của phương tiện đo. Còn thành phần biến đổi phụ thuộc 
vào công nghệ chế tạo và các đại lượng ảnh hưởng. 


Đối với phương tiện đo có |a| >> |bX| (nghĩa là sai số gần như không đổi 
trên toàn phạm vi đo) thì sai số cơ bản được biểu thị bằng công thức đơn thức: 
AXa=‡da (7.8) 


Còn đối với phương tiện đo có sai số là hàm của đại lượng đo, sai số cơ 
bản được biểu thị bằng công thức nhị thức: 
AXo= ‡(a + bX) (7.9) 


Sai số phụ của phương tiện đo: 


Ngoài điều kiện tiêu chuẩn được thể hiện bằng các giá trị tiêu chuẩn 
(hoặc phạm vi tiêu chuẩn) của đại lượng ảnh Mỹg người ta còn quy định 
miền mở rộng của đại lượng ảnh hưởng. Sai số của phương tiện đo xuất 
hiện khi một đại lượng ảnh hưởng vượt ra Rgoài phạm vi tiêu chuẩn nhưng 
còn nằm trong miền mở rộng được gọi là sai k. 2 phụ của phương tiện đo đối 
với đại lượng ảnh hưởng đó. Thành phần sai số phụ thường được định mức 
riêng cho từng đại lượng ảnh hưởng, ứng với miền giá trị mở rộng của nó. 


c) Định mức sai số cho phép và cấp chính xác 
Sai số cho phép của phương tiện đo: 
Một đặc trưng quan trọng của phương tiện đo là sai số cơ bản cho phép 


hay gọi tắt là sai số cho phép. Đó là các giá trị cực trị của sai số được cho phép 
bằng quy định kỹ thuật, luật lệ... đối với một loại phương tiện đo xác định. 


Cấp chính xác của phương tiện đo: 

Như đã định nghĩa ở phần 7.I.3 cấp chính xác là một đặc trưng tổng 
quát Phá phương tiện đo, xác định bởi giới hạn cho phép của sai số cơ bản, 
sai số phụ và các tính chất khác của phương tiện đo có ảnh hưởng đến độ 
chính xác như độ ôn định, độ nhạy, độ phân giải, độ lặp lại của phương. tiện 
đo... Cơ sở để quy định và ký hiệu cấp chính xác là độ lớn của sai số cơ 
bên cho phép và hình thức biểu thị sai số đó. 


Khi sản xuất phương tiện đo, nhà sản xuất phải định mức sai số cho 
phép và cấp chính xác của phương tiện đo theo nguyên tắc sau: 


cl) Định mức sai số bằng cách đưa ra giới hạn sai số cho phép của sai số 
cơ bản dưới hình thức tuyệt đối + AX„.p, tương đối + öøcp hoặc quy đôi + Yocp 
không đổi trên toàn bộ phạm vi đo. Trong trường hợp này sai số cho phép 
được xác định bởi thành phần không đổi của sai số. 


Tuỳ theo hình thức biểu thị ta có các trường hợp sau: 
— Định mức sai số cho phép dưới hình thức sai số tuyệt đối theo công thức: 
AXoep=‡+a (7.10) 
Trong đó: AXoep là sai số cơ bản cho phép; 
a là hằng số biểu thị bằng đơn vị của đại lượng đo. 

Phương tiện đo có sai số cho phép định mức theo công thức (7.10) thì 
cấp chính xác của nó được ký hiệu bằng số thứ tự hoặc bằng các chữ cái in 
hoa. Phương tiện đo có sai số cho phép lớn, cấp chính xác được ký hiệu 
bằng số lớn hoặc chữ cái đứng ở phía sau theo thứ tự bảng chữ cái. Ví dụ 
trong dãy can chuẩn cấp chính xác 0; 1; 2; 3; 4; 5 thì can chuẩn cấp 5 có sai 
số cho phép lớn nhất; trong dãy quả cân cấp chính xác E\; Ez; F¿; F;; M¡; 
M;; M; thì quả cân cấp chính xác Mạ có sai số cho phép lớn nhất. 

— Định mức sai số cho phép dưới hình thức sai số tương đối theo công thức: 

|AXoe| 


ỗọc; =+—— 100 = +c% (7.11) 
Xu 


Trong đó: ồcp là giới hạn sai số tương đối cho phép biểu thị bằng %; 
X‹¿ là giá trị thực quy ước ứng với số chỉ của phương tiện đo; 
|AXoc;| là giới hạn sai số tuyệt đối cho phép không đẻ ý đến dấu; 

c là một hằng số. 


— Định mức sai số cho phép dưới hình thức sai số quy đổi theo công thức: 


AX 
To =+ÈXsrÌlpp - >a% (7.12) 
Q 


Trong đó: Ycp là giới hạn sai số quy đổi cho phép biểu thị bằng %; 
X¿ là giá trị quy ước đối với từng loại phương tiện đo; 
d là hằng số, 
Phương tiện đo có sai số định mức theo công thức (7.1 1); (7.12) thì cấp 


chính xác của nó được ký hiệu bằng số e hoặc d. Nhà sản xuất ấn định các 
hằng số c và d bằng cách chọn trong dãy số thập phân sau: 


k=[H; l5; (1,6); 2; 2,5; (3); 4; 5 và 6].10° với n = I; 0; -l;-2;.. (7.13) 


Với cùng một trị số n, số cấp chính xác được chọn sao cho độ chênh 
lệch về độ chính xác của các phương tiện đo thuộc các cấp kề nhau không 
quá nhỏ. Ký hiệu 1,6.10° và 3.10” chỉ dùng trong các lĩnh vực đo đặc biệt. 
Ví dụ, dãy cấp chính xác của đồng hồ đo điện kiểu cơ điện, được lập từ dãy 
số trên với n =—l và 0 gồm 7 cấp chính xác sau: 

| 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 4,0 

Qua ký hiệu người sử dụng biết giới hạn sai số cho phép của phương 
tiện đo được thể hiện dưới dạng sai số quy đổi hay tương đối, người ta 
khoanh tròn cho ký hiệu cấp chính xác ứng với giới hạn sai số tương đối: 0.2, 
còn ký hiệu cấp chính xác ứng với sai số quy đôi không có khoanh tròn: 0,2. 
Trong trường hợp giá trị định mức trong công thức sai số quy đổi là chiều dài 


Ấy É 


thang đo, người ta thêm dâu “v” vào dưới ký hiệu cấp chính xác 0,2. 

c2) Đối với nhóm phương tiện ảo có sai số cơ bản phụ thuộc vào đại 
lượng đo, để quy định sai số cho phép ta không thể dùng công thức đơn 
thức vì nó không phản ánh được toàn bộ sự phụ thuộc của sai số vào đại 
lượng đo, ta phải dùng công thức nhị thức: 

AX«p = ‡ (a + bX) (7.14) 

Nếu giới hạn sai số cho phép được biểu thị dưới dạng sai số tương đối 

phụ thuộc vào giá trị đại lượng đo, ta có công thức: 


= +» iqo- ‡|e+dCen]| ⁄] (7.15) 


Öocp 


Trong đó: ð¿cp là giới hạn sai số cho phép tính theo % so với giá trị đo X; 
X, là giới hạn trên của phạm vi do; 
c„ d là hằng số. 

Trong trường hợp này cấp chính xác của phương tiện đo tương ứng 
được ký hiệu bằng chính hai số c, d dưới hình thức c/d với điều kiện c > d. 
Giá trị c, d được chọn trong dãy số thập phân nêu trên và tỷ số giữa chúng 
được quy định cụ thể trong các tài liệu kỹ thuật. 

Cũng có thể dùng các công thức nhị thức có dạng khác để quy định sai 
số cho phép, ví dụ: 


f 
Öọcp = +|e+x| [%] (7.16) 


Trong đó e và f là những hằng số. Trong trường hợp này, cấp chính xác 
được ký hiệu bằng con số e, giá trị của e cũng được lấy trong dãy số thập 
phân nêu trên. 

c3) Đối với phương tiện đo không có giới hạn sai số cho phép (Vì 
không có giá trị danh định) thì cấp chính xác sẽ được quyết định bởi đặc 
trưng đo lường khác và được ký hiệu theo một trong các cách trên tuỳ theo 
cách biểu thị các đặc trưng đó. Ví dụ với pin chuẩn, cơ sở để xếp loại cấp 
chính xác là độ thay đổi của sức điện động trong một năm. Độ thay đổi này 
tính tương đối theo % của sức điện động làm tròn được dùng để ký hiệu cấp 
chính xác cho pin chuẩn. Pin chuẩn công tác được sản xuất theo dãy cấp 
chính xác đã quy định sau đây: 


chính xác | điện động trong 1 năm sức điện động theo % 
[am | - tụ — [ Tz06wxtewdawreem- 
[mm |  mụ TỊT Tag — — 
| s |  mw TỊ— Tqng 
— TH 


200 uV 
Như vậy khi biết cấp chính xác của phương tiện đo ta có thể xác định 
giới hạn sai số cơ bản cho phép tương ứng của phương tiện đo đó. 


7.2. VẬT ĐỌ 
7.2.1. Định nghĩa và phân loại 

















Vật đọ là một dạng đặc biệt của phương tiện đo. Đó là thiết bị được 
dùng theo một cách có định trong khi sử dụng nó để tái tạo hoặc cung cấp 
một hoặc nhiều giá trị đã biết của đại lượng đã cho. Ví dụ: quả cân, bình 
đong dung tích, bộ can chuẩn, mẫu chuẩn.... 


Tuỳ theo cách thê hiện giá trị đại lượng, vật đọ được phân thành ba 
loại: vật đọ đơn trị, đa trị và bộ vật đọ. 


Vật đọ đơn trị: Là vật đọ thể hiện một giá trị của đại lượng, ví dụ vật 
đọ sức điện động là pin chuẩn Weston, vật đọ độ cứng là tắm chuẩn độ 
cứng, vật đọ khối lượng là các quả cân, vật đọ độ dài là các miếng can 
chuẩn... Có một số vật đọ chỉ sản xuất được theo loại đơn trị vì thể hiện 


nhiều giá trị hoặc khó, hoặc không thực hiện được. Ví dụ như tắm chuân độ 
nhám, độ trắng; các mẫu chuẩn về độ tỉnh khiết như kẽm, vàng... để tạo các 
điểm mốc nhiệt độ. Một số vật đọ khác được sản xuất cả theo loại đơn trị và 
đa trị hoặc thành bộ. Ví dụ: vật đọ độ dài, vật đọ điện dung, điện trở... 


Vật đọ đa trị: Là vật đọ thể hiện một dãy giá trị liên tiếp của đại lượng. 
Ví dụ thước vạch 500 mm có vạch chia tới milimét, tụ xoay có điện dung 
biến thiên (0 + 150) pE... 


Bộ vật đọ: Là một số vật đọ được chọn lọc đặc biệt và được sử dụng 
kết hợp với nhau để thể hiện một dãy giá trị khác nhau của đại lượng. Ví dụ 
bộ quả cân phân tích trong dãy miligam gồm l1 quả l mg, 2 quả 2 mg, Ì quả 
5 mg, 1 quả 10 mg; bộ can chuẩn, bộ cuộn điện trở chuẳn.... Thường bộ vật 
đọ có độ chính xác cao hơn vật đọ đa trị. 


Những đặc trưng chính của vật đọ là: 


Giá trị danh định của vật đọ: Là giá trị đại lượng ghi khắc trên vật đọ. 
Ví dụ giá trị 200 g, 500 g ghi trên quả cân, 10 O© ghi trên cuộn điện trở; 
(0 + 250) pF ghi trên tụ điện biến đổi... Các giá trị này được xác định trong 
quá trình sản xuất hàng loạt và trong sử dụng thông thường chúng được coi 
là thoả mãn về độ chính xác. 

Giá trị thực quy ước của vật đọ: Là giá trị thực tế của đại lượng thể hiện 
bởi vật đọ, trong giá trị này người ta đã loại trừ sai số hệ thống, còn các tham 
số của sai số ngẫu nhiên đã được đưa về giá trị nhỏ nhất. Ví dụ 1,000 02 © là 
giá trị thực quy ước của cuộn điện trở có giá trị danh định I © tìm được khi 
hiệu chuẩn nó. Giá trị thực quy ước của vật đọ được xác định bằng phương 
tiện đo và phương pháp đo nhất định tương ứng với cấp chính xác của nó. 
Người sử dụng cần đến giá trị thực quy ước của vật đọ khi dùng nó làm 
chuẩn để kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo, hoặc dùng trong các 
phép đo chính xác. 

Sai số chứng nhận của vật đọ: Là sai số của phép xác định giá trị thực 
quy ước của vật đọ. Sai số này quyết định bởi độ chính xác của thiết bị 
chuẩn, phương pháp đo và môi trường đo. Thường trong giấy chứng nhận 
cấp cho vật đọ chuẩn có ghi sai số chứng nhận, giá trị thực quy ước và giá 
trị danh định. Sai số chứng nhận được dùng làm căn cứ để phân loại các vật 
đọ chuẩn thành bậc I, II, HI... Nếu tiếp cận theo độ không đảm bảo đo thì 


giá trị thực quy ước của vật đọ sẽ được thông báo trong giấy chứng nhận 
hiệu chuẩn của nó có kèm theo độ không đảm bảo đo tương ứng ở mức tin 
cậy xác định. 

Sai số của vật đọ: Là hiệu giữa giá trị danh định và giá trị thực quy ước 
của vật đọ. Sai số này phụ thuộc vào cấu trúc của vật đọ, công nghệ chế tạo 
và điều kiện sử dụng nó. Tương tự như đối với phương tiện đo, sai số của 
vật đọ được biểu thị dưới các hình thức: 

~ Sai số tuyệt đối: Đôi với vật đọ, sai số tuyệt đối AX là hiệu giữa giá 
trị danh định Xa và giá trị thực X, của đại lượng được thể hiện bởi vật đọ. 
Song vì trong thực tế, ta chỉ xác định được giá trị gần đúng với giá trị thực 
nên khi tính sai số giá trị thực được thay bằng giá trị thực quy ước: 

AX = X4— Xu (7.17) 

Trong đó: AX là sai số tuyệt đối; 

Xaa là giá trị danh định; 
Xa là giá trị thực quy ước. 

Sai số tuyệt đối có cùng đơn vị với đại lượng đo, song nó chưa phản 
ánh được độ chính xác của vật đọ. Vì vậy, người ta thường sử dụng hình 
thức sai số tương đối và quy đổi. 

— Gai số tương đối: Sai số tương đỗi của vật đọ có giá trị bằng tỷ số 
giữa sai số tuyệt đối của vật đọ và giá trị thực tương ứng của đại lượng mà 
nó thê hiện. Trong thực tế có thể thay giá trị thực bằng giá trị thực quy ước 
của đại lượng hoặc bằng giá trị danh định của vật đọ. 

Sai số tương đối là đại lượng không thứ nguyên và được biểu thị theo %: 





8% = " 100 [%] (7.18) 


td,tq 
Sai số tương đối được coi là thước đo mức độ chính xác của vật đọ. 
Sai số quy đổi: Sai số quy đổi của vật đọ có giá trị bằng tỷ số giữa sai 
số tuyệt đối của vật đọ và giá trị đã được quy ước đối với vật đọ. Ví dụ, với 
một vật đọ đa trị thì giá trị quy ước này là phạm vi giá trị mà vật đọ đa trị 
thể hiện. 


1%=“ˆ100|%] _ (7.19) 


Số hiệu chính của vật đo: Đại lượng có giá trị bằng sai số tuyệt đối của 
vật đọ nhưng mang dấu ngược với dấu của sai số. Số hiệu chính này thể 
hiện độ lệch khỏi giá trị danh định của giá trị thực quy ước và được xác 
định khi hiệu chuẩn nó. Biết giá trị danh định và số hiệu chính, ta có thể 
tính được giá trị thực quy ước xạ của đại lượng thê hiện bởi vật đọ theo 
công thức: 

Xụa = Xa + Ânc (7.20) 


với xạa là giá trị danh định của vật đọ, A¡‹ là số hiệu chính. 
7.2.2. Quy định sai số cho phép và cấp chính xác của vật đọ 


Sai số cơ bản cho phép của vật đọ đơn trị được quy định dưới dạng sai 
số tuyệt đối hoặc tương đối bằng một công thức đơn thức: 
AXu„=+a (721) 


Š= +IÈXeiogs =‡+c [%] (7.22) 
dd 


Trong đó: AX sp, ỗoep là sai số cơ bản tuyệt đối và tương đối cho phép; 
a là hằng số biểu thị theo đơn vị đại lượng đo; 
Xa¿ là giá trị danh định của vật đọ, c là hằng số. 


Cách quy định và ký hiệu cấp chính xác của vật đọ trong trường hợp 
này cũng tương tự như đối với cấp chính xác của phương tiện đo. 


Đối với các vật đọ không có giá trị danh định, người ta không quy định 
sai số cơ bản cho phép mà quy định dải giá trị thực quy ước của vật đọ. Ví 
dụ giá trị thực quy ước của pin chuẩn cấp 0,001 được quy định là từ 1,018 
59 V đến 1,018 63 V ở nhiệt độ 20 ”C. 


Sai số cơ bản cho phép của từng vật đọ đa trị riêng biệt thường được 
quy định dưới dạng sai số quy đôi và cũng được biêu diễn bằng một công 
thức đơn thức: 


|JAXe»| 


=# 100% = +d [%] (7.23) 





Yocp 
Trong đó: Top là sai số cơ bản quy đổi cho phép; 
D là phạm vi giá trị mà vật đọ đa trị thể hiện; 


d là hằng số. 


Để quy định sai số cơ bản cho phép của một bộ hay một hộp vật đọ 
không thể dùng công thức đơn thức vì nó không phản ánh được toàn bộ sự 
phụ thuộc của sai số tương đối hoặc tuyệt đối của vật đọ vào các giá trị 
danh định mà nó thê hiện. Trong trường hợp này phải dùng các công thức 
nhị thức: 

AXocp = ‡ (a + bX) 


Ôọcp = tị: + dễ _ )| [%] (7.25) 


Trong đó AXscp, ðocp là sai số cơ bản tuyệt đối và tương đối cho phép; 
a, b, c, d là những hằng số; X¿ là giá trị đại lượng lớn nhất mà bộ hay hộp 
vật đọ thê hiện, X là giá trị đại lượng đo thể hiện bằng vật đọ. 

Khi X = Xụ sai số cơ bản tương đối cho phép đạt tới giá trị ỗ = + c: khi 
X <X, thì ồ lớn hơn giá trị này. Ngoài công thức (7.24) và (7.25) ra cũng 
có thể dùng công thức: 


——I 


Ôọcp = tra 








|m (7.26) 


Trong đó X' là giá trị đại lượng do bộ hay hộp vật đọ thể hiện mà với 
giá trị này sai số cơ bản cho phép đạt giá trị bé nhất. 

Cách quy định và ký hiệu cấp chính xác của vật đọ trong các trường 
hợp nêu trên cũng tương tự như đối với cấp chính xác của phương tiện đo. 

Nếu sự phụ thuộc của sai số cơ bản vào giá trị danh định của vật đọ 
phức tạp hơn các công thức đã dẫn ra ở trên thì sai số cơ bản cho phép ứng 
với các giá trị danh định khác nhau của vật đọ thường được cho dưới dạng 
bảng các giới hạn sai số tuyệt đối, ví dụ như đối với quả cân. 

Ví dụ 1: Sai số cơ bàn cho phép của vật đọ độ dài cấp 2 có giá trị danh 
dịnh 130 mm được cho theo công thức (7.21) và bằng: 

A =‡#0,001 mm 


Vi dụ 2: Sai số cơ bản cho phép của bộ can chuẩn hạng l được cho 
theo công thức (7.24): 
A =+‡ (0,02 + 5.10L) um, 


trong đó L là giá trị danh định của miếng can chuẩn theo mm. 


Ví dụ 3: Sai số cho phép của tụ điện chuẩn có điện dung nhỏ được quy 
định theo công thức (7.22) và thường có giá trị õ = + 0,05% giá trị điện 
dung danh định. 

Ví dụ 4: Sai số cho phép của hộp điện trở thập phân được quy định 
theo công thức nhị thức (7.25) dưới dạng: 


b m tr 
ð=#[k+F J%] 


với k là cấp chính xác của hộp điện trở, F là hằng số, R là điện trở chỉ 
trên hộp, m là số thập phân có trên hộp điện trở. 

Ví dụ 5: Giá trị thực quy ước ở 20 °C của pin chuẩn cấp chính xác 
0,001 được quy định phải nằm trong phạm vi (I,018 59 + 1,018 63) V; cấp 
chính xác 0,02 phải nằm trong phạm vi (1,018 6 + 1,019 4) V, 


7.3. BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐO 
7.3.1. Định nghĩa 


Bộ chuyển đổi đo là thiết bị cung cấp đại lượng ở đầu ra có mối liên hệ 
xác định với đại lượng đầu vào. Bộ chuyển đôi đo là một dạng đặc biệt của 
phương tiện đo. 

Đại lượng đầu vào cần biến đổi là đại lượng vật lý. Kết quả biến đổi ở 


đầu ra cũng là đại lượng vật lý. Như vậy giữa chúng có mỗi quan hệ hàm 
xác định. Quan hệ hàm này có thể tuyến tính hoặc phi tuyến. Trong kỹ thuật 
đo lường người ta mong muốn tạo ra các chuyên đổi tuyến tính đề nâng cao 


độ chính xác của phép đo. 


7.3.2. Phân loại bộ chuyển đổi đo 


Cấu tạo của các bộ chuyển đổi đo rất đa dạng song đều dựa trên cơ sở 
các hiện tượng vật lý nhất định. Ví dụ cặp nhiệt điện sử dụng hiệu ứng suất 
nhiệt điện động; tenxơ đo biến dạng sử dụng hiệu ứng điện trở; chuyên đổi 
cảm ứng dựa trên quy luật biến thiên điện từ; chuyển đổi hoá điện dựa trên 
các hiện tượng hoá điện xảy ra khi có dòng điện đi qua bình điện phân... 

Căn cứ vào vị trí lắp đặt của chuyển đổi trong kết cấu của phương tiện 
đo, các bộ chuyển đổi đo được phân thành: 

- Bộ chuyển đổi đo sơ cấp: Là bộ chuyển đổi trực tiếp nhận đại lượng 
đo. Thường bộ chuyển đổi sơ cấp được chế tạo sao cho có các hình dạng 
phù hợp với chỗ đặt của điểm đo, cung cấp kèm theo thiết bị đo nên được 
gọi là đầu đo, bộ cảm biến hay tenxơ (sensor). 


~ Bộ chuyển đổi đo trung gian: là bộ chuyển đỗi nằm ở sau bộ chuyển 
đổi sơ cấp. 

- Bộ chuyển đồi đo đầu ra: là bộ chuyên đổi nằm ở đầu ra của phương 
tiện đo. Đại lượng ra có độ lớn và dạng thuận lợi cho việc truyền đi xa, chỉ 
thị, xử lý... Vì vậy bộ chuyên đôi này thường có kèm với cơ cấu đếm hoặc 
ghi để phản ánh giá trị đại lượng đo hoặc gắn liền với máy vi tính để tự 
động điều khiển quá trình đo. 


Căn cứ theo số đại lượng vào, bộ chuyển đổi đo được phân thành: 


~ Bộ chuyển đổi đo một đại lượng vào: Hàm chuyển đổi có dạng 
Y =X ); đại lượng vào có thể là đại lượng điện, từ hoặc là đại lượng không 
điện như quang, nhiệt, độ dài... Ví dụ nhiệt ngẫu, tế bảo quang điện là bộ 
chuyên đổi đo có một đại lượng vào. 


- Bộ chuyển đổi đo nhiều đại lượng vào: Hàm chuyên đỗi phụ thuộc 
nhiều đại lượng vào, nó có dạng Y = f(X, X;,... X;). Ví dụ bộ chuyên đổi 
Hall có 2 đại lượng vào là điện và từ. 


Căn cứ theo bản chất đại lượng ra so với đại lượng vào, ta có: 


— Bộ chuyển đổi tỷ lệ: Bản chất vật lý của đại lượng ra không thay đỗi 
dưới tác dụng của bộ chuyển đổi này và hàm biến đổi có dạng tuyến tính. 
Bộ chuyên đôi tỷ lệ chính là các bộ khuếch đại đo lường; ví dụ biến dòng, 
biến áp, sưn... 


- Các bộ chuyển đổi đo làm thay đổi bản chất vật lý của đại lượng 
vào: Các chuyên đôi này được gọi tên theo các đại lượng có liên quan, ví dụ 
chuyên đổi nhiệt - điện, cơ — điện... 


Căn cứ theo tính gián đoạn hoặc liên tục của đại lượng ra, ta có: 


- Bộ chuyển đổi tương tự — tương tự: Là các bộ chuyển đổi đo có đại 
lượng đầu ra là hàm liên tục của đại lượng đầu vào. 


~ Bộ chuyển đối tương tự — số: Là các bộ chuyển đổi đo biến đổi thông 
tin đo dạng biên thiên liên tục sang dạng gián đoạn hoặc ngược lại để phục 
vụ yêu câu của kỹ thuật đo hiện số. 


- Bộ chuyển đổi số — số: Là các bộ chuyển đổi đo biến đổi thông tin đo 
dưới dạng mã cơ số này sang mã cơ số khác. Ví dụ bộ chuyển đổi thông tin 
trong hệ đếm nhị phân sang thập phân. Bộ chuyển đổi loại này là phần tử 
không thể thiếu trong phương tiện đo hiện só. 


7.3.3. Đặc trưng kỹ thuật của bộ chuyển đổi đo 


Khi đánh giá bộ chuyển đổi đo hay khi phải so sánh chúng với nhau ta 

cần chú ý những đặc trưng cơ bản sau đây: 

- Đặc tính của bộ chuyên đổi đo: là hàm biểu thị quan hệ phụ thuộc 
giữa đại lượng ra và đại lượng vào: Y =f(X'). 

Hàm quan hệ này phải đơn trị, nghĩa là với một giá trị X ta luôn luôn 
chỉ nhận được một giá trị Y mà thôi. 

~ Tính ổn định của bộ chuyển đôi đo theo thời gian. 

~ Tín hiệu ra của bộ chuyển đổi đo phải thích hợp cho việc phép nối 
vào thiết bị đo lường — điều khiển. 

~ Độ nhạy và sai số của bộ chuyên đổi đo: được định nghĩa tương tự 
như mục 7.Ì.3 và 7.1.4. 


7.4. HỆ THỐNG ĐO 


Hệ thống đo được định nghĩa là một tập hợp đầy đủ các phương tiện đo 
và thiết bị khác được liên kết lại để thực hiện những phép đo nhất định. Ví 
dụ: hệ thống tự động phân tích nồng độ vật chất trong công nghiệp, sinh 
hoá: hệ chẩn đoán kỹ thuật; hệ thống để đo độ dẫn điện của vật liệu bán 
dẫn; thiết bị để hiệu chuẩn nhiệt kế y học... 

Trong các hệ thống đo nêu trên người ta phải giải quyết các vấn đề 
như: phân lớp và đặt tên cho các chế độ đo để xác định các đại lượng cần 
được đo, phạm vi đo, phương pháp đo, trình tự đo và xử lý kết quả đo, tìm 
ra các hệ số hiệu chính và tự động xử lý kết quả đo thông qua máy vi tính. 

Ngày nay, kỹ thuật vi tính và tự động hoá phát triển mạnh mẽ, vì vậy 
hệ thống đo càng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như tự động 
điều khiển quá trình sản xuất; tự động kiểm tra chất lượng sản phẩm; tự 
động hiệu chuẩn phương tiện đo... Các nhà thiết kế hệ thống đo đang 
nghiên cứu ứng dụng thiết bị và kỹ thuật mới để không ngừng nâng cao 
hiệu quả và chất lượng của hệ thống đo. 

7.5. ỨNG DỤNG 

Ứng dụng kỹ thuật vi xử lý và vi tính trong việc phát triển phương tiện 
đo, hệ thống đo. 

Việc sử dụng vi xử lý trong kỹ thuật đo lường đã mang lại một loạt 
những ưu thế cho phương tiện đo và hệ thống thông tin đo lường. Một số ưu 
điểm nỗi bật: 

- Ghép nối thiết bị đo với bàn phím cho phép đưa thông tin vào 
bằng bàn phím số hoặc đặt trước giá trị đo lường hay kiểm tra của thông 
số nào đó. 


— Ghép nối với màn hình để đọc kết quả đo và cả sai số. 


— Gia công kết quả đo theo các thuật toán đã định sẵn và đưa ra 
màn hình. 


— Nối với máy in để in kết quả đo hay tự động vẽ lại các đường cong sau 
khi đã gia công kết quả bằng phép xây dựng đường cong thực nghiệm. 


~ Thay đổi toạ độ bằng cách đưa thêm vào các hệ số nhân thích hợp. 


- Tiến hành tính toán khi thực hiện phép đo gián tiếp hay hợp bộ hay 
đo lường thống kê. 


— Hiệu chỉnh được sai số của phép đo. 


~ Bù các kết quả đo bị sai lệch do ảnh hưởng của biến động các thông 
sô như nhiệt độ, độ âm, tần số... 


— Điều khiển các khâu của phương tiện đo cho phù hợp với đại lượng 
đo, ví dụ tự động chọn thang đo. 


— Mã hoá các tín hiệu đo. 
- Ghép nối với kênh liên lạc để truyền số đi xa. 


~ Ghép nối với bộ nhớ số liệu của kết quả đo hay các giá trị tức thời 
của tín hiệu đo. 


Vi xử lý được ứng dụng rất hiệu quả trong hệ thống thông tin đo lường, 
cụ thê là trong các hệ thống đo lường nhiều kênh để đo nhiều điểm đo một 
cách tự động, trong các hệ thống kiểm tra tự động các thông số của đối 
tượng, kiểm tra phân loại sản phẩm (hệ thống nhận dạng), hệ thống chẩn 
đoán kỹ thuật, chẩn đoán bệnh (hệ chuyên gia) và hệ thông đo lường từ xa. 
Trong các hệ thống này việc xử lý thông tin đo đòi hỏi phải sử dụng các 
thuật toán phức tạp. 


Sử dụng vi xử lý có thể thay thế cho một loạt các thao tác mà trong dụng 
cụ số không thực hiện được, ví dụ như phép nhân, phép tuyến tính hoá, điều 
khiên quá trình đo, điều khiển sự làm việc của các thiết bị vào và ra... 


Trên đây mới chỉ liệt kê rất hạn chế những khả năng mà vi xử lý đem 
lại khi sử dụng chúng trong thiết bị đo. Tuy nhiên ta cũng thấy rõ việc sử 
dụng vi xử lý đã tạo ra một tiến bộ vượt bậc trong ngành kỹ thuật đo lường. 
Nó thực sự là một cuộc cách mạng, tức là vi xử lý và vi tính sẽ thay thế 
chức năng của một phương tiện đo và hệ thống đo thông thường trong 
tương lai. 


V27 ớ 
HIỆU CHUẨN PHUONWG TIÊN ĐO 
VA LIÊ)W KẾT: CHUÂN ĐO LƯỜNG 


8.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA 
8.1.1. Hiệu chuẩn phương tiện đo 


Truyền đạt chính xác độ lớn của đơn vị đo từ chuẩn cao nhất đến các 
phương tiện đo thông dụng nhất là biện pháp cơ bản để đảm bảo tính thống 
nhất và độ chính xác cần thiết của phương tiện đo và từ đó đảm bảo tính 
thông nhất và độ chính xác cần thiết của tất cả các phép đo trong từng nước 
và trên toàn thế giới. Hiệu chuẩn phương tiện đo là biện pháp quan trọng để 
đạt tới mục tiêu này. 


VỊM: 2007 đã định nghĩa hiệu chuẩn (calibrration) là hoạt động trong 
những điều kiện quy định, bước thứ nhất là thiết lập mối liên hệ - các 
giá trị đại lượng có độ không đảm bảo đo do chuẩn đo lường cung cấp và 
các số chỉ (giá trị của đại lượng do phương tiện đo cung cấp) tương ứng với 
độ không đảm bảo đo kèm theo và bước thứ hai là sử dụng thông tin này để 
thiết lập mối liên hệ cho việc nhận được kết quả đo từ số chỉ. Nói một cách 
đơn giản và cụ thể hơn, hiệu chuẩn chính là tập hợp các thao tác trong điều 
kiện quy định đẻ thiết lập mối quan hệ giữa các giá trị của đại lượng được 
chỉ bởi phương tiện đo, hệ thống đo hoặc giá trị được thể hiện bằng vật đọ 
hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thẻ hiện bằng chuân đo Hướng, Kết 
quả hiệu chuẩn cho phép hoặc xác định giá trị của đại lượng đo theo số chỉ 
hoặc xác định sự hiệu chính đối với số chỉ. 


Hiệu chuẩn cũng có thể xác định các tính chất đo lường khác, ví dụ, 
như tác động của đại lượng ảnh hưởng đến phương tiện đo.. 
Kết quả hiệu chuẩn được ghi trong một tài liệu thường được gọi là giấy 


chứng nhân hiệu chuẩn hoặc thông báo hiệu chuẩn. Hiệu chuẩn phương tiện 
đo rất cần thiết để mọi cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu biết được 


tình trạng của phương tiện đo trong quá trình sử dụng, bảo quản chúng, từ 
đó có biện pháp xử lý, hiệu chỉnh, sử dụng kịp thời phù hợp với mục tiêu 
sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu của mình. 


-_ Như vậy, xét về mặt kỹ thuật, nội dung cơ bản của việc hiệu chuẩn 
chính là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn đo lường để đánh giá sai số 
và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó. 


Kết hợp sự phân loại chuẩn và phương tiện đo theo độ chính xác với sự 
phân loại chuẩn và phương tiện đo theo mục đích và chức năng sử dụng của 
nó (xem mục 3.1), có thể tóm tắt bản chất kỹ thuật của việc hiệu chuẩn 
bằng sơ đồ hình 3.2. Lưu ý là các bậc chính xác 0, I, II... trình bày trong sơ 
đồ chỉ hoàn toàn mang tính ví dụ. 


Trước hết, đơn vị được thẻ hiện bằng chuẩn đầu quốc gia, sau đó được 
truyền lần lượt đến các chuẩn chính ở các bậc chính xác khác nhau bằng việc 
hiệu chuẩn. Tuỳ theo độ chính xác mà phương tiện đo được hiệu chuẩn bằng 
cách so sánh với chuẩn công tác ở bậc chính xác này hay bậc chính xác khác. 
Tương tự như vậy, chuẩn công tác cũng sẽ được hiệu chuẩn bằng cách so 
sánh với chuẩn chính này hay chuẩn chính khác tuỳ theo độ chính xác của nó. 


8.1.2. Liên kết chuẩn đo lường 


Một đặc trưng quan trọng của việc hiệu chuẩn là phải đảm bảo tính liên 
kết chuân đo lường của nó. 

TCVN 6165:1996 — VIM:1993 định nghĩa liên kết chuẩn đo lường 
(metrological traceability), hay vắn tắt là liên kết chuẩn (traceability), là 
tính chất của kết quả đo hoặc giá trị của một chuẩn mà nhờ đó có thể liên hệ 
tới những chuẩn đã định, thường là chuẩn quốc gia hay chuẩn quốc tế, 
thông qua một chuỗi so sánh không đứt đoạn với những độ không đảm bảo 
xác định. Chuỗi so sánh không đứt đoạn được gọi là chuỗi liên kết chuẩn. 


VIM:2007 định nghĩa cụ thể hơn: Liên kết chuẩn là tính chất của kết 
quả đo nhờ đó kết quả có thể liên hệ tới mốc quy chiếu thông qua một chuỗi 
không đứt đoạn các phép hiệu chuẩn được lập thành tài liệu, mỗi phép hiệu 
chuẩn đóng góp vào độ không đảm bảo đo. Mốc quy chiếu ở đây có thể là 
định nghĩa của đơn vị đo thông qua việc thể hiện thực tế nó, hoặc một thủ 
tục đo, hoặc một chuẩn đo lường. Liên kết chuẩn đo lường yêu cầu phải có 
một sơ đồ hiệu chuẩn được thiết lập. 


Phép hiệu chuẩn có tính liên kết chuẩn (a traceable calibration) đạt tới 
được khi từng phương tiện đo và chuẩn trong một hệ thống thứ bậc từ thấp 
nhất đến cao nhất, mở rộng tới chuẩn quốc gia và chuẩn quốc tế, đều đã 
được hiệu chuẩn một cách thích hợp. Các kết quả hiệu chuẩn được thể hiện 
thành tài liệu đủ để cung cấp những thông tin cần thiết chỉ ra rằng tất cả các 
phép hiệu chuẩn đều đã được thực hiện một cách đúng đắn và mỗi phép 
hiệu chuẩn này là một mắt xích liên tục trong chuỗi so sánh không đứt đoạn 
được gọi là chuỗi liên kết chuẩn như trên đã nói. 

Sơ đỗ hình 3.2 cũng đồng thời cho ta một hình ảnh cụ thể về liên kết 
chuẩn đo lường. Các phương tiện đo cũng như các chuẩn đều được đặt vào. 
một mắt xích tương ứng trong chuỗi liên kết chuẩn. Kết quả cuối cùng là 
chúng đều được nối (so sánh) với chuẩn quốc gia trực tiếp hay gián tiếp. Có 
thể hình dung liên kết chuẩn đo lường như một dòng họ. Chuẩn đo lường 
quốc gia chính là “ông tổ” của một dòng họ các phép đo và phương tiện đo 
của một loại đại lượng tương ứng trong từng nước. 


8.1.3. Kiểm định phương tiện đo 


Kiểm định phương tiện đo, hoặc vắn tắt là kiểm định, là hoạt động 
thuộc lĩnh vực đo lường pháp định, thường được trình bày chí tiết trong các 
tài liệu về quản lý đo lường. Ở đây nêu vắn tắt khái niệm này chủ yếu là để 
phân biệt với khái niệm hiệu chuẩn đã nêu ở trên. 

VIML:2000 đã định nghĩa kiểm định phương tiện đo (verification of 
measuring instrument) là hoạt động bao gồm việc kiêm tra và đóng dâu 
và/hoặc cấp một giấy chứng nhận kiểm định nhằm khẳng định và xác nhận 
phương tiện đo phù hợp với các yêu câu luật pháp. 

Xét về mặt kỹ thuật, nội dung cơ bản của việc kiểm định cũng tương 
tự như hiệu chuẩn. Đó là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn đo lường 
tương ứng để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của 
nó. Nhưng kiểm định khác với hiệu chuẩn ở chỗ sau khi tiến hành các thao 
tác kỹ thuật còn phải đối chiếu kết quả thu được với yêu cầu đã được luật 
pháp về đo lường quy định để xem phương tiện đo có phù hợp hay không. 
Chỉ phương tiện đo đạt yêu cầu mới được cấp giấy chứng nhận kiểm định 
hoặc đóng (in, dán) dấu kiểm định lên phương tiện đo để xác nhận tính hợp 
thức của nó trong sử dụng hoặc lưu thông; những phương tiện đo nào không 
đạt yêu cầu sẽ không được đưa vào lưu thông, sử dụng. 

Như vậy, kiểm định là bắt buộc đối với các phương tiện đo nằm trong 
danh mục phải qua kiểm định do Nhà nước ban hành, nhằm mục đích đảm 
bảo an toàn và quyền lợi chung cho mọi người, cho toàn xã hội. 


82. PHÒNG HIỆU CHUẨN VÀ CÁC HÌNH THỨC 
THỰC HIỆN VIỆC LIÊN KẾT CHUẨN 


8.2.1. Phòng hiệu chuẩn 


Việc hiệu chuẩn chủ yếu được thực hiện trong các phòng thí nghiệm 
mà ở đó các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, rung động, sự cách ly 
khỏi các nhiễu loạn điện từ... được kiểm soát một cách chặt chẽ, hoặc được 
điều khiển, điều chỉnh theo yêu cầu. 

Đo lường có một hệ thống các phòng thí nghiệm từ trình độ thấp nhất đến 
cao nhất. Thường đề cập đến các loại phòng thí nghiệm đo lường sau đây: 

Phòng thí nghiệm chuẩn đâu (primary standard laboratory): là nơi 
thực hiện trình độ đo lường cao nhất. Những nghiên cứu về phương pháp đo 
mới chính xác hơn, các phép hiệu chuẩn chuẩn đầu, chuẩn thứ được thực 
hiện ở các phòng thí nghiệm này. Trong phạm vi từng nước, đây chính là 
các phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia (national standard laboratory), hay 
vắn tắt là phòng chuẩn quốc gia, đây chính là Viện đo lường quốc gia —- 
National Metrology Institute (NIM) — của mỗi nước. 

Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn, gọi tắt là phòng hiệu chuẩn (calibration 
laborafory): các phòng thí nghiệm này được định hướng trước hết vào việc 
thực hiện các phép hiệu chuẩn có tính chất phổ biến bằng cách sử dụng các 
chuẩn đo lường đã được hiệu chuẩn tại các phòng chuẩn quốc gia hoặc các 
phòng hiệu chuẩn có trình độ cao hơn. Một yêu cầu rất quan trọng đối với 
các phòng hiệu chuẩn là phải làm thế nào đó để có thể đưa trả lại phương 
tiện đo cho người sử dụng một cách nhanh nhất mà vẫn đảm bảo được chất 
lượng của việc hiệu chuẩn. Các phòng hiệu chuẩn lớn có thể hiệu chuẩn tới 
hàng nghìn phương tiện đo trong một năm. 


8.2.2. Liên kết chuẩn 


Nhìn một cách tổng quát, có hai hình thức để đảm bảo, duy trì liên kết 
chuẩn sau đây: 


4) Liên kết chuẩn thông qua một hệ thống các phòng hiệu chuẩn kế 
tiếp nhau bắt đầu từ bậc chính xác thấp nhất là các phòng thí nghiệm của 
người sử dụng, tới phòng hiệu chuẩn được công nhận với các bậc chính xác 
khác nhau, rồi tới phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia và cuối cùng là tới 
chuẩn quốc tế tại Viện cân đo quốc tế (BIPM) hoặc định nghĩa của đơn vị. 












Chuẩn quốc tế (BIPM) 
hoặc định nghĩa đơn vị 














Phòng thí nghiệm Phòng thí nghiệm 


Phòng hiệu chuẩn Phòng hiệu chuẩn 
Phỏng hiệu chuẩn Phòng hiệu chuẩn 
Phòng thi nghiệm Phòng thí nghiệm 

của người sử dụng 


của người sử dụng 







Hình 8.1. Liên kết chuẩn thông qua hệ thống phòng hiệu chuẩn kế tiếp 
b) Liên kết chuẩn thông qua việc so sánh các kết quả đo, thử trên cùng 
một mẫu thử (ký hiệu là A) giữa các phòng thí nghiệm khác nhau. 






Chuẩn quốc tế (BIPM) 
hoặc định nghĩa đơn vị 








Phòng thí nghiệm 
chuẩn quốc gia 


















Phòng thí nghiệm 
chuẩn quốc gia 
Ầ 


A A 
Phòng hiệu chuẩn A Phòng hiệu chuẩn 
được công nhận được công nhận 





A 


Phòng hiệu chuẩn 
được công nhận 


A 





Ầ 
Phòng hiệu chuẩn 
được công nhận 
Ầ 


Phòng thi nghiệm 
của người sử dụng 







Phòng thí nghiệm 
của người sử dụng 


Hình 82 liên kắt chuẩn thông qua việc so sánh các kết quả đo 


Trong các sơ đồ trên có “phòng hiệu chuẩn được công nhận”. Đó là 
những phòng hiệu chuẩn đã được cơ quan công nhận có thâm quyền đánh 
giá và công nhận đủ năng lực để thực hiện những phép hiệu chuẩn nhất 
định. Còn “phòng thí nghiệm của người sử dụng” là những phòng thí 
nghiệm sử dụng các chuẩn và phương tiện đo đã được hiệu chuẩn tại các 
phòng hiệu chuẩn có khả năng thích hợp đẻ tiến hành các phép đo thực tế. 


Nhánh bên trái của sơ đồ diễn đạt quá trình liên kết chuẩn ở các nước 
phát triên, trình độ chuẩn quốc gia đã đạt tới trình độ cần và có thể so sánh 
trực tiếp với chuẩn quốc tế. Nhánh bên phải diễn đạt quá trình liên kết 
chuân ở các nước đang phát triển. Chuẩn quốc gia ở các nước này chưa đạt 
tới trình độ so sánh trực tiếp với chuẩn quốc tế. Nó được so sánh với chuẩn 
quốc tế gián tiếp không qua chuẩn quốc gia (hoặc chuẩn có độ chính xác 
cao hơn) của một nước khác. 


8.3. PHÒNG HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN 


Các phòng hiệu chuẩn có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính 
liên kết chuẩn, và từ đó đảm bảo tính thống nhất và độ chính xác cần thiết 
của tất cả các phương tiện đo và phép đo trong phạm vi một nước cũng như 
trên phạm vi toàn thế giới. Công nhận phòng hiệu chuẩn là một hình thức 
đã được thừa nhận trên phạm vi quốc tế để đáp ứng một yêu cầu ngày càng 
cấp bách: đảm bảo và nâng cao không ngừng chất lượng hoạt động của 
phòng hiệu chuẩn, đảm bảo cho mọi kết quả hiệu chuẩn được công bố đều 
đạt độ chính xác theo yêu cầu. 


Công nhận phòng hiệu chuẩn (calibration laboratory accreditation) là 
hoạt động của một cơ quan có thâm quyền, gọi là cơ quan công nhận 
(accreditation body) nhằm thừa nhận chính thức phòng hiệu chuẩn đủ năng 
lực để thực hiện những phép hiệu chuẩn nhất định. Phòng hiệu chuẩn được 
thừa nhận như vậy gọi là “phòng hiệu chuẩn được công nhận” (accredited 
calibration laboratory). 


Để thống nhất các chuẩn mực làm cơ sở đánh giá công nhận phòng 
hiệu chuẩn trên toàn thế giới, Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) và Ủy 
ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) đã đồng công bố lần đầu tiên năm 1978 tài 
liệu “ISO/IEC Guide 25 Genral requirements for the competence of testing 
and calibration laboratories — Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử 
nghiệm và hiệu chuẩn”. Qua nhiều lần soát xét, bổ sung, năm 1999 tài liệu 
này được công bố thành tiêu chuẩn quốc tế mang số hiệu ISO/IEC 17025. 
Phiên bản mới nhất được công bố là ISO/IEC 17025:2005. Đây là phiên 


bản hiện hành của tiêu chuẩn quốc tế này. ISO/IEC 17025:2005 quy định 
các yêu cầu chung về năng lực thực hiện các phép thử và/hoặc hiệu chuẩn, 
bao gồm cả việc lấy mẫu. Tiêu chuẩn đề cập đến việc thử nghiệm và hiệu 
chuẩn được thực hiện bằng các phương pháp tiêu chuẩn, không tiêu chuẩn 
và các phương pháp đo phòng thí nghiệm tự xây dựng. Đây chính là hệ 
thống quản lý chất lượng mà phòng hiệu chuẩn cần phải đạt tới để được 
công nhận. 

Các phòng hiệu chuẩn được công nhận theo ISO/IEC 17025 là một 
trong các cơ sở quan trọng để thoả thuận công nhận lẫn nhau những kết quả 
đo do các phòng thí nghiệm này công bố trong phạm vi một nước cũng như 
giữa các nước với nhau. 


84. THỎA THUẬN CÔNG NHẬN LẪN NHAU ĐỐI 
VỚI CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA VÀ GIAY 
CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN 


Hiện nay, do sự trao đổi hàng hoá trên phạm vi toàn cầu và sự phân 
công lao động quốc tế phát sinh từ quá trình hợp nhất nền kinh tế thế giới, 
không còn cho phép hình dung đo lường chỉ như một hệ thống thuần tuý có 
tính chất quốc gia nữa. Vấn đề công nhận kết quả đo, thử, kết quả hiệu 
chuẩn lẫn nhau trong từng nước, cũng như giữa các nước trong khu vực và 
trên phạm vi quốc tế đang ngày càng trở nên cần thiết để tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc gỡ bỏ rào cản về mặt kỹ thuật. Yêu cầu thống nhất và 
chính xác về đo lường đang được đặt ra cấp bách trong phạm vi từng quốc 
gia cũng như trên toàn thế giới. 


Cơ sở khoa học và kỹ thuật của sự thống nhất và chính xác về đo lường 
chính là hệ thống chuẩn đo lường. Căn cứ đề thiết lập các chuẩn đo lường là 
Hệ đơn vị quốc tế — SI. Đây là một hệ đơn vị liên kết chặt chẽ với các hằng 
số cơ bản và các hằng số nguyên tử. Điều này tạo điều kiện để đạt được sự 
ổn định lâu dài và tính vạn năng của việc sử dụng các đơn vị đo lường trong 
tất cả các lĩnh vực khoa học. Như vậy, yêu cầu đặt ra đối với tất cả các phép 
đo là phải có thể truy nguyên về SI và phải gắn với một độ không đảm bảo 
được ước lượng một cách đúng đắn, chính xác và tin cậy. Người sử dụng 
phải có thể sử dụng chung và rộng rãi kết quả đo cho các mục đích từ cụ 
thể, thông thường, cho đến các mục đích ở tầm vĩ mô như để đánh giá sự 
thay đải của mật trường làm căn cứ cho quyết định của Chính phủ các nước 


về bảo vệ môi trường... Sự công nhận lẫn nhau đối với chuẩn đo lường và 
giấy chứng nhận hiệu chuẩn do các Viện đo lường quốc gia công bế là để 
phục vụ cho những mục đích nêu trên. 


Thoả thuận công nhận lẫn nhau đối với chuẩn đo lường quốc gia và 
giấy chứng nhận hiệu chuẩn do các Viện đo lường quốc gia công bố, gọi tắt 
là Thoả thuận công nhận lẫn nhau — viết tắt theo tiếng Anh là MRA - The 
Mutual Recognition Agreement - do Uỷ ban cân đo quốc tế (CIPM) soạn 
thảo và đã được Giám đốc Viện đo lường quốc gia các nước thành viên 
Công ước Mét ký kết tham gia chính thức tại Hội nghị cân đo toàn thể lần 
thứ 2l năm 1999. Phạm vi tham gia thoả thuận gồm hai nội dung: 

Ì. Mức độ tương đương của chuẩn đo lường quốc gia dựa trên cơ sở 
kết quả các đợt so sánh chủ chốt (The key comparison) về chuẩn đo lường 
do Viện cân đo quốc tế (BIPM) và các Tổ chức đo lường khu vực (RMO - 
Regional Metrology Organization) thực hiện 


Có thể hình dung các so sánh chủ chốt đó như trình bày trong sơ đồ 
hình 8.3. 


® 9 @ 














Các so sánh 
chủ chốt khu 
VỰC Á mm 


Các so sánh 
chủ chốt khu 














Các so sánh 







' Các so sánh 
chủ chốt khu chủ chốt khu 
vực D ị vực C 





@ @ 
Hình 8.3. Các so sánh chủ chốt của BIPM và RMO 
Tham gia vào các so sánh chủ chốt của BIPM là các NMI chịu trách 
nhiệm thiết lập chuẩn đo lường quốc gia ở mỗi nước cho từng lĩnh vực đo 
lường tương ứng. Việc tham gia vào các so sánh của RMO dành cho tất cả các 
thành viên của RMO, bao gồm cả các NMI ngoài khu vực được mời tham dự. 


Mỗi so sánh chủ chốt của BIPM đưa đến một giá trị quy chiếu của so 
sánh đó. Mức độ tương đương của các chuẩn đo lường được hiểu là mức độ 
phù hợp của chuẩn đó so với giá trị quy chiếu. Mức độ phù hợp này được 
mô tả định lượng bằng độ lệch của chuẩn đo lường so với giá trị quy chiếu 
tương ứng và độ không đảm bảo của độ lệch này (với hệ số phủ k = 2). Do 
đó, mức độ phù hợp giữa hai cặp chuẩn đo lường quốc gia được diễn tả 
bằng hiệu giữa các độ lệch của chúng so với giá trị quy chiều và độ không 
đảm bảo của hiệu này (với k = 2). 

Kết quả các so sánh chủ chốt do RMO tô chức được liên kết tới giá trị 
quy chiếu của các so sánh chủ chốt do BIPM tổ chức thông qua sự tham gia 
của một số NMI vào cả hai loại so sánh chủ chốt, của BIPM và của RMO. 


2. Công nhận hiệu lực các giấy chứng nhận hiệu chuẩn và các giấy 
chứng nhận đo lường khác do NMI công bỗ 

Nội dung này được trình bày trong danh mục những đại lượng mà các 
NMI tham gia thoả thuận sẽ công nhận hiệu lực giấy chứng nhận hiệu 
chuẩn lẫn nhau. Danh mục sẽ nêu rõ đối với từng NMI: tên đại lượng ; 
phạm vi và khả năng về đo, hiệu chuẩn được thể hiện bằng độ không đảm 
bảo (với hệ số phủ k = 2). 

Để công nhận lẫn nhau về hiệu lực của giấy chứng nhận hiệu chuẩn, 
ngoài việc tham gia vào các so sánh chủ chốt và so sánh bổ sung, các NMI 
còn phải thiết lập và áp dụng một hệ thống chất lượng phù hợp với ISO/IEC 
17025 cho các hoạt động hiệu chuẩn của mình. Hệ thống chất lượng này 
phải được đánh giá và công nhận bởi một cơ quan công nhận đáp ứng các 
yêu cầu của của tiêu chuẩn quốc tế 1SO/IEC 17011:2004 Đánh giá sự phù 
hợp — Yêu câu chung đổi với cơ quan công nhận thực hiện việc công nhận 
các tổ chức đánh giá sự phù hợp. 


8.5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KỸ THUẬT CỦA HIỆU CHUẨN 
8.5.1. Phương pháp hiệu chuẩn 


a) Hiệu chuẩn bằng phương pháp so sánh trực tiếp 


Phương pháp này dùng cách so sánh trực tiếp vật đọ với vật đọ chuẩn, 
phương tiện đo với phương tiện đo chuẩn để xác định sai số và các đặc 
trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó. 


Về vật đọ, chỉ có thể so sánh trực tiếp các vật đọ độ dài (thước vạch, 
thước cuộn...), các vật đọ dung tích (ống đong, bình đong...) với nhau. 
Phương pháp này đơn giản, nhanh, nhưng độ chính xác thấp. Đối với các 
vật đọ có độ chính xác cao người ta phải so sánh chúng với nhau qua một 
dụng cụ so sánh nào đó. 


Hiệu chuẩn phương tiện đo bằng phương pháp so sánh trực tiếp được 
sử dụng phổ biến và được tiến hành trên cơ sở đo đồng thời cùng một đại 
lượng bằng hai phương tiện: phương tiện đo cần hiệu chuẩn và phương tiện 
đo chuẩn. Khi đó cần chú ý đảm bảo và kiểm tra tính đồng nhất của đại 
lượng đo. Ví dụ khi đặt một số nhiệt kế vào bình điều nhiệt thì nhiệt độ của 
mỗi nhiệt kế có thể khác nhau do kết cấu của bình điều nhiệt không tốt hoặc 
không hoàn hảo. Hoặc khi đặt cặp nhiệt điện vào lò thì sự không đồng đều 
của trường nhiệt độ lò sẽ ảnh hưởng đến số chỉ của cặp nhiệt điện. 


Trong các quy trình hiệu chuẩn phương tiện đo đều có quy định cách 
đảm bảo tính đồng nhất của đại lượng đo, các thiết bị đảm bảo tính đồng 
nhất đó và cách kiểm tra các thiết bị. 


b) Hiệu chuẩn vật äp bằng dụng cụ so sánh 


Nội dung của phương pháp này là so sánh vật đo với vật đo chuẩn 
thông qua một dụng cụ so sánh. Độ chính xác của phương pháp hiệu chuẩn 
này phụ thuộc vào các đặc trưng đo lường của dụng cụ so sánh. Các dụng 
cụ so sánh được dùng phổ biến như: cân chuẩn các loại (hiệu chuẩn quả 
cân), cầu điện một chiều và xoay chiều (hiệu chuẩn điện trở, điện cảm, điện 
dung), điện thế kế (hiệu chuẩn điện trở, pin), máy so (hiệu chuẩn các miếng 
căn độ dài). 

Dưới đây xem xét một vài đặc trưng đo lường của dụng cụ so sánh 
dùng để hiệu chuẩn. 

Yêu cầu về độ nhạy của dụng cụ so sánh có thể diễn đạt như sau: dụng 
cụ so sánh phải có độ nhạy để có thể phát hiện được những thay đổi của đại 
lượng đo bé hơn giá trị sai số cho phép của vật đo chuẩn. Ví dụ cần hiệu 
chuẩn quả cân 1 kg có sai số cho phép là 500 mg. Ta phải dùng một quả cân 
chuẩn có sai số không vượt quá 100 mg. Khi đó cân dùng để so sánh phải 
có độ nhạy sao cho khi thay đổi khối lượng 100 mg thì kim chỉ của nó phải 
dịch chuyên đi ít nhất là một vạch trên thang. 


Các phần tử cấu tạo của dụng cụ so sánh phải ổn định. Ví dụ yêu cầu 
quan trọng nhất của cân đều tay đòn dùng làm dụng cụ hiệu chuẩn quả cân 
là tính ổn định của hai cánh tay đòn. Thực tế không bao giờ đạt được sự cân 
bằng tuyệt đối. Bằng phương pháp cân thế, cân đổi có thể loại trừ ảnh 
hưởng của sự không cân bằng này. Nhưng những phương pháp này sẽ chỉ 
có giá trị khi độ không cân bằng nhỏ và ổn định vì trong khi cân lặp, nếu độ 
không cân bằng của hai cánh tay đòn thay đổi, sẽ có sai số mới xuất hiện. 


Tỷ số giữa các “nhánh” của cầu điện một chiều và xoay chiều có thể là 
I: 1 cũng có thể là 1: 10; I: 100; 1: 1 000... Độ ổn định của các tỷ số này, 
cũng tức là độ ổn định của tỷ số giữa điện trở của các nhánh, có ảnh hưởng 
trực tiếp đến độ chính xác của phép hiệu chuẩn. 


Các đặc điểm của phương pháp trên được nêu trong các quy trình hiệu 
chuẩn hoặc các tài liệu hướng dẫn tương ứng. Phương pháp này cho phép 
đạt được một độ chính xác cao khi hiệu chuẩn. Nó được dùng khá nhiều, 
nhất là khi so sánh giữa các vật đọ chuẩn với nhau. 

c) Hiệu chuẩn phương tiện Äo theo vật Ấp chuẩn: 

Nội dung của các phương pháp này là dùng phương tiện đo đo đại 
lượng thể hiện bằng vật đọ chuẩn hoặc đo một đại lượng nào đó mà đại 
lượng này lại đồng thời được so sánh với giá trị của vật đọ chuẩn. 


Ví dụ đơn giản của phương pháp này là việc hiệu chuẩn thước cặp. 
Người ta dùng thước cặp đo độ dải các miếng căn chuẩn. Hiệu số giữa số 
chỉ thước cặp và giá trị thực quy ước của căn chuẩn tương ứng chính là sai 
số của thước cặp tại vạch chia đó. 


Nếu có vật đọ chuẩn đa trị hoặc bộ vật đọ chuẩn thì khi hiệu chuẩn 
người ta thường điều chỉnh vật đọ chuẩn hoặc bộ vật đọ chuẩn để kim chỉ 
của phương tiện đo dừng lại ở vạch cần kiểm tra. Ví dụ khi hiệu chuân ôm 
mét, người ta nối nó với hộp điện trở chuẩn. Điều chỉnh hộp điện trở chuẩn 
để kim chỉ của ôm mét dừng lại ở vạch cần kiểm tra. Giá trị điện trở cho 
trên hộp điện trở chuẩn là giá trị điện trở thực tế tương ứng với số chỉ của 
ôm mét. 

Hiệu chuẩn vôn mét bằng điện thế kế (máy bù) là ví dụ về việc hiệu 
chuẩn bằng cách đo song song một đại lượng nào đó bằng phương tiện đo 
cần hiệu chuẩn và bằng vật đo chuẩn. Điện áp được tạo ra bằng nguồn dòng 


nào đó và được điều chỉnh bằng biến trở. Do tác dụng của các điện áp này 
kim chỉ của vôn mét sẽ lệch tới các vạch xác định nào đó. Đồng thời điện 
áp này lại được đo bằng cách so sánh với sức điện động của pin chuẩn qua 
điện thế kế (máy bù). 


ä) Hiệu chuẩn từng phÂn phương tiện ảo 


Các phương pháp hiệu chuẩn trình bày ở trên là phương pháp hiệu 
chuẩn toàn phần phương tiện đo. Với cách này sai số được xác định như là 
sai số toàn phần duy nhất của phương tiện đo. Khi hiệu chuẩn toàn phản, 
phương tiện đo làm việc giống hệt như khi nó được sử dụng trong thực tế. 
Trong đa số trường hợp, độ chính xác của phương pháp hiệu chuẩn toàn 
phân là rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, đôi khi hiệu chuẩn phương tiện đo theo 
phương pháp từng phần lại tỏ ra hợp lý hơn. 


Nội dung của phương pháp từng phần có những nét giống như phương 
pháp đo gián tiếp. Khi hiệu chuẩn từng phần người ta đo thông số của các 
phần tử cấu tạo riêng rẽ của phương tiện đo và sau đó tính toán giá trị thực 
tế của các thông số đó. Phương pháp từng phần chỉ sử dụng khi đã biết 
chính xác quy luật tương tác giữa các phần tử riêng biệt của phương tiện đo 
và khi người ta có khả năng loại trừ các ảnh hưởng bên ngoài lên số chỉ của 
nó hoặc có thể tính toán được chính xác các ảnh hưởng này. 


Nguyên nhân khiến người ta phải sử dụng phương pháp từng phân là vì 
trong một số trường hợp việc hiệu chuẩn toàn phần tốn nhiều thời gian và 
công sức, hoặc vì việc chọn vật đo chuẩn để hiệu chuẩn các phương tiện đo 
có số chỉ đa dạng rất phức tạp. 


Trong thực tế, thường kết hợp hiệu chuẩn từng phần với hiệu chuẩn 
toàn phần. Ngoài việc kiểm tra các phần tử cấu tạo riêng rẽ của phương tiện 
đo và tính toán sai số ra, người ta còn hiệu chuẩn toàn phần phương tiện đo 
ở một vài số chỉ tiêu biểu. Ví dụ như khi hiệu chuẩn áp kế pittông, ngoài 
việc so sánh áp kế này với áp kế chuẩn có độ chính xác cao hơn, người ta 
còn xác định riêng rẽ khối lượng của các tải kèm theo; hoặc khi hiệu chuẩn 
vôn mét nhiều thang đo, có thể hiệu chuẩn toàn bộ vôn mét ở tất cả các 
thang hoặc cũng có thể chỉ hiệu chuẩn thật cần thận ở một, hai thang và sau 
đó đo các điện trở phụ, điện trở của cơ cấu đo, rồi tính ra các số hiệu chính 
(hoặc hệ số hiệu chính) cho các thang khác. 


Phương pháp hiệu chuẩn từng phần rất thích hợp đối với các phương 
tiện đo có cầu tạo phức tạp, đặc biệt là đối với các phương tiện đo mà cấu 
tạo gồm có dụng cụ so sánh và vật đo chuẩn lắp sẵn bên trong. 


£) Hiệu chuẩn dụng cụ so sánh 


Nếu không có vật đo chuẩn đi kèm, thì riêng dụng cụ so sánh chưa có 
thể dùng để đo. Tuy nhiên, chúng vẫn thường được xem như là một loại 
phương tiện đo. 


Dụng cụ so sánh không cho các số chỉ diễn tả trực tiếp theo đơn vị đại 
lượng đo, mà cho biết tỷ số giữa giá trị đại lượng đo và giá trị vật đo, vì vậy 
việc hiệu chuẩn dụng cụ so sánh có điểm đặc biệt. Nhiệm vụ quan trọng đầu 
tiên là xác định độ chính xác của phép sao tỷ số hai giá trị trên, muốn vậy phải 
xác định độ chính xác của tỷ số các nhánh trong dụng cụ. Thường người ta sử 
dụng phương pháp hiệu chuẩn từng phần. Độ chính xác của tỷ số các “nhánh” 
có thể xác định bằng cách so sánh thử trên dụng cụ hai vật đo có giá trị đã biết 
hoặc bằng cách đo các phần tử riêng biệt tạo thành “nhánh” của dụng cụ. 


Ví dụ độ chính xác của tỷ số tay đòn trong các cân đầu tay đòn (I1: l) 
hoặc không đều tay đòn (1: 10; 1: 100...) có thể xác định bằng cách đặt các 
quả cân chuẩn lên đĩa cân. Tuỳ theo đặc điểm cấu tạo của dao và tay đòn, 
các quả cân được đặt vào những vị trí khác nhau trên đĩa cân để xác định 
xem trong trường hợp phân bố khối lượng trên đĩa cân không đều thì tỷ số 
cánh tay đòn có thay đổi vượt quá phạm vỉ cho phép không. 


Tỷ số các “nhánh” trong cầu đo điện được hiệu chuẩn bằng cách so 
sánh với tỷ số các điện trở của vật đo chuẩn hoặc bằng cách đo các phần tử 
riêng biệt (điện trở) tạo thành nhánh cầu. Người ta thường dùng phương 
pháp đo các phần tử riêng biệt khi số các tỷ số “nhánh” khá lớn. Nếu điện 
trở của các nhánh cầu không dùng làm vật đo điện trở thì có thể không cần 
biết giá trị chính xác của các điện trở này, mà chỉ cần sao cho tỷ số giữa 
chúng phù hợp với tỷ số danh định của cầu. Tuy nhiên, việc đảm bảo tính 
đúng đắn của tỷ số các nhánh bằng cách này trong nhiều trường hợp phức 
tạp hơn là việc đảm bảo tính đúng đắn của tỷ số các nhánh với các giá trị 
điện trở đã biết chính xác. 

Với các dụng cụ so sánh có bộ phận chỉ “0” lắp ở trong thì một đặc trưng 
quan trọng là độ nhạy. Cần chú ý là ở các chế độ làm việc khác nhau độ nhạy 
na dien an ca cánh cá thể thav đổi khá nhiều, ví dụ như với cân đều tay đòn. 


&) Hiệu chuẩn bộ chuyển đổi Ảo 


Đặc trưng cơ bản của bộ chuyền đổi đo là tỷ số giữa giá trị đại lượng 
đo ở đầu vào và đầu ra của bộ chuyển đổi. Các đại lượng ở đầu vào và ra 
này có thể khác nhau về kích thước và cả về bản chất. Kiểm tra sự đúng đắn 
của tỷ số trên, xem giá trị thực tế của chúng còn phù hợp với giá trị danh 
định không, là nhiệm vụ quan trọng nhất trong việc hiệu chuẩn bộ chuyền 
đổi đo. Việc xác định tỷ số của bộ chuyển đổi đo tương tự như việc xác 
định tỷ số của các nhánh trong dụng cụ so sánh. Trong phương pháp từng 
phần, người ta đo các phần tử cấu tạo riêng biệt của bộ chuyên đổi đó và 
tính toán ra tỷ số. Khi hiệu chuẩn toàn phần, cần kiểm tra bộ chuyển đổi đo 
trong trạng thái làm việc. Đo đại lượng vào, đại lượng ra bằng các phương 
tiện đo chuân hay các vật đo chuẩn. Tỷ số giữa các số chỉ của phương tiện 
đo và vật đo này là hệ số chuyên đổi thực tế của bộ chuyển đổi (đã kể cả số 
hiệu chính nếu cần). 


Trong một số trường hợp việc hiệu chuẩn bộ chuyển đổi có thể tiến 
hành bằng cách so sánh với bộ chuyển đổi đo chuẩn có độ chính xác cao 
hơn, ví dụ như khi hiệu chuẩn các máy biến dòng và biến áp đo lường. 
Phương pháp này khá tiện lợi, tuy nhiên, bản thân bộ chuyển đổi đo chuẩn 
cũng phải được hiệu chuẩn với độ chính xác cao hơn. 


Cũng có thể hiệu chuẩn bộ chuyển đổi bằng cách tạo nên sự biến đổi 
nhờ một số phần tử có khả năng hiệu chuẩn tương đối dễ dàng. Ví dụ, khi 
hiệu chuẩn các biến dòng, biến áp đo lường có thể dùng các điện trở sun 
hoặc các bộ phận phân áp để chuyên đổi dòng hoặc thế. 


8.5.2. Chọn chuẩn để hiệu chuẩn phương tiện đo 


Tỷ số giữa độ không đảm bảo đo của chuẩn và độ không đảm bảo đo 
mong muốn của phương tiện đo cần hiệu chuẩn phải bằng bao nhiêu là tốt 
nhất? Hoặc diễn đạt theo sai số, thì tỷ số giữa sai số của chuẩn và sai số cho 
phép của phương tiện đo cần hiệu chuẩn phải bằng bao nhiêu là tốt nhất? Đây 
là một vấn đề phức tạp và cho đến nay vẫn chưa được trả lời một cách đây đủ. 


Khi chọn chuẩn, ngoài sai số của chuẩn và sai số cho phép của phương 
tiện đo ra còn phải chú ý đến mức độ tin cậy của việc xác định chính các sai 
số này. Khi đó xuất hiện nhiều khó khăn liên quan đến việc phải sử dụng lý 
thuyết xác suất. Thêm vào đó, sai số đặc trưng cho độ chính xác của một 
phương tiện đo thường chứa cả sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống, ngoài 
ra nó lại thay đôi theo tác động của các nguyên nhân bên ngoài. 


Song các yêu cầu đặt ra với chuẩn trong một mức độ nào đó lại mâu 
thuẫn với nhau. Nếu sai số của phương tiện đòi hỏi phải được xác định với 
độ tin cậy càng cao thì yêu cầu chuẩn càng phải chính xác. Mặt khác chuân 
có độ chính xác càng cao thì điều kiện sử dụng, bảo quản càng phức tạp, giá 
càng đắt và so với các chuẩn chính xác thấp nhưng ổn định hơn thì nó cần 
phải kiểm tra thường xuyên hơn. 


Trong trường hợp không cần xác định số hiệu chính có thể xem kết quả 
hiệu chuẩn phương tiện đo là đủ tin cậy nếu sai số của chuân bé hơn hoặc 
bằng 1/10 giới hạn sai số cho phép của phương tiện đo. Ví dụ phương tiện 
đo có sai số cho phép là 1% thì chuẩn dùng để hiệu chuẩn phải có sai số 
nhỏ hơn hoặc bằng 0, l%. 


Trường hợp cần xác định số hiệu chính thì cơ sở để chọn chuẩn không 
còn là sai số cho phép của phương tiện đo nữa mà là sai số của việc xác 
định số hiệu chính. Sai số này phụ thuộc vào mức độ ổn định của số chỉ, 
vào độ chính xác có thể đạt được của việc đọc số chỉ và vào một vài đặc 
trưng khác nữa của phương tiện đo cần hiệu chuẩn. 


Xét ví dụ sau. Một phương tiện đo điện áp cấp 0,5, sai số cho phép của 
nó là + 0,5% giới hạn đo trên. Thang của dụng cụ có 100 vạch, sai số đọc 
có thể đạt tới + 0,1 vạch, tức +0,1%. Độ hồi sai của số chỉ bé hơn 0,1 vạch, 
như vậy trong thực tế không phát hiện được. Với đồng hồ này sau khi kiểm 
tra có thể gán cho nó những số hiệu chính sao cho khi dùng chúng, sai SỐ 
của đồng hồ sẽ không vượt + 0,1%. Trong trường hợp này, chuẩn dùng để 
hiệu chuẩn phải có sai số bé hơn hoặc bằng + 0,01% chứ không phải là + 
0,05%. Nhưng nếu dụng cụ có độ hồi sai của số chỉ tới 0,3 vạch, thì việc 
đưa ra các số hiệu chính trên là vô nghĩa và chuẩn dùng trong trường hợp 
này chỉ cần có sai số không vượt qúa + 0,5% chứ không phải là +0,01%. 


Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy dùng tỷ số 1/10 là quá thừa trong 
nhiều trường hợp. Mặt khác, mức độ tin cậy của kết quả hiệu chuân trong 
những trường hợp khác nhau và với những cấu trúc khác nhau của phương 
tiện đo sẽ có giá trị khác nhau. Vì vậy người ta đã quy định trong các quy 
trình hiệu chuẩn, các tiêu chuẩn, hoặc các văn bản kỹ thuật khác các tỷ số 
1:3; I: 4 hoặc 1: 5 cho từng loại phương tiện đo cụ thể. Sự ổn định số chỉ 


° * L$ ˆ ˆ « ° x* £ 
của chuẩn có vai trò quan trọng trong việc chọn tỷ số trên, độ hồi sai của sỐ 
~ “- “s..<É,ÃŠ - S XS.“ ⁄z.Ồ TẾ >> kLEGQVLVE Š\W#&¿ Xung “huy ànơ nhải 


cao. Song để khắc phục điều này, thường đề ra các yêu cầu cao đối với độ 
hồi sai của số chỉ.. Tỷ số sai số cho phép nhỏ nhất là 1: 3. Tỷ số 1: 2 và bé 
hơn nữa cũng có thể được sử dụng với điều kiện là sai số ngẫu nhiên của 
chuẩn và phương tiện đo cần hiệu chuẩn nhỏ không đáng kể và độ chính 
xác của nó về cơ bản chỉ do sai số hệ thống quyết định. 


Trong nhiều trường hợp cấp chính xác của phương tiện đo được xác 
định theo sai số quy đổi, nghĩa là sai số biểu thị bằng phần trăm của giới 
hạn đo trên. Vì vậy, khi đề ra các yêu cầu đối với chuẩn, điều quan trọng là 
phải làm sao để giới hạn đo trên của chuẩn bằng hay chỉ hơi lớn hơn giới 
hạn đo trên của phương tiện đo cần hiệu chỉnh. 


8.5.3. Sơ đồ hiệu chuẩn 


Để đảm bảo việc truyền đơn vị từ chuẩn đo lường đến các phương tiện 
đo được chính xác, thống nhất, cũng tức là để đảm bảo tính liên kết chuẩn, 
người ta thường xây dựng các sơ đồ hiệu chuẩn cho từng loại phương tiện 
đo. Những sơ đồ này còn được gọi là sơ đồ thứ bậc cho phương tiện đo. 


Sơ đồ hiệu chuẩn trình bày phương tiện, phương pháp và độ không 
đảm bảo của việc truyền đơn vị từ chuẩn đến các phương tiện đo. 


Sơ đồ thường có hai phần: phần lời và phần vẽ. Phần lời có phân mở 
đầu trình bày đối tượng, phạm vi sử dụng của sơ đồ và phần ghi chú trình 
bày những vấn đề cần chú ý trong các nội dung của sơ đồ. 


Phần vẽ là phần chủ yếu của sơ đồ hiệu chuẩn. Trong phần vẽ cần chỉ 
rõ tên gọi các chuẩn và phương tiện đo, những đặc trưng đo lường quan 
trọng nhất của chúng (phạm vi đo, độ không đảm bảo, cấp chính xác hoặc 
sai số cho phép), tên gọi các phương pháp hiệu chuẩn. Tên của chuẩn và 
phương tiện đo cùng với các đặc trưng đo lường của nó thường để trong 
khung hình chữ nhật. Tên phương pháp hiệu chuẩn thường để trong khung 
tròn hoặc ôvan tuỳ theo số từ nhiều hay ít. Sự phụ thuộc giữa các thành 
phần được biểu diễn bằng các đường nối. 


Theo chiều ngang, phần vẽ được chia thành các khoảng, số các khoảng 
ứng với số bậc để truyền đơn vị. Trong sơ đồ hiệu chuẩn chung của một 
lĩnh vực thì khoảng 1 trình bày tên các chuẩn đầu, khoảng 2 trình bày tên 
chuẩn thứ. Tiếp đó là các khoảng trình bày chuẩn bậc I, bậc II... Khoảng 
cuối cùng trình bày các phương tiện đo theo thứ tự cấp chính xác giảm dẫn 
từ trái sang phải. 


Dưới đây trình bày làm ví dụ về nội dung của một sơ đề hiệu chuẩn nói 
chung. Sơ đồ cho thấy chuẩn đầu (ô 1) chính là “ông tổ” dòng họ của loại 


phương tiện đo và phép đo tương ứng được xác định trong sơ đồ. 





r3 6 6® 4 ®xe đÀ hiên: chuẳn 


8.5.4. Chu kỳ hiệu chuẩn 


Việc tiến hành hiệu chuẩn phương tiện đo sau những khoảng thời gian 
bảo quản hoặc sử dụng nhất định là biện pháp quan trọng để duy trì độ 
chính xác cần thiết của phương tiện đo. Thời gian giữa hai lần hiệu chuẩn 
liên tiếp gọi là chu kỳ hiệu chuẩn. Chu kỳ hiệu chuẩn được xác định cho 
từng loại phương tiện đo khác nhau trên cơ sở độ bên, điều kiện và tần số 
sử dụng nó... 


Quy định khoảng thời gian giữa hai lần hiệu chuẩn sao cho khoa học 
và kinh tế là một vấn đề có ý nghĩa lớn, đồng thời cũng rất khó khăn. Thời 
gian này dài quá thì phương tiện đo có thể đã mất chính xác trước khi đến 
kỳ hiệu chuẩn tiếp. Ngắn quá thì sẽ mất công vô ích và ảnh hưởng đến việc 
khai thác sử dụng phương tiện đo. Để xác định chu kỳ hiệu chuẩn thích 
hợp, thường dùng một số phương pháp sau: 


4) Phương pháp sơ đồ bậc thang 


Mỗi lần hiệu chuẩn phương tiện đo, xem xét sai số của phương tiện đo 
nằm trong hay ngoài phạm vi cho phép. Nếu sai số nằm trong phạm vi cho 
phép thì điều chỉnh kéo dài chu kỳ hiệu chuẩn. Nếu ngược lại thì rút ngắn 
chu kỳ hiệu chuẩn. Thiết lập sơ đồ chu kỳ hiệu chuẩn sẽ được sơ đồ dạng 
bậc thang. Từ sơ đồ bậc thang này có thể dễ dàng điều chỉnh nhanh chu kỳ 
hiệu chuẩn của lần kế tiếp. 


b) Phương pháp đồ thị kiểm tra 


Từ quy trình hiệu chuẩn, chọn các điểm hiệu chuẩn quan trọng của 
phương tiện đo; tiến hành kiểm tra định kỳ theo một khoảng thời gian nhất 
định và vẽ đồ thị kết quả hiệu chuẩn của các điểm hiệu chuẩn đã chọn theo 
các lần kiểm tra. Từ các đề thị tính được độ phân tán và độ trôi tại mỗi điểm 
hiệu chuẩn đã chọn. Độ trôi ở dậy là độ trôi của một lần kiểm tra, hoặc 
trọng trường hợp phương tiện đo rất ôn định, là độ trôi trung bình của một 
số lần kiểm tra. Từ những số liệu này có thể xác định được chu kỳ hiệu 
chuẩn tối ưu. 


€) Phương pháp dựa vào thời gian sử dụng phương tiện Ão 


Cơ sở của phương Pháp là dựa vào sự ôn định của phương tiện đo theo 
thời gian sử dụng thực tế. Phương tiện đo được đặt cùng với một phương 


tiện phụ chỉ báo thời gian ; mỗi lần sử dụng phương tiện đo, thiết bị chỉ báo 
thời gian ghi lại. Thường xuyên kiểm tra các thông số đảm bảo độ ôn định 
của phương tiện đo. Vào thời điểm phương tiện đo không còn đảm bảo độ 
ổn định, ghi lại khoảng thời gian sử dụng thực tế này và tiến hành hiệu 
chuẩn lại phương tiện đo. Sau một số lần theo dõi sẽ tính toán được chu kỳ 
hiệu chuẩn hợp lý theo thời gian sử dụng thực tế phương tiện đo. 


ả) Phương pháp tự kiểm tra 


Chọn một số thông số cơ bản của phương tiện đo; kiểm tra thường 
xuyên các thông số này bằng một thiết bị kiểm tra đơn giản được chế tạo 
riêng cho việc kiểm tra này. Nếu phát hiện phương tiện đo nằm ngoài dung 
sai cho phép, đó chính là thời điểm phương tiện đo cần được hiệu chuẩn lại. 


£) Phương pháp thống kê 


Căn cứ vào kết quả của một số lần hiệu chuẩn định kỳ nhất định để suy 
ra chu kỳ hiệu chuẩn cần thiết. Ví dụ, tiến hành hiệu chuẩn một loại phương 
tiện đo đều đặn mỗi quý một lần trong hai năm liền. Kết quả cho thầy trong 
hai năm ấy sai số của phương tiện này không thay đổi. Từ kết quả đó, có thê 
xác định chu kỳ hiệu chuẩn cần thiết cho loại phương tiện đo này là một 
năm. Đương nhiên, giữa các lần hiệu chuẩn định kỳ, phương tiện đo phải sử 
dụng, bảo quản đúng theo các điều kiện kỹ thuật đã quy định. 


8.6. HƯỚNG PHÁT TRIÊN 

Trên cơ sở những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học — công nghệ 
đang diễn ra, lĩnh vực hiệu chuẩn phương tiện đo cũng đã có sự phát triển mới 
về nhiều mặt, đặc biệt là đối với việc hiệu chuẩn các phương tiện do điện, điện 
tử. Những phát triển mới trong lĩnh vực hiệu chuẩn được trình bày dưới đây. 


8.6.1. Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng 


Các loại đồng hồ vạn năng hiện số và các loại thiết bị hiệu chuẩn đồng 
hồ đo đang được sử dụng phổ biến trong hầu hết các phòng thí nghiệm đo 
lường. Chức năng của các đồng hồ vạn năng hiện số đã được mở rộng 
nhiều. Để hiệu chuẩn các loại đồng hồ đo này, trước đây các phòng thí 
nghiệm đo lường cần phải có một bộ các thiết bị hiệu chuẩn đơn chức năng 
(SEC - single function calibrator), thực chất đó là một bộ các vật đọ chuân 
riêng biêt về đànøơ án. điên trở... Dang thiết bị mới nhất được sử dụng hiện 


nay là các loại thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng (MFC - multifunction 
calibrator). Thiết bị này cung cấp gần như toàn bộ các chức năng cần thiết 
cho việc hiệu chuẩn các loại đồng hồ vạn năng hiện số. 


Một thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng thường có thể cho ra các kích dòng 
và điện áp một chiều, xoay chiều. Nó cũng có thể cho ra các kích thích điện 
trở, kích thích tần số dải vô tuyến. Thực chất đó là những bộ vật đọ chuẩn thể 
hiện nhiều giá trị khác nhau của một số đại lượng cần thiết, được liên kết với 
nhau trong một cấu trúc thống nhất về mặt thiết kế và chế tạo. 


Các thiết bị hiệu chuẩn đơn chức năng có thể được dùng nhằm bổ sung 
cho các thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng để cung cấp các chức năng phụ 
thêm như các kích thích về điện dung, điện cảm, tần số... 


8.6.2. Hiệu chuẩn artifact (artifact calibaration) 


Hiệu chuẩn artifact (artifact calibrration) là phương pháp mới rất có tác 
dụng trong thiết kế phương tiện đo, phương tiện hiệu chuẩn và trong việc 
hiệu chuẩn chúng. Theo phương pháp truyền thống, người ta thực hiện ở bên 
ngoài các phép so sánh đo tỷ số giữa phương tiện đo cần hiệu chuẩn với các 
chuẩn. Với phương pháp hiệu chuẩn artifact, những phép so sánh trên được 
thực hiện bằng các thiết bị tỷ số và thiết bị đo lường lắp đặt ngay trong 
phương tiện đo. Bằng cách bao gồm trong đó cả điện áp một chiều có độ ổn 
định cao và các chuẩn, phương tiện đo có thể sử dụng các phương trình phần 
mềm bên trong để so sánh tính năng của nó với các chuẩn bên ngoài. 


Hiệu chuẩn artifact làm giảm được đáng kể việc hiệu chỉnh khi hiệu 
chuẩn và các chỉ phí cho việc bảo trì. Hiệu chuẩn artifact cũng làm tăng sự 
tin cậy của người sử dụng giữa các lần hiệu chuẩn. Có thể tóm tắt các lợi 
ích của phương pháp này như sau: 


~ Giảm bớt công sức cần thiết để thực hiện các phép hiệu chuẩn; 
~ Số lượng chuẩn cần cho việc hiệu chuẩn ít hơn; 

— Loại trừ được sai số do người thao tác gây ra; 

— Dễ dàng phát hiện sự hoạt động không ổn định hoặc sai sót. 


Các phương tiện đo điện tử bao gồm một số lượng lớn chỉ tiết khác biệt 
nhau. Dạng mạch và giá trị của các chỉ tiết xác định các đặc trưng của 


phương tiện đo. Vì giá trị của các chỉ tiết thường thay đổi theo thời gian nên 
phương tiện đo cần phải hiệu chuẩn định kỳ để đảm bảo được sự phù hợp 
liên tục với các quy định kỹ thuật thông qua việc hiệu chỉnh khi hiệu chuẩn. 


Những năm trước 1970, việc hiệu chỉnh khi hiệu chuẩn định kỳ thường 
là việc hiệu chỉnh có tính chất vật lý đối với các chỉ tiết bên trong phương 
tiện đo, ví dụ như xoay các chiết áp, các tụ điện biến đổi..., làm cho 
phương tiện đo phù hợp với các chuẩn bên ngoài. 


Từ giữa những năm 70, các nhà thiết kế thiết bị bắt đầu sử dụng các 
mạch vi xử lý không chỉ để nâng cao khả năng và phạm vi hoạt động của 
phương tiện đo và thử nghiệm mà còn để đơn giản hoá quá trình hiệu chuẩn. 
Các phương tiện này đã được thiết kế và chứa các hệ số hiệu chính phần 
mềm để bù trừ cho sai số khuếch đại và sai số điểm “0” ở từng phạm vi đo. 


Những năm trước 1990, các phép hiệu chuẩn hộp kín (closed — case 
calibration) đã được đưa vào sử dụng đối với phần lớn các loại phương tiện 
đo. Sự hiệu chính phần mềm bên trong đã thay thế cho việc phải tháo mở 
vỏ thiết bị để thực hiện sự hiệu chỉnh có tính chất vật lý đối với các chỉ tiết 
của thiết bị. Điều này đã làm đơn giản quá trình hiệu chuẩn, làm cho quá 
trình hiệu chuẩn được tự động hoá một cách dễ dàng. 


Phương pháp hiệu chuẩn artifact cũng được áp dụng đối với các thiết bị 
hiệu chuẩn đa chức năng. Trong những năm trước đây, việc hiệu chuẩn các 
thiết bị hiệu chuẩn phải thực hiện trong các phòng thí nghiệm đo lường cấp 
cao. Các hiệu chuẩn viên lành nghề phải sử dụng chuẩn đo lường chất 
lượng cao theo các quy trình đã được viết ra thành văn bản để hiệu chuẩn 
bằng tay các thiết bị hiệu chuẩn này. Nhờ phương pháp hiệu chuẩn artifact, 
hiện nay các thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng đã có thể tự hiệu chuẩn chính 
ngay tại nơi sử dụng. Các thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng này bao gồm các 
chuẩn chất lượng cao, bộ chia tỷ số, bộ dò không, các bộ chia thập phân và 
mạch vi xử lý lắp đặt ở bên trong. Mạch ví xử lý điều khiển chương trình cơ 
sở của các thủ tục hiệu chuẩn để thực hiện việc hiệu chuẩn này. 


Một vấn đề quan trọng là phải đảm bảo sự liên kết chuẩn của hiệu 
chuẩn artifact. Người ta sử dụng các chuẩn ngoài đã được nối với chuẩn 
quốc gia để định kỳ kiểm tra lại sự phù hợp của các quá trình đo lường diễn 
ra bên trong thiết bị và các đặc trưng đầu ra của thiết bị. Sơ đồ sau là một ví 
dụ cho thấy chuỗi liên kết chuẩn không đứt đoạn của thiết bị hiệu chuẩn đa 


Chuẩn 
quốc 





Hình 8.5. Chuỗi liên kết chuẩn của thiết bị hiệu chuẩn 


Những phát triển có tính chất cách mạng trong lĩnh vực hiệu chuẩn nêu 
trên là dựa trên cơ sở kỹ thuật thu nhỏ kích thước. Ví dụ như các bộ dò 
“không” được tạo thành trên vi mạch, các hệ thống tỷ số được rút gọn thành 
panen mạch đơn và mạch điện trở màng mỏng thay thế cho các điện trở 
kích thước công kènh... 


8.6.3. Hiệu chuẩn tự động hoá 


Tất cả các hoạt động trong quá trình hiệu chuẩn đều có thể được tự 
động hoá để làm cho quá trình hiệu chuẩn hợp lý hơn, để nâng cao độ chính 
xác và tính trung thực của các tài liệu và kết quả hiệu chuẩn. Mức độ tự 
động hoá này phụ thuộc vào phạm vi nhiệm vụ của từng người sử dụng, các 
yêu cầu về chất lượng và điều kiện kiểm tra. 

4) Quá trình hiệu chuẩn 


Để tiến hành tự động hoá quá trình hiệu chuẩn một cách có hiệu quả 
cần có sự hiểu biết kỹ lưỡng các hoạt động diễn ra trong quá trình và mối 
liên hệ của chúng với từng hoạt động khác. Sẽ có những hoạt động thích 
hợp nhiều hơn hoặc ít hơn đối với việc tự động hoá. Người quản lý phòng 
thí nghiệm phải tiếp cận với từng hoạt động một để phát triển tuần tự việc 
tự động hoá. 

Quá trình hiệu chuẩn bao gồm nhiều nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này 
có thể phân thành ba loại: hoạt động điều hành, các thao tác hàng ngày và 
hoạt động điều chỉnh. Sự liệt kê các công việc dưới đây là sự gợi ý giúp 
người quản lý phòng thí nghiệm xem xét để tự động hoá việc hiệu chuẩn 
các thiết bị của họ. 

Các hoạt động điều hành: Công việc thuộc loại này là thiết lập các 
nhiệm vụ và quy trình hiệu chuẩn nói chung. 


— Xác định các phương tiện đo cần hiệu chuẩn; 


— Thiết lập chu kỳ hiệu chuẩn; 

~ Quy định một trình độ chất lượng chấp nhận được đối với phương 
tiện đo; 

~ Văn bản hoá nơi để và việc sử dụng phương tiện đo; 

~ Thiết lập quy trình hiệu chuẩn; | 

~ Xác định hoặc là hiệu chuẩn phương tiện đo trong phòng thí nghiệm 
hoặc là tại chỗ trên dây chuyền sản xuất; 

- Xác định các mức thành thạo cần thiết để quản lý công việc và để 
thực hiện các phép hiệu chuẩn; 

~ Xác định điều kiện môi trường và các thiết bị cần thiết phải cung ứng. 

Các thao tác hàng ngày: Bao gồm các công việc thường xuyên của 
phòng hiệu chuẩn. 

-~ Đưa phương tiện đo đến phòng thí nghiệm hiệu chuẩn hoặc hiệu 
chuẩn chúng tại chỗ; 

— Xác định quy trình hiệu chuẩn thích hợp; 

~ Kiểm tra và sửa chữa các phương tiện hiệu chuẩn; 

- Thực hiện việc kiểm tra khi hiệu chuẩn để phát hiện hoặc loại bỏ 
(theo một số điều kiện); 

- Thực hiện việc hiệu chỉnh khi hiệu chuẩn; 

— Duy trì các chuẩn đo lường; 

~ Cung cấp các báo cáo, giấy chứng nhận, nhãn dán và các tài liệu hiệu 
chuẩn thích hợp khác phù hợp với yêu cầu của người có phương tiện đo và 
của các chuyên gia đánh giá; 

— Đưa các phương tiện đi vào hoạt động trở lại. 

Các hoạt động điều chỉnh: Trong từng thời gian, phòng hiệu chuẩn 
soát xét và hiệu chỉnh các hoạt động của mình. 

~ Xác định các thiết bị sắp vượt giới hạn phù hợp và đưa chúng ra khỏi 
công việc; 

~ Tếi ưu hoá chu kỳ hiệu chuẩn; 

~ Xác định lại các quy trình hiệu chuẩn; 

— Cân nhật địa điểm thiết bị và hồ sơ người sử dụng. 


b) Các hoạt động chủ yếu cần tự động hoá 


Có ba hoạt động được xem là cốt lõi nhất đối với việc tự động hoá quá 
trình hiệu chuẩn. 


Gọi lại: Quá trình hiệu chuẩn bắt đầu với việc nhận dạng thiết bị cần 
phải hiệu chuẩn, xác định vị trí về mặt vật lý của nó và thông báo ngày 
tháng yêu cầu cho người có thiết bị. Sự thông báo này phải để cho người có 
thiết bị đủ thời gian chuẩn bị thiết bị thay thế. 

Hiệu chuẩn: Cùng lúc với việc xác định vị trí về mặt vật lý của thiết bị, 
một quy trình hiệu chuẩn thích hợp cũng được xác định. Cán bộ đo lường 
có trình độ phải sẵn sàng xem xét lại quy trình để đảm bảo phù hợp với các 
yêu cầu đã định. Tiếp đó, kỹ thuật viên tiến hành hiệu chuẩn đối tượng theo 
quy định. Với các phép hiệu chuẩn thủ công, điều này bao gồm việc liên kết 
thiết bị cần hiệu chuẩn với các thiết bị kích thích theo hướng dẫn của quy 
trình. Kỹ thuật viên phải kiểm tra sự hưởng ứng hoặc đầu ra của thiết bị 
được hiệu chuẩn. 


Tài liệu: Tài liệu về hiệu chuẩn có hai mục đích: để quản lý lịch sử của 
các thiết bị và để thông báo các kết quả hiệu chuẩn. Hồ sơ về lịch sử các 
thiết bị phải bao gồm những gì đã được thực hiện đối với thiết bị (thời gian 
thực hiện, với trang thiết bị gì, các kết quả và việc hiệu chuẩn lần sau vào 
lúc nào....). 


Một giấy chứng nhận cần được cấp cho người sử dụng phương tiện đo. 
Người sử dụng cần giấy chứng nhận này để chứng minh sự liên kết chuẩn 
của phương tiện đo. 


Tắt cả những hoạt động trên tiêu phí khá nhiều sức lực và thời gian của 
phòng thí nghiệm. Thực hiện chúng trong điều kiện thủ công sẽ mắc nhiều 
À . s5 3 , ` 
nguôn sai số. Những nguồn sai số này có thể khắc phục bằng hiệu chuẩn tự 
động hoá. 
c) Máy tính và phÂn mêm 


Hiệu chuẩn tự động hoá chủ yếu nằm ở các máy tính để giúp cán bộ 
phòng hiệu chuẩn thực hiện các công việc của họ. Được dùng nhiều hiện nay 
là các máy tính cá nhân. Phần mềm của những máy tính này rất phong phú, 
được cung cấp rộng rãi trên thị trường, có thể dùng cùng với phần mềm hiệu 
chuẩn tự động hoá để thực hiện nhiệm vụ của một phòng hiệu chuẩn. 


Thử tiếp 


s“-n...assesesesseeeemreess«e -..e.x.x«aes.ee«xdÂcdxkeẳecesebenens-=esmne®e ].....ằ.....Ằ£ 


Ghi chú: 


UUT: Phương tiện chịu thử. 
GPIB: Buýt giao tiếp đa năng. 


— Hệ thống 
Sắp đặt UUT qua GPIB 
Áp dụng tín hiệu thử cho UUT 
















UUT 
Đo tin hiệu thử 
Đưa số chỉ về hệ thống 




















_Hệ thống ˆ 
Đánh giá số chỉ so với các giới 
hạn lưu trong chương trình 






Phép thÈ 
cuối cùng 
cho qua? 


Đúng 


- Hệ thống hoặcUUT . 
Tính toán hệ số hiệu chính 





UUT 
Lưu trữ hệ số hiệu chính trong 
bộ nhớ của nó 


Hệ thống 
Tự sắp xếp để ỗn định 


In các báo cáo 


C Kết thúc Ð 


Hình 8.6. Sơ đồ hiệu chuẩn vòng kín 





Kiểm tra 





h ` 
=cGs&(q&ecsenseoaeoesaeeaeedcucd Ÿ=.x.cằẽốốố  Yhẽh nh ằe VN c.W.e.eốẩẰể.ý-.nW.Ýyaaeraerveoeereeeeeevee 


Hiện có hai loại phần mềm về đo lường đã được bán trên thị trường: 
phần mềm hiệu chuẩn và phần mềm quản lý công việc. Phần mềm hiệu 
chuẩn dùng để điều khiển các phép hiệu chuẩn cụ thể. Nó giúp duy trì một 
chuỗi không đứt đoạn các phép đo có thể truy nguyên được tới chuẩn đo 
lường quốc gia. Phần mềm quản lý công việc cung cấp các tài liệu và hồ sơ 
để sử dụng như là những bằng chứng của hệ thống chất lượng hoặc của sự 
tuân thủ hợp đồng về các phép đo có liên kết chuẩn. 


Tân tiến nhất trong tự động hoá là hiệu chuẩn vòng kín (closed — loop 
calibartion). Nó cho phép kỹ thuật viên nối phương tiện đo với thiết bị kích 
thích trực tiếp bằng thủ tục máy tính. Máy tính xác định địa chỉ của phương 
tiện chịu hiệu chuẩn và điều khiển toàn bộ việc hiệu chuẩn. Máy tính lập ra 
dữ liệu thử, phân tích các kết quả và hiệu chỉnh phương tiện chịu hiệu 
chuẩn theo yêu cầu. Sơ đồ hình 8.6 trình bày trình tự một phép hiệu chuẩn 
vòng kín. 


Việc tự động hoá đem lại cho quá trình hiệu chuẩn rất nhiều ưu việt. 
Các phương tiện đo phải hiệu chuẩn được gọi lại đúng lúc. Các thủ tục chạy 
trơn tru, dữ liệu được báo cáo chính xác. Tối ưu hoá được việc sử dụng các 
nguồn lực về kỹ thuật, về con người. Các tài liệu được chuẩn bị theo các 
yêu cầu kỹ thuật. Thiết bị được trả lại nhanh chóng cho người sử dụng. Các 
dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá và đưa ra quyết định mua sắm thông 
minh có thể sử dụng rất dễ dàng. Tất cả những ưu việt này làm cho vai trò 
của phòng thí nghiệm hiệu chuẩn ngày càng trở nên quan trọng và nỗi bật./. 


TÀI LIÊU THÁM KHẢO 


I. Pháp lệnh đo lường 1999 và những văn bản hướng dẫn thi hành. Nhà 
xuất bản Pháp lý; Bộ Khoa học và Công nghệ; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng, 2000 — 2008. 

2. Lê Tâm (Chủ biên). Giải thích đơn vị đo lường hợp pháp của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà. Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật, 1967. 

3. OIML D2: 2007. Legal units 0ƒ measuremert. 

‹4. The Iniernational System oƒ Units (SỊ). BIPM, 1991, 1998, 2006. 

$. TCVN 6398: 1998, 1999, 2000 / ISO 31: 1992. Đại lượng và đơn vị / 
Quantities and units. 


6. ISO/IEC 80000: 2008. Qwarfifies and units. 


7. TCVN 6165: 1996 /VIM: 1993. Đo lường học — Thuật ngữ chung và cơ 
bản/ Metrology - Vocabulary oƒ basic and general terms. 


8. ISO/IEC Guide 99:2007, OIML V 2-200:2007. mfernational vocabulary 
oƒ Metrology — Basic and general Concepts and associated terms (VIM). 

9. OIML V 1:1978, 2000. rmíernational Vocabulary oƒ Terms in Legal 
Metrology (VIML). 

10. Guide to the estimation oƒ uncertain(y in measuremení (GUM), 1995, 
ISO, BIPM, IEC, IFCC, IUPAC, IUPAP, and OIML. 

11. TCVN 1517 — 88. Quy tắc làm tròn số. 

12. TCVN 6163: 1996 / OIML D8. Nguyên tắc lựa chọn, công nhận, sử 
dụng và duy trì chuẩn đo lường. 

13. TCVN 6164: 1996 / OIML —- D5. Nguyên tắc thiết lập hệ thống thứ bậc 
cho phương tiện đo. 

14. TCVN ISO 10012: 2006 / ISO 10012: 2003. Hệ thống quản lý đo lường — 


Yêu cầu đối với quá trình đo và thiết bị đo / Measurement managemernt 
Systems — Requirements ÍOr measureneHI proCeSS€S and measuring equipmeri. 


15. T.J.Quinn. Base Unifts oƒ the System International đ"Unite s, their Accuracy, 
Dissemination and International Traceability, Metrologia 1994/95 - 3. 


16. The importance of measurement traceability and mutual recognition of 
measurement standards and calibrration certificates issued by national 
metrology institutes (NMIs) as a basis for trade. The proposed global mutual 
recognition agreement (MRA) for NMIs. By Dr. Terry Quinn, President of 
BIPM. 2" APEC conference on standards and conformance, 9/1998. 


17. Kỹ thuật đo lường và các hướng vận dụng kỹ thuật vì xử lý vi tính. G.S. 
Nguyễn Bình Thành, Tuyển tập báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học — 
Kỹ thuật đo lường lần thứ I. 


18. LaporVPadelt. Einheiten and Grössenarten der Naturwissenschafien. 
VEB Fachbuchverlag, l964. 


19. Burdun G.D. Markob.B.N. Cơ sở Đo lường học. Bàn tiếng Nga. Nhà 
xuất bản Tiêu chuẩn, 1972. 


20. Malikob G.Ph.Tiurin N.I. Nhập môn đo lường học. Bản tiếng Nga. Nhà 
xuất bản Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá — Dụng cụ đo lường thử nghiệm, 1966. 


21. Calibration. Philosophy in Practice. Fluke Corporation, 1994. 


22. Trần Bảo, Nguyễn Bình Minh, Phạm Văn Tiến. Cơ sở đo lường học. 
Cục Tiêu chuẩn — Đo lường — Chất lượng Nhà nước, 1983. 


Lỗi nói GẦN G¿atdiacaeccciccioteigeaedarsiaste VS2002016161111915660601020-12000660 00 3 
Chương 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐO LƯỜNG HỌC.............................. 5 
1.1. ĐO LƯỜNG HỌC - KHOA HỌC VỀ CÁC PHÉP ĐO............... N00 066 5 
1⁄2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA ĐO LƯỜNG HIỆN ĐẠI ............................---------seesretrrrre 7 
1.3, CÁC TỔ CHỨC ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ................................ co S00nenonnonienennnnie 9 
1.3.1. Công ước Mét và Viện cân đo quốc tế (BIPM)............................--...... SẰằ 9 

1.3.2. Tổ chức đo lường pháp định quốc tế (OIML)..........................---‹----+«+reeeeerrreer 11 
Chương 2. ĐẠI LƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ HỆ ĐƠN VỊ..................................eeeeeeeeee SN... 
2.1. ĐẠI LƯỢNG............................ các... ,10..20000.0 000000 00001..0/9e00..00008ctn.r0mmgintmse 12 
2.2. MÔ TẢ ĐỊNH LƯỢNG ĐẠI LƯỢNG...........................-----+eeeerreeeerreerrerreeereee 15 
2.3. PHƯƠNG TRÌNH VẬTT LÝ................................------es+«cevxestttttkrorerrtrrrrraerrsetreree 17 
2.4. ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN, ĐƠN VỊ CƠ BẢN. HỆ ĐẠI LƯỢNG, HỆ ĐƠN VỊ...... 19 
2.5. THỨ NGUYÊN CỦA ĐẠI LƯỢNG.......................-....-.----5-ee«<essreeererrtrtrrrrrrrererriee 20 
2.6. HỆ ĐƠN VỊ NHẤT QUÁN............................----ssee+eeertesitirrrirrrrrirrirrretrimtrrirr 21 
2.7. MỘT SỐ HỆ ĐƠN VỊ QUEN THUỘC TRƯỚC ĐÂY .............................----------s 22 
271. Hệ tmiết..................¿s-e-c-cict Hàn 21003,Q2 4 00339200g6606000000.039)q00p2pq9nrhtenorrodrtoeeother 22 
372 Hệ CC. cscccciccutocg 02g lưnga bo 42402102606600)308400000607400399084cch4o010270.000700900c1m.% 23 

2.7.3. Hệ MiKgÌS............................«cHnH.000001001.0..110010 1. 1470010.00.00mmr 24 

2-7-4, HỆ \MTTS.................... ss..coL,11HÌ.HHgLãChAL..)00000 00.32000008..g.HữccegtS01.-.00900000 00 26 
2.7.5. Hệ đơn vị điện từ tuyệt đối thực dụng,................--...-..-eeeeeereereerrrrrerrrrrrrrrrie 26 
2.7.6. Các đơn vị điện từ quốc tế.........................---«ceeeerieeeeerrerireiririirrirrirrritrirrirr 27 
2.7.7. Hệ MKSA............................ «<<. cS72200000000000000.0010040/0M001120000...00000.00000 28 
2.7.8. Các đơn vị ngoài hệ.........................-..--ceeeerrereeriirriiirriirirrrirrirrttrrierrirrertrrri 28 
2.7.9. Đại lượng, đơn vị tương đối và lôgarit.......................-‹-ee---eeerereerreeerrrerrrrrrree 29 

2.8. HỆ ĐƠN VỊ QUỐC TẾ SI..............................-.--errrtirirrriitrriirritrrtrrr 31 
._2,8.1. Xây dựng hệ đơn vị quốc tế.........................-..eeeeerrererrrtertrrttrrrrrrrrtirrmmrrtrrrrrrre 31 
2.8.2. Nội dung Hệ đơn vị quốc tế..........................-cseeeeeeeeeererrrererrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 32 
2.8.3, Các tiêu chuẩn quốc tế vể đơn vị SÌ.......................-----‹«««eceeereeeerrrrerrtrrrrrrterirrre 36 
2.8.4. Đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam......................-.--ceeeeereerrreenrrrrrre 37 
2.8.5. Nguyên tắc viết giá trị của đại lượng,.................---.-.-----+«---eeeeerrrrtrtrrree in 38 
Chương 3. CHUẨN ĐO LƯỜNG.....................----nnntrerrrrrrrrrrrrerrrrrimrir 39 
3.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI CHUẨN ..........................--:---+++cessnerrrrrrretrrrrrsee 39 
32. CHUẨN CỦA CÁC ĐƠN VỊ CƠ BẢN............................----srnretrnrrrrrriiiriiririrrrirr 43 
3.2.1. Chuẩn đơn vị độ dài — mét .....................-.----sserreeeiieirrrtrirrirrrnarrrterrrrtrrert 43 
3.2.2. Chuẩn đơn vị khối lượng — kilôgam..................---..----«c-snsesseeeerrtrrrirreiierrerrrrrrre 47 
3.2.3. Chuẩn đơn vị thời gian ~ giây.............-----.---seeceenieeserirrrrrrtrerermrrerrrarrrrrerree 50 
3.2.4. Chuẩn đơn vị cường độ dòng điện ~ armpe...............-.------csesseereeeererrrrrrrnrerriie 54 
3.2.5. Chuẩn đơn vị nhiệt độ - kenvin.....................--s--sseeeereerrrtrrrirrrrrrtrrrterrrrrttrrrre 58 
3.2.6. Chuẩn đơn vị cường độ sáng — cardela...................------‹«-eesseerrrtrreterrrtrtrnrrrre 64 


3.2.7. Chuẩn đơn vị lượng chất — mol......................------ss+eeerrrerrteterarrreeririrterrerrtrtrrrrrr 67 


Chương š BÀI BỐ CÚA PHẾ DŨ G22 Series 69 


4.1. SAI SỐ VÀ PHÂN LOẠI SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO........................ 2122221777222 69 
$5. UY TÁC LÀN TRÒN SỐ c0 CG G222 =seeees 71 
4.3. SAI SỐ HỆ THỐNG CỦA PHÉP ĐO............................... 22. 77CLS22E72770729217221272272:2e 72 
4.3.1. Phân loại sai số hệ thống của phép đo............................-..--Q 5-5 St nteresxecrecceec, 72 
4.3.2. Loại trừ sai số hệ thống của phép đi...............................---s- cv cv ersecvxervecsei 78 
4.4. SAI SỐ NGẪU NHIÊN CỦA PHÉP ĐO.......................... 3.12 222221711.7222251210051515Ee 89 
4.4.1. Ý nghĩa của lý thuyết xác suất đối với việc nghiên cứu sai số ngẫu nhiên của 
SA Có ĐANG DƯ jg Su... nh ẻẽ.ẻ.e.ẻ 89 
4.4.2. Hàm phân bố của kết quả quan trắc............................... se CCcrvsssrSCSE138t921255s 91 
4⁄45. phân bổ uc NghIỆÍ sec cocoookcGGbcdcGoUocioooooocoecd 92 
4.4.4. Phân bố chuẩn và các đặc trưng của phân bố chuẩn ............................... s22 94 
4.4.5. Xác suất để kết quả quan trắc có phân bố rơi vào một khoảng cho trước và 
xác suất để đảm bảo một độ lệch đã cho nào đó........................ Ti 97 
4.4.6. Ước lượng thống kê các thông số của phân bố chuẩn......................... 99 
XH..l T12 TT. ——: 104 
“4.1. vn ` ————2eeceeeiaoeebestecssue 106 
4.4.9. Xử lý, đánh giá sai số ngẫu nhiên....................................S2Ss 2OCtH HS cEEnEvntenren 107 
4.4.10. Giá trị trung bình có trọng lượng,.................................-sccctszECExsvEEE2ecEEExxeccssed 115 
4.4.11. Sai số ngẫu nhiên của phép đo gián tiếp............................ 22t ngnnnnneecee 116 
44.12, Loại ĐỘ sài lỗ ĐỂ uc nhe nen GInh He HH ng han ng ga nước 118 
Chương 5. ĐỘ KHÔNG ĐÀM BẢO ĐQ....................... nu 1011011 120 
5.1. KHÁI NIỆM ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐQ.......................ÔÔ te 120 
5.2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO.......................... H000 122 
1K Ôn NA Cố 122 
5.2.2. Đánh giá độ không đảm bảo chuẩn loại A............................ Ö nen 124 
5.2.3. Đánh giá độ không đảm bảo chuẩn loại B.....................  ÖÔ H11 125 
5.2.4. Đánh giá độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp uc........................... 127 
5.2.5. Đánh giá độ không đảm bảo mở rộng ........................... 0E 101 nen 130 
5.2.6. Thông báo độ không đảm bảo............................ 2S tot HESS2EE111510 0 00000501156 132 
5.2.7. Trình tự đánh giá và thể hiện độ không đảm bảo đo................. Ôn 133 
Chương 6. PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP ĐO... —. 139 
6.1. PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP ĐO......................... 1E 139 
6.2. PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN CÁC ĐẠI LƯỢNG KHÔNG ĐIỆN...................... 149 
Bên NEW HÀÊ TẾ xeeunodeiiởiairdcenousoboseosesoossecoe s2 149 
CC, triệu tỨng THIÊN: HIỀU HỖ xe»essensioaniiiocbicucsecccscocsco SE cecce 149 
TL. HH HN G ŸÌ—ÝỶÝ KỶ. 150 
TH. Hi e.—=—=..a 150 
6.2.5. Hiện tượng cảm ứng, điện cảm, từ -„ 151 
tua sàm CC ẽẽốnẽnẽnẽnẽ "6A o0 152 
6.2.7. Điện dung tụ phẳng............................ cute 152 
6.2.8. Hiệu ứng quang điện.................... H001 153 
6.2.9. Hiệu ứng quang nhiệt............................... 200010020 153 


6.2.11. Hiện tượng ion hoá ..........................-....----+s+sethetttrrririeieiririsieieirirrerrrrrrtrie 154 


63. NHỮNG PHÁT TRIỂN MỚI VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐO...............................------cce 155 
Chương 7. PHƯƠNG TIỆN ĐO.................................««nnheieriiirirrrirrrriirirrrrrrririrrrtrrrrre 156 
7:1. PHƯƠNG TIỀNĐO.......................... cẰ—SSSS200200000 10086646 G60460011801L0g.2.sa66< 156 
7.1.1. Định nghĩa và phân loại........................----------sz+cesseeeeteirrrerrrrrrreirrrrrrrerriiirrte 156 
7.1.2. Cơ cấu hiển thị của phương tiện đo..........................---cceeeeereerireiirrerirrrrrrrie 160 
7.1.3. Các đặc trưng cơ bản của phương tiện đo.............................--c«cctnreeeerrrrreeere 162 
7.1.4. Sai số và cấp chính xác của phương tiện đo...............................e--eeeeeerrrreerie 168 
II NÀY VND cá saxsaeasideeoeseesnsmrmereeseosresSlbi(GG00103/GG7200S6G38gGLi88,đA 176 
7.2.1. Định nghĩa và phân loại.........................-‹----cseeecerrrrrrritrriitrrrrrreiirrarrrrrrriee 176 
7.2.2. Quy định sai số cho phép và cấp chính xác của vật đọ............................---- 179 
7.3. BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐO.................................sos..EEE.0 01.0011.1010. 1 181 
7.3.1. Định nghĩa......................---..strtt01.071011171.00/00001001-001n11t0tHmrre 181 
7.3.2. Phân loại bộ chuyển đổi đo........................-.--.ccenheeeenirrrirrrrirrirrreirrl 181 
7.3.3. Đặc trưng kỹ thuật của bộ chuyển đổi đo..............................eeeereeerrreeeeeereee 183 
7.4. HỆ THỐNG ĐO.................................. -.020.0001.01..1.01010701070000001.00.mtH 183 
75. ỨNG DỰNGG.....................-.......2--<« eo rrrrrVA97121120273734.28200220.0e1700.0...0000311.20200. 2t 183 
Chương 8. HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO VÀ LIÊN KẾT CHUẨN ĐO LƯỜNG185 
8.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA...........................-------5-es--nnntntrttrrrrrriirrtrriiiirirrrie 185 
8.1.1. Hiệu chuẩn phương tiện đO....................-.---‹---cesseeeerrirerirrrerrrrrieeriirrrilrrertrre 185 
8.1.2. Liên kết chuẩn đo lường .........................---‹‹‹«<<cscnneenieereeiieterrrrdrrirrdrrraeirdee 186 
8.1.3. Kiếm định phương tiện đo......................----cccsceesrrrrrerieeeerrrrrrrrrrrrrrrrrerrrrrrrrritrr 187 
82. PHÒNG HIỆU CHUẨN VÀ CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN VIỆC LIÊN KẾT 
li (IIIANỚNỚAG 6 `” sua 188 
8.2.1. Phòng hiệu chuẩn...............................eeeeeresieerietdrrrrririrrrririrrrrrrrterdrrtrrrrrrr 188 
8.2.2. Liên kết chuẩn...............................---5--see chen thneerrr14110101000010001110019n9eP 188 
8.3. PHÒNG HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN............................---------eesnisseee 190 
84. THÒA THUẬN CÔNG NHẬN LẪN NHAU ĐỐI VỚI CHUẨN ĐO LƯỜNG 
QUỐC GIA VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU PHÙ ẨN bticiccaŸỷiiŸ-uaaueaaseee 191 
8.5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KỸ THUẬT CỦA HIỆU CHIẾN Gtbodaaesnisaacezauil 193 
8.5.1. Phương pháp hiệu chuẩn.........................e--ccsnereerrrritrirriirrrrirrrrerrrr 193 
8.5.2. Chọn chuẩn để hiệu chuẩn phương tiện đo.............................ceereerreenreeree 198 
8.5.3. Sơ đổ hiệu chuẩn..........................-----es.222002010000002..70..1.00.0000000000000000 0 9 200 
8.5.4. Chu kỳ hiệu chuẩn........................-...--seeirrrriririrrrrrrrirrrrrtririd 202 
8.6. HƯỚNG PHÁT TRIỂN .........................- ----°+2++**2S99tt2210227..00111miittrrrt 203 
8.6.1. Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng.......................---+--sssrtnnererrrirririrrrrririre 203 
8.6.2. Hiệu chuẩn artifact (artifact calibaration).................--‹---eeeeeerreeeteeererreerrrrrree 204 
8.6.3. Hiệu chuẩn tự động hoá......................------seeerereerirrrdrrrrrreritrrerrirrrererir lu ykcÿ.a 206 
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................----ssrnirtrrrrrrirdridirirtrrrtrrririrrttrirtrr 211 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYỄN QUÝ THAO 
Tổ chức bản thảo oà chịu trách nhiệm nội dung: 

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Sách ĐH - DN 

- TRẤN NHẬT TÂN 
Biên tập nội dune 0à sửa bản In: 
PHẠM THỊ PHƯỢNG 
Biên tập mỹ thuật uà trình bàu bìa: 
BÍCH LA 
Thiết kế sách uà chế bản: 
THỦY TINH 





CƠ SỞ ĐO LƯỜNG HỌC . 
Mã số: 7K808Y9-DAI ˆ 
In 1.000 bản (QÐ : 53), khổ 16 x 24 cm. In tại Công ty in và Thương mại Sông Lam 
Địa chỉ : Số 1, Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội 
._ Số ĐKKH xuất bản : 375 — 2009/CXB/12 — 726/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2009. 


